http://tuhoctoan.net 


HOÀNG NGỌC DIỆP (Chủ biên) - NGUYỄN THỊ THỊNH 
LẼ THÚY NGA - ĐÀM THU HUONG - LÊ THỊ HOA 


THIẾT KẾ BÀI GIẢNG 

TOÁN 6 

TRUNG HỌC Cơ sở 



TẬP HAI 


(Tái bản có sửa chữa, bổ sung) 


NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI 


1 


http://tuhoctoan.net 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 

Giám đốc NGUYÊN văn thỏa 
Tổng biên tập NGUYẼN thiện giáp 

Biên tập và sửa bài: 

XUÂN NGỌC 

Trình bày bìa: 

NGUYỄN TUẤN 

Trình bày và chế bản: 

HỒNG THỦY 


THIẾT KẾ BÀI GIẢNG: TOÁN 6 - Tập 2 

Mã số: ĐH2002 - 

In 1000 cuốn, khổ 17 X 24 cm, tại Nhà in 
Số xuất bản: /CXB. số trích ngang /KH/XB 
In xong và nộp lưu chiểu Quý I năm 2003. 


2 



http://tuhoctoan.net 


A. SO HỌC (Tiếp theo) 


Tiết 59 


Chương II. Số NGUYÊN (Tiếp theo) 

§9. QUY TẮC CHUYỂN VẾ 


A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu và vận dụng đúng các tính chất của đẳng thức: 

Nếu a = bthìa + c = b + cvà ngược lại 

Nếu a = b thì b = a. 

• HS hiểu và vận dụng thành thạo quy tắc chuyển vế: khi chuyển một số 
hạng của một đẳng thức từ vế này sang vế kia, ta phải đổi dấu của số 
hạng đó. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS 

• GV: + Chiếc cân bàn, hai quả cân 1 kg và hai nhóm đồ vật có khối lượng 

bằng nhau. 

+ Đèn chiếu và phim giấy trong (hoặc bảng phụ) viết các tính chất 
của đẳng thức, quy tắc chuyển vế và bài tập. 

• HS: Giấy trong và bút viết giấy trong (hoặc bảng nhỏ). 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 

GV nêu câu hỏi kiểm tra: Hai HS lên kiểm tra: 

- HS1: Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc - HS1: Phát biểu quy tắc bỏ ngoặc, 
đằng trước có dấu "+", bỏ dấu ngoặc 
đằng trước có dấu 


3 








http://tuhoctoan.net 


Chữa bài tập 60 trang 85 SGK 

Chữa bài tập 60 SGK 

a) 346. 

b) -69. 

- HS2: Chữa bài tập 89(c, d) trang 65 

- HS2: Chữa bài tập 89 SBT. 

SBT (chú ý thực hiện theo cách viết 

c) (-3) + (-350) + (-7) + 350 = 

gọn tổng đại số). 

= -3 - 7 - 350 + 350 = -10. 
d) = 0 

Nêu một số phép biến đổi trong tổng 
đại số. 

Nêu 2 phép biến đổi trong SGK. 


Hoạt động 2 

1. TÍNH CHẤT CỦA ĐANG thức (lOph) 


GV giới thiệu cho HS thực hiện như 

hình 50 trang 85 SGK: 

- Có 1 cân đĩa, đặt lên 2 đĩa cân 2 nhóm 
đồ vật sao cho cân thăng bằng. 

- Tiếp tục đặt lên mỗi đĩa cân 1 quả 
cân 1 kg, hãy rút ra nhận xét. 

- Ngược lại, đồng thời bỏ từ 2 đĩa cân 
2 quả cân 1 kg hoặc 2 vật có khối 
lượng bằng nhau, rút ra nhận xét. 

- GV: Tương tự như cân đĩa, nếu ban 
đầu ta có 2 số bằng nhau, ký hiệu: 
a = b ta được 1 đẳng thức. Mỗi đẳng 
thức có 2 vế, vế trái là biểu thức ở 
bên trái dấu "=", vế phải là biểu thức 
ở bên phải dấu"=". 

Từ phần thực hành trên cân đĩa, em 
có thể rút ra những nhận xét gì về 
tính chất của đẳng thức? 


HS quan sát, trao đổi và rút ra nhận 
xét: 

Khi cân thăng bằng, nếu đồng thời 
cho thêm 2 vật có khối lượng bằng 
nhau vào 2 đĩa cân thì cân vẫn 
thăng bằng. 

Ngược lại, nếu đồng thời bớt 2 vật 
có khối lượng bằng nhau ở 2 đĩa 
cân thì cân vẫn thăng bằng. 

HS nghe GV giới thiệu khái niệm 
về đẳng thức. 


HS nhận xét: Nếu thêm cùng một 
số vào 2 vế của đẳng thức, ta vẫn 
được 1 đẳng thức: 

a = b=>a + c = b + c. 


4 





http://tuhoctoan.net 


Nếu bớt cùng một số... 

a-c = b- c=>a = b. 


Nếu vế trái bằng vế phải thì vế phải 
cũng bằng vế trái: 
a = b => b = a. 


GV nhắc lại các tính chất của đẳng 
thức (đưa kết luận lên màn hình). 

Áp dụng các tính chất của đẳng thức 
vào ví dụ. 


Hoạt động 3 
2. vi DU (5ph) 


Tìm số nguyên X biết: 

X - 2 = -3. 

- GV: làm thế nào để vế trái chỉ còn X? 

- Thu gọn các vê? 

- GV yêu cầu HS làm 1 ?2 1 

HS: thêm 2 vào 2 vế của đẳng thức 
x-2+2=-3+2 

X + 0 = -3 + 2 

X — -1 . 

- HS làm [72]. Tìm X biết: 

X + 4 = -2 

X + 4 - 4 — -2 - 4 

X + 0 = -2 - 4 

X = -6. 

Hoạt động 4 

3. QUY TẮC CHUYỂN VẾ (15ph) 

- GV: Chỉ vào các phép biến đổi trên: 

- HS thảo luận và rút ra nhận xét: 

X - 2 = -3 1 X + 4 = -2 

Khi chuyển một số hạng từ vế này 

X = -3 + 2 X = -2 - 4 

sang vế kia của một đẳng thức ta 

và hỏi: Em có nhận xét gì khi 

phải đổi dấu số hạng đó. 

chuyển một số hạng từ vế này sang 


vế kia của một đẳng thức? 


- GV giới thiệu quy tắc chuyển vế 

Ví dụ b) X - (-4) = 1 

trang 86 SGK. 

X + 4 = 1 

- GV cho HS làm ví dụ SGK 

X — 1 - 4 

a) X - 2 = - 6; b) X - (-4) = 1. 

X = -3. 


5 







http://tuhoctoan.net 


- GV yêu cầu HS làm ?3 
Tìm X biết: X + 8 = ( ịs) ị - 4. 


Nhận xét: 

GV: Ta đã học phép cộng và phép 
trừ các số nguyên. Ta hãy xét xem 2 
phép toán này quan hệ với nhau như 
thế nào? 

Gọi X là hiệu của a và b. 

Ta có: x = a-b. 

Áp dụng quy tắc chuyển vế 
X + b = a. 

Ngược lại nếu có: X + b = a theo quy 
tắc chuyển vế thì X = a - b. 

Vậy hiệu (a - b) là một số X mà khi 
lấy X cộng vói b sẽ được a hay phép 
trừ là phép toán ngược của phép 
cộng. 


HS: 

X + 8 = -5 + 4 
X = -8 - 5 + 4 
X = -13 + 4 
X = -9. 

HS nghe GV đặt vấn đề và áp dụng 
quy tắc chuyển vế theo sự hướng 
dẫn của GV để rút ra nhận xét: hiệu 
a - b là một số mà khi cộng nó vói 
số trừ (b) ta được số bị trừ (a). 


Hoạt động 5 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (6ph) 


GV: yêu cầu HS nhắc lại các tính 
chất của đẳng thức và quy tắc 
chuyển vế. 

Cho HS làm bài tập 61, 63 trang 87 
SGK. 


HS phát biểu các tính chất đẳng 
thức và quy tắc chuyển vế. 

Bài tập 61: 

a) 7 - X = 8 - (-7) b) X = -3 


- Bài tập "Đúng hay Sai?". Nếu sai 
hãy sửa lại cho đúng. 

a) X - 12 = (-9) - 15 

X = - 9 + 15 + 12. 

b) 2 - X = 17 - 5 

-x= 17-5 + 2. 


7 - X = 8 + 7. 

- X = 8 
X = -8. 

- HS: bài tập "Đúng hay Sai" 
a) Sai. b) Sai. 

Sửa là Sửa là 

X = -9-15+ 12 -X = 17 - 5 - 2 
X = -12 -X = 10 

X = -10 


6 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế. 
BT số 62, 63, 64, 65 SGK (trang 87). 


Tiết 60 


§10. NHÂN HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU 


A. MỤC TIÊU 

• Tương tự như phép nhân hai số tự nhiên: thay phép nhân bằng phép cộng 
các số hạng bằng nhau, HS tìm được kết quả phép nhân hai số nguyên 
khác dấu. 

• HS hiểu và tính đúng tích hai số nguyên khác dấu 
Vận dụng vào một số bài toán thực tế. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu và phim giấy trong ghi quy tắc nhân hai số nguyên khác 
dấu, ví dụ trang 88 SGK, bài tập 76, 77 SGK (hoặc bảng phụ). 

• HS: Giấy trong và bút viết giấy trong. Bảng con để hoạt động nhóm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BAI Cũ (5 ph) 

GV nêu câu hỏi kiểm tra. - 1 HS kiểm tra. 

- HS: Phát biểu quy tắc chuyển vế. Các HS khác theo dõi và nhận xét. 

Chữa bài tập số 96 trang 65 SBT: 

Tìm số nguyên X, biết: 

a) 2 - X = 17 - (-5). 

b) X - 12 = (-9) - 15. 


7 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

1. NHẬN XÉT MỞ ĐẦU (10 ph) 


GV: Chúng ta đã học phép cộng, phép 
trừ các số nguyên. Hôm nay ta sẽ 
học tiếp phép nhân số nguyên. 

Em đã biết phép nhân là phép cộng 
các số hạng bằng nhau. Hãy thay 
phép nhân bằng phép cộng để tìm 
kết quả 

GV: Qua các phép nhân trên, khi nhân 
2 số nguyên khác dấu em có nhận 
xét gì về giá trị tuyệt đối của tích? 
về dấu của tích? 

GV: Ta có thể tìm ra kết quả phép 
nhân bằng cách khác, ví dụ: 

(-5). 3 = (-5) + (-5) + (-5) 

= -(5 + 5 + 5) 

= -5.3 
= -15. 

Tương tự, hãy áp dụng vói 


HS thay phép nhân bằng phép công 
(gọi HS lần lượt lên bảng) 

3.4 = 3+ 3+ 3 + 3 = 12 
(-3).4 = (-3) + (-3) + (-3) + (-3) = -12 
(-5). 3 = (-5) + (-5) + (-5) = -15 
2 .(- 6 ) = (- 6 ) + (- 6 ) = -12 
HS: Khi nhân 2 số nguyên khác dấu, 
tích có: 

+ giá trị tuyệt đối của tích bằng tích 
các giá trị tuyệt đối. 

+ dấu là dấu 

HS: giải thích các bước làm. 

+ thay phép nhân bằng phép cộng. 

+ cho các số hạng vào trong ngoặc có 
dấu đằng trước. 

+ chuyển phép cộng trong ngoặc 
thành phép nhân. 

+ nhận xét về tích. 


2 . (- 6 ) 


Hoạt động 3 

QUY TẮC NHÂN HAI số NGUYÊN KHÁC DẤU (18 ph) 


a) Quy tắc (SGK) 

- GV yêu cầu HS nêu quy tắc nhân 2 
số nguyên khác dấu. 

- Đưa quy tắc nhân lên màn hình và 
gạch chân các từ "nhân hai giá trị 


- HS nêu quy tắc. 

- Nhắc lại quy tắc nhân 2 số nguyên 
khác dấu. 


tuyệt đối" "dấu -". 

Phát biểu quy tắc cộng 2 số nguyên - Quy tắc cộng 2 số nguyên khác dấu: 
khác dấu - So sánh với quy tắc nhân. + trừ 2 giá trị tuyệt đối. 






http://tuhoctoan.net 


- GV yêu cầu HS làm bài tập 73, 74 
trang 89 SGK. 


b) Chú ý: 15.0 = 0 
(-15) .0 = 0 
với a e z thì a . 0 = 0. 

- GV cho HS làm bài tập 75 trang 89. 


c) Ví dụ: (SGK trang 89) 

GV đưa đề bài lên màn hình yêu cầu 
HS tóm tắt đề. 

Giải: Lương công nhân A tháng vừa 
qua là: 

40.20000 + 10 . (-10000) 

= 800000 + (-100000) = 700000 (đ) 

- GV: còn có cách giải khác không? 


+ dấu là dấu của số có giá trị tuyệt 
đối lớn hơn (có thể có thể "-"). 
HS làm bài tập 73, 74 SGK 
-5.6 = -30; 9. (-3) = -27; 

-10.11 = -110; 150.(-4) =-600 


- HS nêu kết quả của phép nhân một 
số nguyên với 0. 

- Bài 75 SGK: So sánh 
- 68.8 < 0 . 

15 . (-3) < 15 
(-7). 2 <(-7). 

- HS: tóm tắt đề: 

1 sản phẩm đúng quy cách: +20000đ 
1 sản phẩm sai quy cách: -lOOOOđ. 
Một tháng làm: 40 sản phẩm đúng 
quy cách và 10 sản phẩm sai quy 
cách. Tính lương tháng? 

- HS nêu cách tính. 

- Cách khác (tổng số tiền được nhận 
trừ đi tổng số tiền bị phạt): 
40.20000 - 10 . 10000 = 800000 
- 100000 = 700000đ. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (10 ph) 


- GV phát biểu quy tắc nhân 2 số 
nguyên trái dấu? 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 76 trang 
89 SGK. 

Điền vào ô trống (thay ô cuối cùng). 

- GV cho HS làm bài tập: 


- Hai HS nhắc lại quy tắc. 


X 

5 

-18 



y 

-7 

10 

-10 

-25 

x.y 



-180 

0 


9 














http://tuhoctoan.net 


"Đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại 

HS hoạt động nhóm. 

cho đúng". 

Đáp án: 

a) Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, 

a) Sai (nhầm sang quy tắc dấu của 

ta nhân hai giá trị tuyệt đối với nhau, 

phép cộng 2 số nguyên khác dấu). 

rồi đặt trước tích tìm được dấu của 

Sửa lại: đặt trước tích tìm được dấu 

số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. 


b) Tích hai số nguyên trái dấu bao giờ 

b) Đúng. 

cũng là một số âm. 
c) a . (-5) < 0 với a e z và a > 0. 

c) Sai vì a có thể = 0. 

d)x + x + x + x = 4 + x. 

Nếu a = 0 thì 0 . (-5) = 0. 

Sửa lại: a.(-5) < 0 với a G z và a > 0. 
d) Sai, phải = 4 . X. 

e)(-5).4<(-5).0. 

e) Đúng vì (-5) . 4 = -20 

- GV kiểm tra kết quả 2 nhóm. 

-5.0 = 0 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Học thuộc lòng quy tắc nhân 2 số nguyên khác dấu - So sánh với quy tắc 
cộng hai số nguyên khác dấu. 

Bài tập về nhà bài 77 trang 89 SGK. Bài 113, 114, 115, 116, 117 trang 
68 SBT. 


10 




http://tuhoctoan.net 


I Tiết 61 I §11. NHÂN HAI số NGUYÊN CÙNG DẤU 

A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu, đặc biệt là dấu của tích hai 
số âm. 

• Biết vận dụng quy tắc để tính tích hai số nguyên, biết cách đổi dấu tích. 

• Biết dự đoán kết quả trên cơ sở tìm ra quy luật thay đổi của các hiện 
tượng, của các số. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu và phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi [?2], kết luận 
trang 90 SGK, các chú ý trang 91 và bài tập. 

• HS: Giấy trong và bút viết giấy trong. Bảng con để hoạt động nhóm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra HS: 

- HS1: Phát biểu quy tắc nhân hai số 
nguyên khác dấu. Chữa bài tập 77 
trang 89 SGK. 


- HS1: Phát biểu quy tắc. 

Chữa bài 77 SGK. 

Chiều dài của vải mỗi ngày tăng là: 

a) 250.3 = 750 (dm) 

b) 250 . (-2) = -500 (dm) nghĩa là 
giảm 500 dm. 


HS2: Chữa bài 115 trang 68 SBT: - HS2: 

Đién vào ổ trống __ Chữa bài 115 trang 68 SBT. 


m 

4 

-13 


-5 

n 

-6 

20 

-20 


m.n 



-260 

-100 


Hỏi: Nếu tích 2 số nguyên là số âm thì Trả lời: Nếu tích 2 số nguyên là số 
2 thừa sô đó có dấu như thế nào? âm thì 2 thừa số đó khác dấu nhau. 


11 

















http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

1) NHÂN 2 SỐ NGUYÊN DƯƠNG (5 ph) 


- GV: nhân 2 số nguyên dương chính 
là nhân 2 số tự nhiên khác 0. 

GV cho HS thực hiện |?1 1 

- HS: làm \n\ 

Vậy khi nhân hai số nguyên dương, 

a) 12.3 = 36. 
b) 5 . 120 = 600. 

- HS: tích hai sô nguyên dương là 

được tích là một số như thế nào? 

một số nguyên dương. 

- GV: Tự cho ví dụ về nhân hai số 

- HS: lấy 2 ví dụ về nhân 2 số 

nguyên dương và thực hiện phép 

nguyên dương. 

tính. 



Hoạt động 3 

2) NHÂN 2 SỐ NGUYÊN ÂM (12 ph) 

- GV: Cho HS làm \n\ 

Hãy quan sát kết quả bốn tích đầu, 
rút ra nhận xét, dự đoán kết quả hai 
tích cuối. 

GV viết lên bảng: 3 . (-4) = 

2. (-4) = 
l.(-4) = 

0. (-4) = 


- HS điền kết quả 4 dòng đầu: 
3 . (-4) = -12 
2.04 = -8 
1.04) = -4 
0 . (-4) = 0. 


(-1). (-4) 

(-2) . (-4) 

- GV: Trong 4 tích này, ta giữ nguyên 
thừa số (-4), còn thừa số thứ nhất 
giảm dần 1 đơn vị, em thấy giá trị 
các tích như thế nào? 

- GV: Theo quy luật đó, em hãy dự 
đoán kết quả 2 tích cuối. 

GV khẳng định: (-1) . (-4) = 4 


HS: Giá trị các tích tăng dần 4 đơn 
vị (hoặc giảm (-4) đơn vị). 


(-l).(-4) = 4 
(-2). (-4) = 8. 


(-2). (-4) = 8. 


12 





http://tuhoctoan.net 


là đúng, vậy muốn nhân 2 số nguyên 
âm ta làm thế nào? 

Ví dụ: (-4). (-25) =4.25 =100 
(- 12 ). (- 10 ) = 120 . 

GV: Vậy tích của 2 số nguyên âm là 
một sô như thế nào? 

GV: Muốn nhân 2 số nguyên dương 
ta làm thế nào? 

Muốn nhân 2 số nguyên âm ta làm 
thế nào? 

Như vậy muốn nhân 2 số nguyên 
cùng dấu ta chỉ việc nhân hai giá trị 
tuyệt đối với nhau. 


HS: muốn nhân hai số nguyên âm, 
ta nhân hai giá trị tuyệt đối của 
chứng. 

HS thực hiện theo sự hướng dẫn của 
giáo viên. 

HS: Tích của 2 số nguyên âm là 
một sô nguyên dương. 

HS: Muốn nhân 2 số nguyên dương 
ta nhân 2 giá trị tuyệt đối với nhau. 
Muốn nhân 2 số nguyên âm ta nhân 
hai giá trị tuyệt đối với nhau. 


Hoạt động 4 
3. KẾT LUẠN (14 ph) 


GV yêu cầu HS làm bài số 7 trang 91 
SGK 

thêm f) (-45). 0 


GV: Hãy rút ra quy tắc: 

Nhân một số nguyên với số 0? 
Nhân 2 số nguyên cùng dấu? 

Nhân 2 số nguyên khác dấu? 


HS làm bài số 7 trang 91 SGK: 

a) (+3).(+9) = 27. 

b) (-3). 7 = -21. 

c) 13 . (-5) = -65. 

d) (-150). (-4) = 600. 

e) (+7). (-5) = -35. 

f) (-45) .0 = 0. 

HS: 

Nhân một số nguyên với 0 kết quả 
bằng 0. Nhân hai số nguyên cùng 
dấu ta nhân 2 giá trị tuyệt đối vói 
nhau. Nhân hai số nguyên khác 
dấu, ta nhân 2 giá trị tuyệt đối rồi 
đặt dấu trước kết quả tìm được. 


- Kết luận: a . 0 = 0 . a = 0. 

Nếu a, b cùng dấu: a. b = I a I. I b I. 
Nếu a, b khác dấu: a . b = -1 a 1.1 b I. 


13 





http://tuhoctoan.net 


GV: Cho HS hoạt động nhóm. Làm 
bài tập 79 trang 91 SGK. Từ đó rút 
ra nhận xét: 

+ quy tắc dấu của tích. 

+ khi đổi dấu một thừa số của tích 
thì tích như thế nào? khi đổi dấu 
hai thừa số của tích thì tích như 
thế nào? 


GV: sau khi kiểm tra bài làm của các 
nhóm, đưa phần "Chú ý" lên màn hình. 
- GVchoHSlàm |mJ 
Cho a là một số nguyên dương. Hỏi 
b là nguyên dương hay nguyên âm 
nếu: 

a) Tích ab là số nguyên dương. 

b) Tích ab là một số nguyên âm. 


HS hoạt động theo nhóm làm bài 
tập 79 trang 91 SGK. 

27 . (-5) = -135. 

=> (+27). (+5) = + 135. 

(-27) . (+5) = -135. 

(-27). (-5) = +135. 

(+5). (-27) = -135. 

Rút ra nhận xét như phần chú ý 
SGK trang 91. 

Kiểm tra bài làm của 2 hoặc 3 
nhóm. 


HS làm 0 


a) b là số nguyên dương. 

b) b là số nguyên âm. 


Hoạt động 5 

CỦNG CỐ TOÀN BÀI (5 ph) 


GV: Nêu quy tắc nhân 2 số nguyên? 
So sánh quy tắc dấu của phép nhân 
và phép cộng. Cho HS làm bài tập 
82 trang 92 SGK. 


HS: Muốn nhân 2 số nguyên ta 
nhân hai giá trị tuyệt đối với nhau, 
đặt dấu "+" trước kết quả tìm được 
nếu 2 số cùng dấu, đặt dấu 
trước kết quả nếu 2 số khác dấu. 


Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

- Học thuộc quy tắc nhân 2 số nguyên. Chú ý: (-). (-)—»• (+). 

- Bài tập 83, 84 trang 92 SGK; bai tập 120 4 125 trang 69, 70 SBT. 


14 






http://tuhoctoan.net 


Tiết 62 LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• Củng cô quy tắc nhân 2 số nguyên, chú ý đặc biệt quy tắc dấu 

(âm X âm = dương) 

• Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép nhân 2 số nguyên, bình phương của 
một số nguyên, sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện phép nhân. 

• Thấy rõ tính thực tế của phép nhân 2 số nguyên (thông qua bài toán 
chuyển động). 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi đề bài tập. Máy 
tính bỏ túi. 

• HS: Giấy trong, bút dạ, máy tính bỏ túi. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


GV đưa câu hỏi kiểm tra lên màn 
hình. 

HS1: Phát biểu quy tắc nhân 2 số 
nguyên cùng dấu, khác dấu, nhân 
với số 0. 


Hai HS lên bảng kiểm tra bài cũ. 

- HS1: Phát biểu thành lời 3 quy tắc 
phép nhân số nguyên. 


Chữa bài tập số 120 trang 69 SBT Chữa bài 120 trang 69 SBT. 
(kiểm tra trực tiếp quy tắc). 

HS2: So sánh quy tắc dấu của phép - HS2: 


nhân và phép cộng số nguyên. Chữa Phép cộng: (+) + (+) —> (+) 
bài tập số 83 trang 92 SGK. (-) + (-) —» (-) 

(+) + (-)->(+) hoặc (-). 


15 








http://tuhoctoan.net 



Phép nhân: (+) . 

(+) -> (+) 


(-). (-) -> (+) 

(+) . (-) 


—» (-). Chữa bài 

83 trang 92 

Giá trị của biểu thức (x-2).(x + 4) tại 
X — -1 là số nào trong 4 đáp số dưới 
đây. 

A . 9; B : -9; c : 5; D : -5. 

SGK. B đúng. 



Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (30 ph) 


Dạng 1: Áp dụng quy tắc và tìm thừa 
số chưa biết. 


Bài 1 (bài 84 trang 92 SGK) 

Điền các dấu "+" thích hợp vào ô 
trống. 

- Gợi ý điền cột 3 "dấu của ab" 
trước. 

- Căn cứ vào cột 2 và 3, điền dấu cột 

4 "dấu của ab 2 ". 


Cho HS hoạt động nhóm. 

Bài 2 (Bài 86 trang 93 SGK) 
Điền số thích hợp vào ô trống. 


Gọi HS điền cột 3, cột 4: 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Dấu của 

Dấu của 

Dấu của 

Dấu của 

a 

b 

ab 

ab 2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

- 


+ 

- 

+ 



- 

- 

+ 



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

a 

-15 

13 


9 


b 

6 


-7 


-8 

ab 


-39 

28 

-36 

8 


- HS hoạt động theo nhóm làm bài 86 
và 87 trang 93 SGK. 

Bài 86: 

+ Cột (2): ab = -90 
+ Cột (3), (4), (5), (6): xác định dấu 
của thừa số, rồi xác định GTTĐ 
của chúng. 


Bài 3 (bài 87 trang 93 SGK) Bài 87: 

Biết rằng 3 2 = 9. Có số nguyên nào 3 2 = (-3) 2 = 9. 
khác mà bình phương của nó cũng 
bằng 9. 


16 






















http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu một nhóm trình bày bài 
giải của mình, rồi kiểm tra thêm một 
vài nhóm khác. 

Mở rộng: Biểu diễn các số 25, 36, 49, 
0 dưới dạng bình phương của một số 
nguyên. 


- Một nhóm trình bày lời giải, HS 
trong lớp góp ý kiến. 

- HS: 25 = 5 2 = (-5) 2 

36 = 6 2 = (-6) 2 
49 = 7 2 = (-7) 2 
0 = 0 2 


Nhận xét gì về bình phương của mọi Nhận xét: bình phương của mọi số 
số? đều không âm. 

Dạng 2: So sánh các số. 


Bài 4 (bài 82 trang 92 SGK). So sánh: 

a) (-7). (-5) VỚI 0. 

b) (-17). 5 với (-5). (-2). 

c) (+19). (+6) với (-17). (-10). 

Bài 5 (bài 88 trang 93 SGK) 

Cho X e z. 

So sánh: (-5). X với 0. 

- GV: xe z, vậy X có thể nhận những 
giá trị nào? 


Dạng 3: Bài toán thực tế. 

GV đưa đề bài 133 trang 71 SBT lên 
màn hình hoặc bảng phụ. 

Đề bài: . Hãy 

xác định vị trí của người đó so với 0. 

- GV gọi HS đọc đề bài. 

- GV hỏi: 

+ quãng đường và vận tốc quy ước 
thế nào? 


HS làm bài tập 82 SGK. 

a) (-7).(-5)>0. 

b) (-17). 5 < (-5). (-2). 

c) (+19). (+6) < (-17). (-10). 


- HS: X có thể nhận các giá trị: 

nguyên dương, nguyên âm, 0 X 
nguyên dương: (-5) . X < 0. X 
nguyên âm: (-5). X > 0. X = 0 : 

(-5). X = 0. 

- HS: đọc đề bài 133 trang 71 SBT. 


HS: quãng đường và vận tốc quy 
ước. 

chiều trái —» phải: + 
chiều phải —» trái: - 


17 




http://tuhoctoan.net 


+ thời điểm quy ước thế nào? 

Thời điểm hiện tại: 0 

B ọ Ọ ọ Ạ(km) 

Thời điểm trước: 

-8 -4 0 +4 +8 

Thời điểm sau: +. 

a) V = 4; t = 2 b) V = 4; t = -2 

HS giải thích: 

c) V = -4; t = 2 d) V = -4; t = -2 

a) V = 4; t = 2 nghĩa là người đó đi 

Giải thích ý nghĩa các đại lượng ứng 

từ trái —» phải và thời gian là sau 2h 

với từng trường hợp. 

nữa. 


Vị trí của người đó: A. 


(+4). (+2) = (+8) 


b) 4 . (-2) = -8. 

Vị trí của người đó: B. 

c) (-4). 2 = -8. 

Vị trí của ngưòi đó: B. 

d) (-4). (-2) = 8. 


Vị trí của người đó: A. 

Vậy xét về ý nghĩa thực tế của bài 
toán chuyển động, quy tắc phép 
nhân số nguyên phù hợp với ý nghĩa 
thực tế. 


Dạng 4: sử dụng máy tính bỏ túi. 

Bài 89 trang 93 SGK. 


- GV yêu cầu HS tự nghiên cứu SGK, 
nêu cách đặt số âm trên máy. 

- GV yêu cầu HS dùng máy tính bỏ túi 

- HS: tự đọc SGK và làm phép tính 
trên máy bỏ túi. 

để tính: 

a) (-1356). 7 

b) 39. (-152) 

c) (-1909). (-75). 

a) -9492. 

b) -5928 

c) 143175. 


Hoạt động 3 

CỦNG CỐ TOÀN BÀI (6 ph) 


- GV: Khi nào tích 2 số nguyên là số 
dương? là số âm? là số 0? 


HS: Tích 2 số nguyên là số dương 
nếu 2 số cùng dấu, là số âm nếu 2 
số khác dấu, là số 0 nếu có thừa số 
bằng 0. 


18 






http://tuhoctoan.net 


- GV đưa bài tập. Đúng hay sai để HS 

- HS hoạt động trao đổi bài tập: 

tranh luận: 

Đáp án: 

a) (-3).(-5) = (-15) 

a) Sai; (-3).(-5) = 15 

b) 6 2 = (-6) 2 

b) Đúng 

c) (+15).(-4) = (-15)(+4) 

c) Đúng 

d) (-12).(+7) = -(12.7) 

d) Đúng 

e) Bình phuơng của mọi số đều là số 

e) Sai, bình phương mọi số đều 

dương. 

không âm. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

- Ôn lại quy tắc phép nhân số nguyên. - Ôn lại tính chất phép nhân trong N. 
Bài tập: 126 —> 131 trang 70 SBT. 


Tiết 63 


§12. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN 


A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu được các tính chất cơ bản của phép nhân: giao hoán, kết hợp, 
nhân với 1, phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Biết tìm dấu của 
tích nhiều số nguyên. 

• Bước đầu có ý thức vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhanh 
giá trị biểu thức. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu, phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi các tính chất của 
phép nhân, chú ý và nhận xét ở mục 2 SGK và các bài tập. 

• HS: Ôn tập các tính chất của phép nhân trong N; giấy trong, bút dạ hoặc 
bảng nhóm. 


19 





http://tuhoctoan.net 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 

Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 ph) 

- GV nêu câu hỏi kiểm tra: Nêu quy 

- 1 HS lên bảng phát biểu quy tắc 

tắc và viết công thức nhân 2 số 

thành lời. Công thức: SGK trang 

nguyên. Chữa bài tập số 128 trang 

90. 

70 SBT. Tính: 

Chữa bài tập: 

a) (-16). 12. b) 22 . (-5) 

a) - 192 b) -110 

c) (-2500). (-100) d) (-11) 2 

c) 250000 d) 121 

- GV nêu câu hỏi chung cả lớp: Phép 

- HS trả lời: phép nhân các số tự 

nhân các số tự nhiên có những tính 

nhiên có tính chất giao hoán, kết 

chất gì? Nêu dạng tổng quát. 

hợp, nhân vói 0, nhân vói 1, tính 

(GV ghi công thức tổng quát vào 

chất phân phối của phép nhân vói 

góc bảng): 
a. b = b . a 
(ab). c = a (bc) 

a . 1 = 1 . a = a. 

a (b + c) = ab + ac. 

Phép nhân trong z cũng có các tính 
chất tuơng tự như phép nhân trong N 
—> ghi đề bài. 

phép cộng. 


Hoạt động 2 

1. TÍNH CHẤT GIAO HOÁN (4 ph) 


GV: Hãy tính 2 . (-3) = ? 

(-3). 2 = ? 
(-7). (-4) = ? 
(-4). (-7) = ? 
Rút ra nhận xét 

Công thức: a.b = b.a 


^; 3) ;A 12.(-3)=(-3)-2 

(-3). 2 =-6 J K y ’ 

(-7). (-4) = 28 1 ._ 

Nếu ta đổi chỗ các thừa số thì tích 
không thay đổi. 


20 










http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 

2. TÍNH CHẤT KẾT :Hộp (17 ph) 


- GV: Tính [9 . (-5)] 2 = 

9 . [(-5). 2] = 
Rút ra nhận xét 


- Công thức: I (a ■ b). c = a . (b . c) I 
Nhờ tính chất kết hợp ta có tích của 
nhiều số nguyên. 

Làm bài tập 90 trang 95 SGK. 

Thực hiện phép tính: 

a) 15 . (-2) (-5). (-6). 

b) 4.7. (-11). (-2) 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 93(a) 
trang 95 SGK: Tính nhanh 

a) (-4). (+125). (-25). (-6). (-8) 

Vậy để có thể tính nhanh tích của 
nhiều số ta có thể làm thế nào? 


Nếu có tích của nhiều thừa số bằng 
nhau, ví dụ: 2 . 2 . 2 ta có thể viết 
gọn như thế nào? 


[9 . (-5)] 2 = (-45). 2 = -90 
9. [(-5) 2] = 9. (-10) = -90 
=>[9 (-5)]. 2 = 9. [(-5). 2]. 

Muốn nhân một tích 2 thừa số với 
thừa số thứ 3 ta có thể lấy thừa số 
thứ nhất nhân vói tích thừa số thứ 2 
và thứ 3. 


HS làm bài 90 SGK: 

a) = [15 . (-2)]. [(-5). (-6)] 
= (-30). (+30) 

= (-900). 

b) = [4.7]. [(-11). (-2)] 

= 28.22 = 616 . 


a) = [(-4). (-25)] [125 . (-8)] (-6) 

= 100 . (- 1000 ). (- 6 ) 

= + 600000. 

- HS: ta có thể dựa vào tính chất giao 
hoán và kết hợp để thay đổi vị trí 
các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm 
các thừa số một cách thích hợp. 

- Ta có thể viết gọn dưới dạng lũy 
thừa 

2 . 2.2 = 2 3 


21 





http://tuhoctoan.net 


- Tương tự hãy viết dưới dạng lũy thừa: 

1 - 2 ). (-2) . (-2) = ? 

- GV đưa phần "chú ý mục 2" lên màn 
hình và yêu cầu HS đọc. 

- GV chỉ vào bài tập 93 a) SGK đã làm 
trên và hỏi: trong tích trên có mấy 
thừa số âm? kết quả tích mang dấu 

gì? 

- Còn: (-2) . (-2) . (-2) trong tích này 
có mấy thừa số âm? kết quả tích 
mang dấu gì? 

- GV: yêu cầu HS trả lời [fjj và 
trang 94 SGK 

- Lũy thừa bậc chẩn của một số 
nguyên âm là số như thế nào? ví dụ: 

(-3) 4 = ? 

Lũy thừa bậc lẻ của một số nguyên 
âm là một số như thế nào? 

Ví dụ: (-4) 3 = 


(-2). (-2). (-2) = C-2) 3 
HS đọc "chú ý mục 2" để ghi nhớ 
kiến thức. 

HS: Trong tích trên có 4 thừa số âm, 
kết quả tích mang dấu dương. 

HS: Trong tích đó có 3 thừa số âm, 
kết quả tích mang dấu âm. 

HS: trả lời như "nhận xét mục 2" 
trang 94. 

HS: Lũy thừa bậc chẩn của một số 
nguyên âm là một số nguyên dương 
(-3) 4 = 81. 

Lũy thừa bậc lẻ của một số nguyên 
âm là một số nguyên âm. 

(-4) 3 = -64. 


Hoạt động 4 
3. NHÂN VỚI 1 (4 ph) 


GV: Tính (-5).l = 
l.(-5) = 

(+10).1 = 

Vậy nhân một số nguyên a với 1, kết 
quả bằng số nào? 


HS: (-5).l = (-5) 
l.(-5) = (-5) 

(+10).l = (+10) 

HS: Nhân một số nguyên a với 1, kết 
quả bằng a. 


GV ghi: a . 1 = 1. a = a 


GV: Nhân một số nguyên a với (-1), 
kết quả thế nào? HS: Nhân một số nguyên a với (-1), 

a.(-l) = (-l).a = (-a) kết quả bằng (-a). 


22 







http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

4. TÍNH CHẤT PHÂN PHOI CỦA PHÉP NHÂN Đối VỚI PHÉP CỘNG (8 ph) 


- GV: Muốn nhân một số với một tổng 

- HS: Muốn nhân một số với một tổng 

ta làm thế nào? 

ta nhân số đó với từng số hạng của 

- Công thức tổng quát: 

tổng rồi cộng các kết quả lại. 

a (b + c) = ab + ac 


- Nếu a . (b - c) thì sao? 

- HS: a . (b - c) 

= a [b + (-C)] 

- Chú ý: a (b - c) = ab - ac 

= ab + a (-c) 

= ab - ac 

- GV: yêu cầu HS làm ?5 

- HS làm Ị?s] 

Tính bằng hai cách và so sánh kết 
quả 


a) (-8) (5 + 3). 

a) (-8). (5 + 3) = -8.8 = -64. 

(-8X5 + 3) = (-8). 5 + (-8). 3 
= -40 + (-24) = -64. 

b) (-3 + 3). (-5). 

b) (-3 + 3). (-5) = 0 . (-5) = 0 

(-3 + 3) (-5) = (-3). (-5) + 3 . (-5) 
= 15 + (-15) = 0. 


Hoạt động 6 

CỦNG CỐ TOÀN BÀI (5 ph) 


Phép nhân trong z có những tính chất 
gì? Phát biểu thành lời. 

Tích nhiều số mang dấu dương khi 
nào? mang dấu âm khi nào? bằng 0 
khi nào? 


Tính nhanh: bài 93b) trang 95 SGK. 
(-98). (1 - 246) - 246.98 


- HS: Phép nhân trong z có 4 tính 
chất: giao hoán, kết hợp... 

- HS: tích nhiều số mang dấu dương 
nếu số thừa số âm là chẵn, mang 
dấu âm nếu số thừa số âm là lẻ, 
bằng 0 khi trong tích có thừa số 
bằng 0. 

- HS lam bài tập 93b) SGK 
= -98 + 98.246 - 246.98 
= -98. 


23 







http://tuhoctoan.net 


Khi thực hiện đã áp dụng tính chất HS: áp dụng tính chất phân phối 
gì? của phép nhân với phép cộng. 

Hoạt động 7 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

- Nắm vững các tính chất của phép nhân: công thức và phát biểu thành lời. 

- Học phần nhận xét và chú ý trong bài. 

- Bài tập SỐ 91, 92, 94,94 trang 95 SGK và 134,137,139,141 trang 71, 72 SBT. 


Tiết 64 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• Củng cố các tính chất cơ bản của phép nhân và nhận xét của phép nhân 
nhiều số, phép nâng lên lũy thừa. 

• Biết áp dụng các tính chất cơ bản của phép nhân để tính đúng, tính nhanh 
giá trị biểu thức biến đổi biểu thức, xác định dấu của tích nhiều số. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi câu hỏi kiểm 
tra và bài tập. 

• HS: Giấy trong, bút dạ hoặc bảng nhóm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (8 ph) 

GV đưa câu hỏi kiểm tra lên màn 
hình. 


24 








http://tuhoctoan.net 


HS1: Phát biểu các tính chất của 
phép nhân số nguyên. Viết công 
thức tổng quát. 

Chữa bài tập 92a) <95> SGK. 

Tính: (37 - 17).(-5) + 23.(-13 - 17). 


- HS2: Thế nào là lũy thừa bậc n của 
số nguyên a? 

Chữa bài tập số 94 <95 > SGK. 

Viết các tích sau dưới dạng một lũy 
thừa: 

a) (-5). (-5). (-5). (-5). (-5) 

b) (-2). (-2). (-2). (-3). (-3). (-3) 


- HS1: Phép nhân có các tính chất: 
giao hoán, kết họp, nhân với 1 và 
tính chất phân phối của phép nhân 
với phép cộng. 

Công thức: a.b = b.a.... 

Chữa bài tập 92a) <95> SGK 
(37-17)! (-5)+ 23 (-13-17) 

= 20 . (-5) + 23 . (-30) 

= -100 - 690 
= -790. 

- HS2: Lũy thừa bậc n của số nguyên 
a là tích của n số nguyên a. 

Chữa bài tập 94 SGK 

a) (-5). (-5). (-5). (-5). (-5) = (-5) 5 

b) (-2). (-2). (-2). (-3). (-3). (-3) 

= [(-2).(-3)].[(-2).(-3)] . [(-2). (-3)] 
= 6.6.6 = 6 3 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (35 ph) 


Dạng 1: Tính giá trị biểu thức 


Bài 92b) <95> SGK: 

Tính (-57). (67 - 34) - 67 . (34 - 57) 
GV hỏi: Ta có thể giải bài này như thế 
nào? 

Sau đó gọi 1 HS lên bảng làm. 


HS: Có thể thực hiện theo thứ tự: 
trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. 
- -57.33 - 67 . (-23) 


= -1881 + 1541 


= -340. 


GV: có thể giải cách nào nhanh 
hơn? gọi HS2 lên bảng. Làm như 
vậy là dựa trên cơ sở nào? 


Cách 2: 

= -57.67 - 57.(-34) -67.34 - 67(-57) 
= -57 (67 - 67) - 34 (-57 + 67) 


= -57.0 - 34.10 


=-340. 


25 





http://tuhoctoan.net 


Bài 96 <95 SGK>. Tính 

HS cả lớp làm bài tập, gọi 2 HS lên 
bảng làm 2 phần 

a) 237 (-26) + 26.137 

GV: lưu ý HS tính nhanh dựa trên 
tính chất giao hoán và tính chất phân 
phối của phép nhân và phép cộng. 

b) 63 (-25) + 25 (-23) 

a) = 26.137 - 26.237 
= 26 (137 - 237) 

= 26 (-100) 

= -2600 

b) = 25 (-23) - 25.63 
= 25 (-23 - 63) 

= 25 (-86) 

= -2150. 

Bài 98 <96 - SGK> 

Tính giá trị biểu thức 
a) (-125). (-13) (-a) vói a = 8. 

- GV làm thế nào để tính được giá trị 
biểu thức? 

- Xác định dấu của biểu thức? Xác 
định giá trị tuyệt đối? 

- HS: Ta phải thay giá trị của a vào 
biểu thức 

= (-125). (-13). (-8) 

= -(125.8 . 13) 

= - 13000 

b) (-1). (-2). (-3). (-4). (-5) .b với b = 20 

Thay giá trị của b vào biểu thức: 

= (-l).(-2).(-3).(-4).(-5). 20 
= - (3.4.2.5.20) 

= -(12.10.20) 

= -2400. 

Bài 100 <96 - SGK> 

Giá trị của tích m.n 2 với m = 2; 
n = -3 là số nào trong 4 đáp số: 

A: (-18) B: 18 

C: (-36) D: 36 

Bài 97 <95 - SGK> So sánh: 

a) (-16).1253.(-8).(-4)(-3) vói 0. 

Tích này so với 0 như thế nào? 

b) 13 (-24).(-15).(-8).4 với 0. 

HS: thay số vào rồi tính. 

B: 18. 

HS: Tích này lớn hơn 0 vì trong tích 
có 4 thừa số âm => tích dương. 

HS: Tích này nhỏ hơn 0 vì trong tích 
có 3 thừa số âm => tích âm. 


26 



http://tuhoctoan.net 


Bài 139 <72 - SBT> đưa đề bài lên 

màn hình. 

a) Số âm d) Số âm 

b) Số dương e) Số dương 

c) Số dương 

Vậy dấu của tích phụ thuộc vào số 
thừa số âm như thế nào? 

HS: Dấu của tích phụ thuộc vào số 
thừa số âm trong tích. 

Nếu số thừa số âm là chẩn tích sẽ 
dương. Nếu số thừa số âm là lẻ tích 
sẽ âm. 

Dạng 2: Lũy thừa 

Bài 95 <95 - SGK> 

Giải thích tại sao (-1) 3 = (-1)? Có 
còn số nguyên nào khác mà lập 
phương của nó cũng bằng chính nó 
không? 

Bài 141 <72 - SBT>. 

Viết các tích sau dưới dạng lũy thừa 
của một số nguyên: 
a) (-8).(-3) 3 .(+125) 

GV: viết (-8) và (+125) dưới dạng 
lũy thừa. 

HS: (-1) 3 = (-1).(-1).(-1) = (-1). 

Còn có: l 3 = 1 

0 3 = 0. 

= (-2) 3 .(-3) 3 .5 3 

= [(-2).(-3).5].[(-2).(-3).5].[(-2).(-3).5] 

= 30.30.30 

= 30 3 . 

b) 27.(-2) 3 .(-7).49 

Viết 27 và 49 dưới dạng lũy thừa? 

27 = 3 3 ; 49 = 7 2 = (-7) 2 . 

Vậy: 27 (-2) 3 . (-7). 49 
= 3 3 . (-2) 3 .(-7). (-7) 2 
= [3.(-2).(-7)][3.(-2)(-7)].[3.(-2).(-7)] 

= 42.42.42 

= 42 3 . 

Dạng 3: Điền số vào ô trống, vào dãy số. 
GV đưa đề bài lên màn hình hoặc in đề 
bài lên giấy trong rồi phát cho các 
nhóm. 

HS : hoạt động nhóm. 

Các nhóm HS trao đổi, viết bài vào 
giấy trong hoặc bảng phụ. 


27 



http://tuhoctoan.net 


Đề bài: 

Sau 5 phút, yêu cầu một nhóm lên 

Bài 99 <96 - SGK> 

bảng trình bày bài 90, một nhóm 

Áp dụng tính chất: 

khác trình bày bài 147. HS trong 

a (b - c) = ab - ac 

lớp nhận xét và bổ sung. 

điền số thích hợp vào ô trống: 


a)| i§d3) + 8.(-13) = (-7 + 8). (-13) 

a) rri(-13) + 8(-13) = (-7+8).(-13) 

= □ 

-Én 

b) (-5M-4) -□) = (-5).(-4)-(-5).(-14) 

b) (-5X-4 - * (-5X-4M-5X-14) 

-□ 

II II 

i! 

o 

Bài 147 <73 - SBT>. Tìm hai số tiếp 

Bài 147: 

theo của dãy số sau: 


a) -2; 4; -8; 16;... 

a) -2 ; 4 ; -8 ; 16 ; -32 ; 64 ... 

b) 5; -25; 125; -625;... 

b) 5; -25; 125 ; -625 ; 3125 ; 
-15625;... 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

- Ôn lại các tính chất của phép nhân trong z. 

- Bài tập về nhà: 143, 144, 145, 146, 148 trang 72, 73 SBT. 

- Ôn tập bội và ước của số tự nhiên, tính chất chia hết của một tổng. 


§13. BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT số NGUYÊN 

A. MỤC TIÊU 

• HS biết các khái niệm bội và ước của một số nguyên, khái niệm “chia hết 
cho”. 

• HS hiểu được ba tính chất liên quan với khái niệm “chia hết cho”. 

• Biết tìm bội và ước của một số nguyên. 


Tiết 65 


28 





http://tuhoctoan.net 


B- CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim ghi bài tập, các kết luận của SGK (khái niệm 
bội và ước, chú ý, các tính chất). 

• HS: Ôn tập bội và ước của số tự nhiên, tính chất chia hết của một tổng. 
Giấy trong, bút dạ hoặc bảng phụ. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1: Kiểm 

GV đưa câu hỏi kiểm tra lên màn hình: 

- HS1: Chữa bài 143 <72-SBT> 

So sánh: 

a) (-3).1574.(-7).(-ll).(-10) với 0 

b) 25 - (-37). (-29). (-154).2 với 0 

Sau đó GV hỏi: dấu của tích phụ 
thuộc vào số thừa số nguyên âm như 
thế nào? 

- HS2: Cho a, b e N, khi nào a là bội - 
của b, b là ước của a? 

Tìm các ước trong N của 6. 

Tìm 2 bội trong N của 6. 

Sau đổ GV đặt vấn đé vào bài mứi 


tra bài cũ (7 ph) 

HS1 

a) (-3). 1574 . (-7).(-11).(-10) > 0 
vì số thừa số âm là chẩn 

b) 25-(-37).(-29).(-154).2 >0 

<0 

Trả lời: tích mang dấu “+” nếu số 
thừa số âm là chẵn. Tích mang dấu 
nếu số thừa số âm là lẻ. 

HS2: Nếu có số tự nhiên a chia hết 
cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội 
của b, còn b là ước của a. 

Ước trong N của 6 là: 1; 2; 3; 6 
Hai bội trong N của 6 là: 6; 12;... 


Hoạt động 2 

BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN (17 ph) 

GV yêu cầu HS làm I ?11 
Viết các số 6, -6 thành tích của 2 số HS: 

nguyên. 6 = 1.6 = (-l).(-6) = 2.3 = (-2).(-3) 


(-6) = (-l).6=l.(-6) = (-2).3 = 2.(-3) 


29 









http://tuhoctoan.net 


- GV: Ta đã biết, với a, b e N; b 0, 
nếu a : b thì a là bội của b, còn b là 
ước của a. Vậy khi nào ta nói: a chia 
hết cho b? 

- GV: Tương tự như vậy: 

Cho a, b e z và b / 0. Nếu có số 
nguyên q sao cho a = bq thì ta nói a 
chia hết cho b. Ta còn nói a là bội 
của b và b là ước của a. 

GV yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa 
trên. 

- Căn cứ vào định nghĩa trên em hãy 
cho biết 6 là bội của những sô nào? 
(GV chỉ vào kết quả biến đổi trên: 

6 = 1.6 = (-l).(-6) = ... 

+ (-6) là bội của những số nào? 

+ GV vậy 6 và (-6) cùng là bội của: 

+ 1; + 2; + 3; + 6_ 

+ GV: yêu cầu HS làm I ?3 I 
Tìm hai bội và hai ước của 6; của 
(- 6 ) 

+ GV: gọi 1 HS đọc phần “Chú ý” 
trang 96 SGK, rồi đặt câu hỏi để giải 
thích rõ hơn nội dung của chú ý đó. 

- Tại sao số 0 là bội của mọi số nguyên 
khác 0? 

- Tại sao số 0 không phải là ước của 
bất kỳ sô nguyên nào? 

- Tại sao 1 và (-1) là ước của mọi số 
nguyên? 

- Tìm các ước chung của 6 và (-10). 


HS: a chia hết cho b nếu có số tự 
nhiên q sao cho a = bq. 


HS nhắc lại định nghĩa bội và ước 
của một số nguyên. 

HS: 6 là bội của: 1; 6; (-1); (-6); 2; 
3; (-2); (-3). 


(-6) là bội của: (-1); 6; 1; (-6); (-2); 
3; 2; (-3). 

HS: bội của 6 và (-6) có thể là + 6; + 

12 ... 

ước của 6 và - 6 có thể là + 1; + 2 ... 


- HS: vì 0 chia hết cho mọi số nguyên 
khác 0. 

- HS: theo điều kiện của phép chia, 
phép chia chỉ thực hiện được nếu số 
chia 5* 0. 

- HS: vì mọi số nguyên đều chia hết 
cho 1 và (-1). 

- Các ước của 6 là; + 1; + 2; + 3; + 6. 


30 



http://tuhoctoan.net 


Các ước của (-10) là: + 1; + 2; + 5; 

± 10 . 

Vậy các ước chung của 6 và (-10) 
là: ± 1; ±2. 


Hoạt động 3 
TÍNH CHAT (8 ph) 


- GV yêu cầu HS tự đọc SGK và lấy ví 
dụ minh họa cho từng tính chất. GV 
ghi bảng: 

a) aibvàb:c=>aic 
VD: 12 : (-6) và (-6) ; (-3) 

=> 12 ! (-3) 

b) a : b và m e z => am : b 
VD: 6 ; (-3) => (-2) 6 : (-3) 

c) a : c và b : c => [ (a + b) : c 

i(a-b)ic 

VD: Ị12 ; (-3) => Ị (12+ 9) ; (-3) 

1 9 : C-3) 1(12-9)! (-3) 


- HS sau khi tự đọc SGK, sẽ nêu lần 
lượt 3 tính chất liên quan đến khái 
niệm “chia hết cho”. Mỗi tính chất 
lấy 1 ví dụ minh họa. 

HS có thể lấy các ví dụ khác minh 
họa. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (10 ph) 


GV: Khi nào ta nói a : b? 

Nhắc lại 3 tính chất Hên quan đến 
khái niệm “chia hết cho” trong bài. 
GV: Yêu cầu HS làm bài 101 SGK và 
bài 102 SGK. 

Sau đó gọi 2 HS lên bảng làm. HS 
khác nhận xét, bổ sung. 


HS: cho a, b G z và b ^ 0. Nếu có số 
nguyên q sao cho a = bq thì ta nói 
a : b. 

- HS: làm bài 101 SGK. 

Năm bội của 3 và (-3) có thể là 0; 
+ 3;+ 6. 

- HS làm bài 102 SGK: 

Các ước của -3 là: + 1; + 3. 

Các ước của 6 là: + 1; + 2; + 3; + 6. 
Các ước của 11 là: + 1; + 11. 

Các ước của (-1) là: + 1. 


31 







http://tuhoctoan.net 


GV: Cho HS hoạt động nhóm làm 
bài tập số 105 <97 - SGK> 

HS hoạt động nhóm trong khoảng 4 
phút rồi gọi một nhóm lên trình bày 

a 

42 

-25 

2 

-26 

0 

9 

cách làm. Kiểm tra thêm vài nhóm 

b 

-3 

-5 

-2 

1-131 

7 

-1 

khác. 

a:b 

-14 

5 

-1 

-2 

0 

-9 



Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 ph) 

Học thuộc định nghĩa a : b trong tập z, nắm vững các chú ý và 3 tính chất 
liên quan tới khái niệm “chia hết cho”. 

Bài tập về nhà số 103, 104, 105 <97 - SGK> và bài 154, 157 trang 73 SBT. 
Tiết sau ôn tập chương II, HS làm các câu hỏi ôn tập chương II trang 98 
SGK và 2 câu hỏi bổ sung: 

1. Phát biểu quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế. 

2. Với a, b G z, b ^ 0. Khi nào a là bội của b và b là ước của a. 

Làm bài tập số 107, 110, 111 trang 98, 99 SGK. 


Tiết 66 


ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiết 1) 


A. MỤC TIÊU 

• Ôn tập cho HS khái niệm về tập z các số nguyên, giá trị tuyệt đối của 
một số nguyên, quy tắc cộng, trừ, nhân hai số nguyên và các tính chất của 
phép cộng, phép nhân số nguyên. 

• HS vận dụng các kiến thức trên vào bài tập về so sánh số nguyên, thực 
hiện phép tính, bài tập về giá trị tuyệt đối, số đối của số nguyên. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 


32 


GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi: 
+ Quy tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số nguyên. 















http://tuhoctoan.net 


+ Quy tắc cộng, trừ, nhân số nguyên. 

+ Các tính chất của phép cộng, phép nhân số nguyên, 
và một số bài tập. 

HS: Làm câu hỏi ôn tập và bài tập cho về nhà. Giấy trong, bút dạ. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

ÔN TẬP KHÁI NIỆM VỀ TẬP z, THỨ Tự TRONG z (20 ph) 


1) Hãy viết tập hợp z các số nguyên. 
Vậy tập z gồm những số nào? 

2) a) Viết số đối của số nguyên a 

b) Số đối của số nguyên a có thể là 
số nguyên dương? số nguyên âm? 
số 0 hay không? 

Cho ví dụ. 


3) Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là 
gì? Nêu các quy tắc lấy giá trị tuyệt 
đối của một số nguyên. 


Sau khi HS phát biểu, GV đưa “Quy 
tắc lấy giá trị tuyệt đối của một số 
nguyên” lên màn hình. 

Cho ví dụ. 


HS viết: 

z ={...;-2;-1;0; 1; 2 ...} 

Tập z gồm các số nguyên âm, số 0 
và các số nguyên dương. 

Số đối của số nguyên a là (-a). 

Số đối của số nguyên a có thể là số 
nguyên dương, là số nguyên âm, là 
số 0. 

Số đối của (-5) là (+5) 

Số đối của (+3) là (-3) 

Số đối của 0 là 0. Vậy số 0 bằng số 
đối của nó. 

Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là 
khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 
trên trục số. 

Các quy tắc lấy giá trị tuyệt đối: 

+ Giá trị tuyệt đối của số nguyên 
dương và số 0 là chính nó. 

+ Giá trị tuyệt đối của số nguyên 
âm là số đối của nó. 

Ví dụ: I + 7 I = + 7 
101 = 0 
I -5 I = +5 


33 






http://tuhoctoan.net 


Vậy giá trị tuyệt đối của một số 
nguyên a có thể là số nguyên 
dương? số nguyên âm? số 0 hay 
không? 

GV yêu cầu HS chữa bài tập 107 
<trang 98 SGK> 


+ i a I > 0. 

giá trị tuyệt đối của số nguyên a 
không thể là số nguyên âm. 

- HS lên bảng chữa câu a, b 


a -b 0 

hướng dẫn HS quan sát trục số rồi 
trả lời câu c. 

GV cho HS chữa miệng bài 109 trang 
98 SGK. 


Nêu cách so sánh 2 số nguyên âm, 2 
số nguyên dương, số nguyên âm với 
số 0, với số nguyên dương. 


|b| |a| 

-t-t-1-t-t-- 

b -a 
|-b| |-a| 

c) a < 0; -a = lal = l-al > 0. 
b = Ibl = l-bl > 0; -b < 0. 

+ 1 HS đọc đề bài 109 SGK 

+ 1HS khác trả lời: 

- 624 (Ta lét); -570 (Pitago) 

- 287 (Ác Simét); 1441 (Lương Thế 
Vinh); 1596 (Đề Các) 1777 
(Gauxơ) 1850 (Côvalépxkaia) 

+ HS: Trong 2 số nguyên âm số nào 
có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì số 
đó nhỏ hơn. Trong 2 số nguyên 
dương số nào có giá trị tuyệt đối 
lớn hơn thì số đó lớn hơn. 

Sô nguyên âm nhỏ hơn số 0; số 
nguyên âm nhỏ hơn bất kỳ số 
nguyên dương nào. 


Hoạt động 2 

ÔN TẬP CÁC PHÉP TOÁN TRONG z (22 ph) 

GV: Trong tập z, có những phép toán - HS: trong z, những phép toán luôn 
nào luôn thực hiện được? thực hiện được là: cộng, trừ, nhân, 

lũy thừa với sô mũ tự nhiên. 


34 







http://tuhoctoan.net 


- Hãy phát biểu các quy tắc: 

Cộng 2 số nguyên cùng dấu. 

Cộng 2 số nguyên khác dấu. 

Cho ví dụ. 

Chữa bài tập 110(a,b) SGK. 

Hãy phát biểu quy tắc trừ số nguyên 
a cho số nguyên b. Cho ví dụ. 

- Phát biểu quy tắc nhân 2 số nguyên 
cùng dấu, nhân 2 số nguyên khác 
dấu, nhân vói số 0. Cho ví dụ. 

Chữa bài tập 110(c, d) SGK. 

GV nhấn mạnh quy tắc dấu: 

(-) + (-) = (-). 

(-) . (-) = (+) 

Chữa bài tập 111 <99-SGK> 


- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm. 
Làm bài tập só 116,117 SGK. 

Bài 116 trang 99 SGK: Tính 

a) (-4). (-5). (-6) 

b) (-3+ 6). (-4). 


c) (-3 -5).(-3 + 5) 

d) (-5 -13): (-6). 

Bài 117. Tính: 

a) (-7) 3 .2 4 

b) 5 4 . (-4) 2 

GV đưa ra bài giải sau: 
a) (-7) 3 .2 4 = (-21). 8 = -168 


- HS phát biểu quy tắc cộng 2 số 
nguyên cùng dấu, khác dấu và tự 
lấy ví dụ minh họa. 

Bài 110 SGK 

a. Đúng b. Đúng 

- HS: 

a - b = a + (-b) và lấy ví dụ. 

- HS phát biểu các quy tắc nhân 2 số 
nguyên, lấy ví dụ minh họa. 

Bài 110 SGK 

c) Sai d) Đúng 


- Hai HS lên bảng chữa bài 111. 

a) (-36) c) -279 

b) 390 d) 1130 

- HS hoạt động theo nhóm. Các nhóm 
có thể làm theo các cách khác 
nhau. 

a) (-4). (-5). (-6) = (-120) 

b) Cách 1: = 3 . (-4) = (-12) 

Cách 2: = (-3) . (-4) + 6 . (-4) 

= 12 - 24 = -12. 

c) = (-8). 2 = -16 

d) = (-18): (-6) = 3 vì 3 . (-6) = (-18). 

a) = (-343) .16 = -5488 

b) = 625.16 = 10000 
HS: 

Bài giải sai vì lũy thừa là tích các 


35 



http://tuhoctoan.net 


b) 5 4 . (-4) 2 = 20. (-8) = -160. 

Hỏi đúng hay sai? Giải thích? 

GV: Phép cộng trong z có những 
tính chất gì? Phép nhân trong z có 
những tính chất gì? Viết dưới dạng 
công thức. 


GV: yêu cầu HS làm bài tập 119 
<100 - SGK>. Tính nhanh 

a) 15 . 12-3.5.10 

b) 45-9(13 + 5) 

c) 29. (19- 13)- 19 (29- 13) 


thừa số băng nhau, ở đây đã nhầm 
cách tính lũy thừa: lấy cơ số nhân 
với số mũ! 

HS trả lời câu hỏi, sau đó 2 em lên 
bảng viết các tính chất dưới dạng 
công thức. 


Tính chất 

Tính chất 

phép cộng 

phép nhân 

a + b = b + a 

a.b = ba 

(a + b) + c = a + (b + c) 

(ab) c = a(bc) 

a+0=0+a=a 

a.l = l.a = a 

a + (-a) = 0 



a (b + c) = ab + ac 


a) = 15.12 - 15.10 

= 15 (12-10)= 15.2 = 30 

b) = 45- 117-45 = -117 

c) = 29.19 - 29.13 - 19.29 + 19.13 
= 13.(19-29) 

= 13. (-10) = -130 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3ph) 

Ôn tập quy tắc cộng trừ nhân các số nguyên, quy tắc lấy giá trị tuyệt đối 
của một số nguyên, so sánh số nguyên và tính chất của phép cộng, phép 
nhân trong z. Ôn tiếp quy tắc dấu ngoặc, chuyển vế, bội ước của số nguyên. 
Bài tập SỐ 161, 162, 163, 165, 168 <75, 76 SBT> 

115, 118, 120 <99, 100 SGK> 

Tiết sau tiếp tục ôn tập. 


36 








http://tuhoctoan.net 


Tiết 67 


ÔN TẬP CHƯƠNG II (tiết 2) 


A. MỤC TIÊU 

• Tiếp tục củng cố các phép tính trong z, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc 
chuyển vế, bội ước của một số nguyên. 

• Rèn luyện kỹ năng thực hiện phép tính, tính nhanh giá trị biểu thức, tìm 
X, tìm bội và ước của một sô nguyên. 

• Rèn tính chính xác, tổng hợp cho HS. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi: quy tắc dấu ngoặc, quy tắc 
chuyển vế, khái niệm a chia hết cho b và các tính chất về tính chất chia 
hết trong Z; bài tập. 

• HS: Giấy trong, bút dạ. 

Ôn tập kiến thức và làm các bài tập trong ôn tập chương II. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ VÀ CHỮA BÀI TẬP (8 ph) 


GV: đưa câu hỏi lên màn hình rồi gọi 


HS kiểm tra 


- HS1: Phát biểu quy tắc cộng 2 
số nguyên cùng dấu, cộng 2 
số nguyên khác dấu. 


HS1: Phát biểu các quy tắc cộng 2 
số nguyên rồi chữa bài tập 162 
SBT. 


Chữa bài tập 162a,c trang 75 SBT. 
Tính các tổng sau: 
a) [(-8) + (-7)] + (-10) 
c) -(-229) + (-219) - 401 + 12 


a) = (-15) + (-10) = (-25) 
c) = 229 - 219 - 401 + 12 = -379 


37 







http://tuhoctoan.net 


Khi HS1 chữa bài tập thì gọi tiếp 
HS2. 

HS2: Phát biểu quy tắc nhân 2 số 
nguyên cùng dấu, nhân 2 số nguyên 
khác dấu, nhân với số 0. 

Chữa bài tập 168(a,c) (76 SBT) 

Tính (một cách hợp lý) 

a) 18.17-3.6.7 

c) 33.(17-5)- 17 (33 -5) 


HS2: Phát biểu các quy tắc nhân 2 
số nguyên. 

HS trong lớp nhận xét, bổ sung. 
Chữa bài tập 168 SBT. 

a) = 18.17- 18.7 = 18(17-7) 

= 180 

c) = 33.17 -33.5 - 17.33 + 17.5 
= 5 (-33 + 17) = -80 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẠP (30 ph) 


Dạng 1: Thực hiện phép tính (tiếp) 
Bài 1. Tính : 


a) 215 + (-38) - (-58) - 15 

b) 231 + 26 - (209 + 26) 

c) 5.(-3) 2 - 14.(-8) + (-40) 


a) = 215 + (-38) + 58 - 15 
= (215 - 15) + (58 - 38) 
= 200 + 20 = 220 

b) = 231 + 26 - 209 - 26 
= 231 -209 = 22 

c) = 5.9 + 112-40 

= (45-40)+ 112 = 117 


Qua các bài tập này củng cố lại thứ 
tự thực hiện các phép toán, quy tắc 
dấu ngoặc. 

Bài 114 trang 99 SGK. 

Liệt kê và tính tổng tất cả các số 
nguyên X thoả mãn 
a) -8 < X < 8 


Bài 114 SGK 

a) X = -7; -6; -5;...; 6; 7. 

Tổng = (-7) + (-6) + ... + 6 + 7. 


b) -6 < X < 4 


= [(-7) + 7)] + [(-6) + 6] +... = 0 
b) x =-5;-4; ...• !; 2; 3. 

Tổng = (-5)+(-4) + ... + 2 + 3. 

- [(-5) + (-4)] + [(-3) + 3] + ... 

= (- 9 ) 


38 





http://tuhoctoan.net 


Dạng 2: Tìm X 
Bài 118 <99. SGK> 

Tìm số nguyên X, biết : 

a) 2x - 35 = 15 

Giải chung toàn lớp bài a. 

- Thực hiện chuyển vế -35 

- Tìm thừa số chưa biết trong phép 

nhân. 

b) 3x + 17 = 2 ; 

c) lx-11 = 0. 

Cho thêm câu d) 4x - (-7) = 27 
Bài 115 <99.SGK> 

Tìm a G z biết: 

a) lal = 5 ; 

b) lal = 0 

c) lal = -3 ; 

d) lal = 1-51 

e) -ll.lal = -22 

Bài 112 <99.SGK>. Đố vui 
GV yêu cầu HS đọc đề bài và hướng 
dẫn HS cách lập đẳng thức: 
a -10 = 2a - 5. 


Cho HS thử lại: a = -5 => 2a = -10 
a -10 = -5 -10 = -15 
2a - 5 = -10 -5 = -15 
Vậy hai số đó là: (-10) và (-5) 

Bài 113. Đố trang <99.SGK> 

Hãy điền các số: 1; -1; 2; -2; 3; -3 
vào các ô trống ở hình vuông bên 
sao cho tổng 3 số trên mỗi dòng, 
mỗi cột hoặc mỗi đường chéo đều 
bằng nhau. 


a) 2x = 15 + 35 
2x = 50 

X = 50 : 2 
X = 25 

Gọi 3 HS lên bảng giải tiếp: 

b) X = -5 ; 

c) X = 1. 

d) X = 5 


a) a = ±5; 

b) a = 0 

c) không có số a nào thoả mãn. Vì 
lal là số không âm. 

d) lal = 1-51 = 5 => a = +5 

e) lal = 2 => a = ±2. 


a - 10 = 2a - 5 
-10 + 5 = 2a - a 
-5 = a. 


2 

3 

-2 

-3 

1 

5 

4 

-1 

0 


39 








http://tuhoctoan.net 


GV gợi ý: - Um tổng của 9 số 
- Tìm tổng 3 số mỗi dòng—» điền số. 


Dạng 3: Bội và ước của sô nguyên 
Bài 1: a) Tìm tất cả các ước của (-12) 

b) Tìm 5 bội của 4. 

Khi nào a là bội của b, b là ước 
của a. 

Bài 120 <100.SGK> 

Cho hai tập hợp A = {3; -5; 7} 

B = {-2; 4; -6; 8} 

a) Có bao nhiêu tích ab (với a G A; 

beB) 

b) Có bao nhiêu tích > 0; < 0. 

c) Có bao nhiêu tích là bội của 6. 

d) Có bao nhiêu tích là ước của 20. 


GV: Nêu lại các tính chất chia hết 
trong z. 

Vậy các bội của 6 có là bội cùa (-3); 
của (-2) không ? 


- Tổng của 9 số là: 

1 + (-1) + 2 + (-2) + 3 + (-3) + 4 
+ 5 + 0 = 9. 

- Tổng 3 số mỗi dòng hoặc mỗi cột 
là: 9 : 3 = 3 

- Từ đó tìm ra ô trống dòng cuối là 
(-1), ô trống cột cuối là (-2), rồi 
điền các ô còn lại. 

a) Tất cả các ước của (-12) là: +1; ±2; 
+ 3;+4;+ 6;+12. 

b) 5 bội của 4 có thể là: 0; + 4; ± 8 


3 

-2 

4 

-6 

8 

3 

-6 

12 

-18 

24 

-5 

10 

-20 

30 

-40 

7 

-14 

28 

-42 

56 


a) Có 12 tích ab. 

b) Có 6 tích lớn hon 0 và 6 tích nhỏ 
hơn 0. 


c) Bội của 6 là: -6; 12; -18; 24; 30;-42 

d) ƯỚC của 20 là: 10; -20 

HS nêu lại 3 tính chất chia hết trong 
z (trang 97 SGK). 

- Các bội của 6 cũng là bội của (-3), 
của (-2) vì 6 là bội của (-3), của (-2) 


Hoạt động 3 
CỦNG Cồ (6 ph) 


Nhắc lại thứ tự thực hiện các phép 
tính trong một biểu thức (không 
ngoặc, có ngoặc). 


HS: - Nếu biểu thức không có ngoặc, 
chỉ có cộng và trừ hoặc chỉ có nhân 
và chia làm từ trái sang phải. 


40 















http://tuhoctoan.net 


Có những trường hợp, để tính nhanh 
giá trị biểu thức ta không thực hiện 
theo thứ tự trên mà biến đổi biểu 
thức dựa trên các tính chất của các 
phép toán. 

Xét xem các bài giải sau đúng hay 
sai ? 

1) a = - (-a) 

2) lal = -l-al 

3) Ixl = 5 => X = 5 

4) Ixl = -5 => X = -5 

5) 27 - (17 - 5) = 27 - 17 - 5 

6) -12 - 2(4-2) = -14.2 = -28 

7) Với a e z thì -a < 0 


- Nếu biểu thức không ngoặc mà có 
các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, 
luỹ thừa thì tính luỹ thừa trước rồi 
đến nhân chia, rồi đến cộng trừ... 

Bài giải: 

1) Đúng. 

2) Sai VI lal = l-al. 

3) Sai vì Ixl = 5 => X = +5 

4) Sai vì không có số nào có 
GTTĐ < 0. 

5) Sai quy tắc bỏ ngoặc. 

6) Sai thứ tự thực hiện phép toán. 

7) Sai vì (-a) có thể lớn hơn 0, = 0, 
nhỏ hơn 0. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

Ôn tập theo các câu hỏi và các dạng bài tập trong 2 tiết ôn vừa qua. 
Tiết sau kiểm tra 1 tiết chương II. 


Tiết 68 I KIỂM TRA CHƯƠNG II 


ĐỂ 1 

Bài 1 (2 điểm) 

a) Phát biểu quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu, quy tắc cộng hai 
số nguyên khác dấu. 

b) Áp dụng tính: (-15) + (-40) 

(+52) + (-70) 


41 






http://tuhoctoan.net 


Bài 2 (2,5 điểm) Thực hiện các phép tính : 

a) (-5). 8 . (-2). 3. 

b) 125 - (-75) + 32 - (48 + 32) 

c) 3. (-4) 2 + 2 (-5) - 20 

Bài 3 (2 điểm) 

a) Tìm : 1321; 1-101; 101 

b) Tìm số nguyên a biết: lal = 3 ; la + 11 = -1 
Bài 4 (1,5 điểm) Tìm X e z biết: 

a) X + 10 = -14 

b) 5x -12 = 48 

Bài 5(1 điểm) 

a) Tìm tất cả các ước của (-10) 

b) Um 5 bội của 6. 

Bài ố (1 điểm) 

Tính tổng tất cả các số nguyên X thoả mãn: -10 < X < 11 


ĐỂ 2 

Bài 1 (2 điểm) 

a) Phát biểu các tính chất của phép nhân trong z. 
a) Áp dụng tính nhanh: (-4). 33 . (-25) 

Bài 2 (2,5 điểm) Thực hiện phép tính : 

a) 127 - 18 . (5 + 4). 

b) [93 - (20 - 7)] : 16 

c) 4.5 2 - 3 (24 - 9) 

Bài 3 (2 điểm) 

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 

-12; 137; -205; 0; 49 ; -583. 

b) So sánh tích sau với 0: 

(-42).(-89).58.(-47) 


42 


http://tuhoctoan.net 


Bài 4 (2 điểm) Um xe z biết: 

a) 2x - 32 = 28; 

b) Ix - 21 = 3. 

Bài 5 (1,5 điểm) 

Điền đúng (Đ), sai (S) vào ô trống : 

a) a = -(-a) n 

b) lal = l-al n 

c) Cho a e N thì (-a) là số nguyên âm EH 


43 


http://tuhoctoan.net 


Chương III. PHÂN số 


§1. MỞ RỘNG KHÁI NIỆM PHÂN số 

A. MỤC TIÊU 

• HS thấy được sự giống nhau và khác nhau giữa khái niệm phân số đã học 
ở Tiểu học và khái niệm phân số học ở lớp 6. 

• Viết được các phân số mà tử và mẫu là các số nguyên. 

• Thấy được số nguyên cũng được coi là phân số với mẫu là 1. 

• Biết dùng phân số để biểu diễn một nội dung thực tế. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi bài tập, khái 
niệm phân số. 

• HS: Giấy trong, bút dạ. Bảng phụ nhóm. 

Ôn tập khái niệm phân số ở tiểu học. 


Tiết 69 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ GIỚI THIỆU sơ LƯỢC VỀ CHƯƠNG III (4 ph) 


GV: Phân số đã được học ở Tiếu học. 
Em hãy lấy ví dụ về phân số? 

Trong các phân số này, tử và mẫu 
đều là các số tự nhiên, mẫu khác 0. 
Nếu tử và mẫu là các số nguyên thí 


- HS: VÍ DỤ ị;I;. 

• 4 3 


44 








http://tuhoctoan.net 


-3 , , ,. 

dụ: —-- có phải là phân số không? 

4 

Khái niệm phân số được mở rộng 
như thế nào, làm thế nào để so sánh 
hai phân số, các phép tính về phân 
số được thực hiện như thế nào. Các 
kiến thức về phân số có ích gì với 
đời sống của con người. Đó là nội 
dung ta sẽ học chương này. 

- GV ghi đề bài. 


HS nghe GV giới thiệu về chương 

m. 


Hoạt động 2 

KHÁI NIỆM PHÂN SỐ (12 ph) 


45 




http://tuhoctoan.net 


- Em hãy lấy một ví dụ thực tế trong 
đó phải dùng phân số để biểu thị. 


- PHÂN SÔ I CÒN 
CÓ THÊ COI LÀ 
THƯƠNG CỦA PHÉP 
CHIA T CHIA CHO 4. 
VẬY VỚI VIỆC DÙNG 
PHÂN SÔ TA CÓ 
THÊ GHI ĐƯỢC KẾT 
OUẢ CỦA PHÉP 
CHIA HAI SÔ Tự 
NHIÊN DÙ RẰNG SÒ 
BỊ CHIA CÓ CHIA 
HẾT HAY KHÔNG 
HẾT CHO SÔ CHIA 
(VỚI ĐIÊU KIỆN SÒ 
CHIA KHẮC 0). 

Tương tự như vậy, (-3) chia cho 4 thì 
thương là bao nh iêu? 


* HS: VÍ DỤ CÓ MỘT 
CÁI BẢNH CHIA 
THÀNH 4 PHẦN 
BẰNG NHAU, LẤY 
ĐI T PHẦN, TA NÓI 
RẰNG "ĐÃ LẤY I 
CẢI BÁNH". 


46 



http://tuhoctoan.net 


- CV: : LÀ THƯƠNG 

-3 

CỦA PHÉP CHIA 
NÀO? 


- cv KHẲNG ĐỊNH: 
CŨNG NHƯ ị; 4 

4" 4 f -3 

ĐÊU LÀ CÁC PHÂN 
SỎ.. 

Vậy thế nào là một phân số? 


- HS: ( T) CHIA CHO 
4 THÌ THƯƠNG LÀ 

-3 

4 * 


- CV: SO VỚI KHÁI 
NIỆM PHÂN SỎ ĐÃ 
HỌC ở TIẾU HỌC, 
EM THẤY KHẢI NIỆM 
PHÂN SÔ ĐÃ ĐƯỢC 
MỞ RỘNG NHƯ THÊ 
NÀO? 


* HS: ^ LÀ THƯƠNG 

-3 

CỦA PHÉP CHIA 
( 2) CHO ( T). 


47 



http://tuhoctoan.net 


CÒN ĐIÊU KIỆN GÌ 
KHÔNG THAY Đổl? 


* HS: PHÂN SÔ CÓ 
DẠNG i VỚI A, Be 

b r 

z, B * 0. 


GV YÊU CẦU HS 
NHẮC LẠI DẠNG 
TỔNG OUẢT Của 
PHÂN SÔ. 


GV ĐƯA KHÁI NIỆM 
'TỔNG QUÁT" CỦA 
PHÂN SỎ LÊN MÀN 
HÌNH, KHẮC SÂU 


- HS: ở TIẾU HỌC, 
PHÂN SÔ CÓ DẠNG 
ệ VỚI A, B E N, B * 

0 . 

Như vậy tử và mẫu của phân số 
không phải chỉ là số tự nhiên mà là 
số nguyên. 

Điều kiện không đổi là mẫu phải 
khác 0. 


48 



http://tuhoctoan.net 


ĐIÊU KIỆN: A, B e z, 
B / 0. 


Hoạt động 3 
VÍ DỤ(10ph) 


' CV: HÃY CHO vi 
DỤ VÊ PHAN SÔ? 
CHO BIẾT TỬ VÀ 
MẪU CỦA CÁC 
PHÂN SÔ ĐÓ. 

GV yêu cầu HS lấy ví dụ khác dạng: 
tử và mẫu là 2 số nguyên khác dấu, 
là 2 số nguyên cùng dấu (cùng 
dương, cùng âm), tử bằng 0. 


' HS: Tự LẤY ví DỤ 
VÊ PHÂN SÔ RÓI 
CHỈ RA TỬ VÀ MẪU 
CỦA CẤC PHÂN SÔ 
ĐÓ. 


' cv YÊU CẦU HS 
LÀM 2? . 

Trong các cách viết sau, cách viết 
nào cho ta phân số: 


49 





http://tuhoctoan.net 


d) 

h) 


6,23 

7,4 

4 

1 


e) l 

g) 7 


thêm: f, h, g). 



với a e z (bổ sung 


' cv HỎI: ị LÀ MỘT 

PHÂIN SÔ, MÀ - = 4. 
r 1 

VẬY MỌI SÔ 
NGUYÊN CÓ THÊ 
VIẾT DƯỚI DẠNG 
PHÂN SÔ HAY 
KHÔNG? CHO VÍ 
DỤ? 


- HS TRẢ LỜI 
TRƯỚC LỚP, GIẢI 
THÍCH DựA THEO 
DẠNG TỔNG QUÀT 
CỦA PHÂN SÔ. 
CÁC CÁCH VIẾT LÀ 
PHÂN SÒ 

,4 -2 _ 0 

a) - c) — f) ^ 

7 5 3 

4 5 

h) 2- g) — với a e Z; a * 0. 

1 a 


^ cv : SỎ NGUYÊN A 
có THÊ VIẾT DƯỚI 

DẠNG PHÂN SỎ * 

• 1 


50 



http://tuhoctoan.net 


HS: MỌI SÔ 
NGUYÊN ĐỀU CÓ 
THÊ VIẾT DƯỚI 
DẠNG PHÂN SÔ. 

2 _ -5 

Ví dụ : 2 = ậ;-5= ~r-. 

1 1 

Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (17 ph) 


- GV: ĐƯA BÀI TẬP 1 
<5 SGK> LÊN BẢNG 
PHỤ, YÊU CẦU HS 


- HS NỐI CÁC 
ĐƯỜNG TRÊN HÌNH 
Rổl BIỂU DIỄN CÁC 


51 




http://tuhoctoan.net 


CẠCH CHÉO TRÊN 
HÌNH. 

PHÂN SÔ: 

2 

a) — của hình chữ nhật. 

7 

b) — của hình vuông. 

16 

- cv YÊU CẦU HS 
HOẠT ĐỘNC NHÓM, 
LÀM BÀI TRÊN CIẨY 
TRONC ĐÃ IN SẴN 

ĐÊ: 

Bài 2(a, c) 3(b, d) 4 <6 SGK> 

- HS HOẠT ĐỘNC 

NHÓM: 

Bài 2. a) — c)— 

9 4 

-5 14 

Bài 3. b) — d) — 

9 5 

3 -4 

Bài 4. a) — b) — 

11 7 

c) —d) — với xeZ. 
-13 3 

- HS NHẬN XÉT BÀI 
LÀM CỦA CẤC 

NHÓM. 

- HS SUY NCHĨ VÀ 


52 



http://tuhoctoan.net 


PHÁT BIÊU TRƯỚC 
LỚP: 


- VỚI HAI SÔ 0 VÀ ụ 
2) TA VIẾT ĐƯỢC 

PHÂN SÔ: ° 

-2 


* cv KIỂM TRA BÀI 
LÀM CỦA MỘT SÔ 
NHÓM. 


' HS LÀM BÀI TẬP, 
cv CỌI 2 HS LÊN 
BẢNG CHỮA. 

23 

a) 23 cm = —— m; 

100 


53 



http://tuhoctoan.net 


BÀ/ỹ <TRANG 6 ' 

SCK>. 

Dùng cả hai số 5 và 7 để viết thành 
phân số (mỗi số chỉ được viết một 
lần). 

Cũng hỏi như vậy với hai số 0 và 
(-2) 

47 

47 mm = m 

1000 

b) 7 dm 2 = —m 2 ; 

100 

im 2 101 2 

101 cm = m . 

10000 

HS LÀM VÀ PHẮT 
BIỂU TRƯỚC LỚP: 

#4/£<TRANG4^ 

SGK>. 

Biểu thị các số sau đây đưới dạng 
phân số với đơn vị là: 
a) Mét: 23 cm; 47 mm. 


b) Mét vuông : 7 dm 2 ; 101 cm 2 . 


£4/#<TRANG 4. 

A) N * T ĐÊ N T * 0 
(IN E z ) THÌ B LÀ 
PHÂN SÔ. 


54 



http://tuhoctoan.net 


SBT> 

4 

Cho B = —— với n e z. 
n-3 


A) N PHẢI CÓ ĐIÊU 
KIỆIN GÌ ĐÊ B LÀ 
PHÂN SÔ. 

B) N = 0 THÌ B = A 

n = 10 thì B = — 

7 

n = -2 thì B = ——. 

-5 

B) TÌM PHÂN SÔ B 
BIẾT N = 0; N = 10? 

N = "2. 

- HS DẠNG TỔNG 
OUÁT CỦA PHÂN 
SÔ LÀ 

* VỚI A, B e z f B ^ 

0. 


55 



http://tuhoctoan.net 


' CV: DẠINC TổNG 
ỌUÁT CỦA PHÂN 
SÔ LÀ GÌ? 


56 



http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 


- HỌC THUỘC DẠNG TổNG QUÁT CỦA 
PHÂN SÔ. 

Bài tập số 2(b,d) <trang 6-SGK> và bài 1, 2, 3,4, 7 ctrang 3, 4-SBT> 


* ÔN TẬP VÊ PHÂN SÔ BẰNG NHAU (ở 
TIẾU HỌC), LẤY VÍ DỤ VÊ PHÂN SỎ BANG 
NHAU. 


* TựĐỌC PHẦN 'CÓ THÊ EM CHƯA 
BIẾT 11 . 


Tiết 70 


A. MỤC TIÊU 


§2. PHÂN SỐ BẰNG NHAU 


57 




http://tuhoctoan.net 


• HS nhận biết được thế nào là hai phân số bằng nhau. 

• HS nhận dạng được các phân số bằng nhau và không bằng nhau, lập được 
các cặp phân số bằng nhau từ một đẳng thức tích. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV : Đèn chiếu, phim giấy trong ghi câu hỏi kiểm tra, bài tập, phiếu học 
tập, bảng phụ để tổ chức trò chơi. 

• HS : Giấy trong, bút dạ. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 
Kiểm tra bài cũ (4 ph) 


Một HS lên bảng kiểm tra. 
Trả lời câu hỏi. 

Chữa bài tập số 4 SBT. 


- cv ĐƯA CÂU HỎI 
LÊN MÀN HÌNH. 

Thế nào là phân số? 

Chữa bài tập số 4 <4-SBT> 

Viết các phép chia sau dưói dạng 
phân số: 

a) -3:5 b) (-2): (-7) 


c) = —— d) = — với X e z. 

-11 5 



c) 2 : (-11) d) X : 5 với xeZ. 


Hoạt động 2 
ĐỊNH NGHĨA (12 ph) 


58 







http://tuhoctoan.net 


: C | I I ] ^ n 

LÊN MÀN HÌNH: CÓ 1 
CÁI BẢNH HÌNH CHỮ 
NHẬT 

LẦN 1 

LẦN 2 

(PHẨN TÔ 
ĐẬM LÀ PHẦN LẤY 
ĐI) 

Hỏi mỗi lần đã lấy đi bao nhiêu 
phần cái bánh? 

Nhận xét gì về giá trị 2 giá trị phân 
số tìm được ở trên? Vì sao? 


- LẦN 1 LẤY ĐI Ị 

3 

CÁI BẢNH. 


' LẦN 2 LẤY ĐI ị 

6 

CÁI BÁNH. 


' HS : 

3 6 

Hai phân số trên bằng nhau vì cùng 
biểu diễn một phần của cái bánh. 


cv : ở LỚP 5 TA 
ĐÃ HỌC HAI PHÂN 
SÔ BẰNG NHAU. 


59 







http://tuhoctoan.net 


NHUNG VỚI CÁC 
PHÂN SÔ CÓ TỬ VÀ 
MẪU LÀ CÁC SÔ 
NGUYÊN, VÍ DỤ - 3 

VÀ A LÀM THÊ NÀO 

ĐÊ BIẾT ĐƯỢC 2 
PHÂN SỎ NÀY CÓ 
BẰNG NHAU HAY 
KHÔNG? ĐÓ LÀ NỘI 
DUNG BÀI HÔM 
NAY, SAU ĐÓ, cv 
CHI ĐÊ BÀI. 


- TRỞ LẠI VÍ DỤ 
TRÊN: 14. 

3 6 

Nhìn cặp phân số này, em hãy phát 
hiện có các tích nào bằng nhau? 


- HS: CÒ 1.6 = T.2. 


- HS: CIẢ SỬ LẤY: 

2_4 l 

5~lo’ 

Có 2.10 = 5.4. 


' HS: PHÂN SÔ M 

b d 

NÊU AD = BC. 


60 



http://tuhoctoan.net 


- HÃY LẤY VÍ DỤ 
KHÁC VÊ 2 PHÂIN 
SÔ BẰNG NHAU VÀ 
KIỂM TRA NHẬN XÉT 
NÀY. 


- HS ĐỌC ĐỊNH 
NGHĨA SGK. 

a c 

— = — nếu ad = bc. 
b d 


' MỘT CÁCH TổNC 
QUÀT PHÂN SÔ: 

khi nào? 

b d 

Điều này vẫn đúng với các phân số 
có tử, mẫu là các số nguyên. 


' cv YÊU CẦU HS 


61 



http://tuhoctoan.net 


ĐỌC ĐỊNH NGHĨA 
SGK. 


' GV ĐƯA ĐỊNH 
NGHĨA LÊN MÀN 
HÌNH. 

Hoạt động 3 
CÁC VÍ DỤ (10 ph) 


' GV: CĂN CỨ VÀO 
ĐỊNH NGHĨA TRÊN 
XÉT XEM 4và4 CÓ 

4 -8 

BẰNG NHAU 
KHÔNG? 


HS : 4=4 VÌ ( T).( 
8) = 4.6 

(= 24) 


^ HÃY XÉT XEM CÁC 
CẶP PHÂN SÔ SAU 


62 





http://tuhoctoan.net 


CÓ BẰNG NHAU 
KHÔNG? 


-1 „ -3 3 x -4 
— và —; — và— 

4 12 5 7 

- HS : zl = zl VÌ (1). 12 

4 12 ' ' 

= M'1) 

- GV YÊU CẦU HS 

(='12) 

— vì 3.7 ^ 5.(-4) 

5 7 

LÀM CẤC BÀI TẬP: 

— 2 X 

a) lìm X e z biết — = — 

3 6 

-3 

b) Tìm phân số bằng phân số ^ . 

c) Lấy ví dụ về 2 phân số bằng nhau. 

HS LÀM BÀI TẬP 

a) -2.6 = 3.X => X = -4. 

5 -10 -15 

c) HS tự lấy ví dụ về 2 phân số 
bằng nhau. 

- GV YÊU CẦU HS 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 

- HS HOẠT ĐỘNG 
THEO NHÓM. 


63 



http://tuhoctoan.net 



LÀM 



?1 

VÀ ?2 

VÀ 


TÌM X BIẾT x 

7 

_ 6 
- 21 * 

1? i = 4 VÌ 1.12 = 

4 12 

□ 

□ 


□ 4.7 

vì 2.8* 3.6 

3 8 




^=^ vì (-3).(-15) = 5.9 

-9t— vì 4.9 ^ 3.(-12) 

3 9 




Í2?| — vì-2.5 ^5.2 

* 5 5 

Tìm X biết — = — => X.21 = 6.7 

7 21 

6.7 

=> X = —— => X = 2. 

21 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CUNG cố (18 ph) 


- TRÒ CHƠI: cv cử 
2 ĐỘI TRƯỞNG. 

Nội dụng: Tìm các cặp phân số bằng 
nhau trong các phân số sau: 

6 .-3% -1 1-2 -5. 8 

-18’ 4 ’ 10 ’ 3 ’ -2 ’ -5 ’ 10 ’ 16 
Luật chơi: 2 đội mỗi đội 3 người, 


2 đội trưởng HS thành lập đội. 

HS: Hai đội tham gia trò chơi, mỗi 
đội 3 người (có thể lấy 1 đội nam, 1 
đội nữ hoặc lấy đội theo tổ, trên 
tinh thần xung phong) 

_ _ . , 6 -1 

Kết quả : —— = — 

-18 3 

4 -2 

ĨÕ“-5 
1 -5 

-2~ĨÕ ' 


64 







http://tuhoctoan.net 


mỗi đội chỉ có 1 bút (hoặc phấn) 
chuyền tay nhau viết lần lượt từ 
người này sang người khác. Đội nào 
hoàn thành nhanh hơn và đúng là 
thắng. 


' BÀI 8 <TRANG 9 
SGK> 

Cho a, b e z (b ^ 0). Chứng minh 
rằng các cặp phân số sau đây luôn 
bằng nhau: 

, a x - a -a a 
a) —— và —— ; b) —- và 7- 

-b b -b b 

Rút ra nhận xét? 


a) c = —‘- vì a.b = (-a).(-b) 

- b b 

b) ^ vì (-a).b = (-b). a. 

-b b 

Nhận xét: Nếu đổi dấu cả tử và 
mẫu của một phân số thì ta được 
một phân số bằng phân số đó. 


HS làm bài tập: 


3 -3 

-5 _5 

- 4 “ 4 : 

: -7~7 

2 _ —2 

-11 1 

- 9 - 9 

; -10~l 


_ □ __ 

ÁP DỤNG:CÀI 9 

<TRANG 9 SGK> 

Viết mỗi phân số sau đây thành một 
phân số bằng nó và có mẫu dương: 

3 -52-11 

-4 ; -7 ; -9 ; -10 ' 


- HS CẢ LỚP LÀM 
BÀI TRÊN PHIÊU 
[HỊỌC TẬP. 

n 


KẾT QUẢ : 


65 



http://tuhoctoan.net 


- cv RÚT RA NHẬIN 
XÉT: VẬY TA CÓ 
THÊ VIẾT PHÂN SÔ 
CÓ MẪU ÂM THÀNH 
MỘT PHÂN SỐ 
BẰNG NÓ CÓ MẪU 
DƯƠNG. 


- GV YÊU CẦU HS 
LÀM TRÊN PHIÊU 
HỌC TẬP BÀI 6 VÀ 
7(A,D) CTRANG 8 
SGK> 


1) TÌM X, Y G z BIẾT: 


1) A) X = 2; B) 
Y= 7. 


2 ) 


A >Hr* D ) 

3 12 

-6 -24 


- HS TựĐỌC BÀI 10 
SGK RÓI TÌM CÁC 
CẶP PHÂN SỎ 


66 



http://tuhoctoan.net 


2) ĐIÊN SÔ THÍCH 
HỢP VÀO Ỏ VUÔNG 

l = _ . d) 3 12 

a 2 12 ’ -24 


BẰNG NHAU. 

Wit _ , 2 3 2 -4 

Kếtquả: — =—- ; — = — 
-4-6 3 -6 

-63 -6-4 

-4 — 2 ’ 3 “ 2 


BÀI TẬP: THỨ TRÍ 
THÔNG MINH 

Từ đẳng thức : 2.(-6) = (-4).3 hãy 
lập các cặp phân số bằng nhau. 

GV gợi ý HS tự nghiên cứu bài 10 
<trang 9 SGK>. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

- Nắm vững định nghĩa hai phân số bằng nhau 

- Bài tập số 7(b,c), 10 <trang 8, 9 SGK> 

Bài 9, 10, 11, 12, 13, 14 <trang 4,5 SBT> 

- Ôn tập tính chất cơ bản của phân số. 


67 



http://tuhoctoan.net 


Tiết 71 §3. TÍNH CHẤT cơ BẢN CỦA PHÂN số 


A. MỤC TIÊU 


Nắm vững tính chất cơ bản của phân số. 

Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số để giải một số bài tập đơn 
giản, viết được một phân số có mẫu âm thành phân số bằng nó và có mẫu 
dương. 

Bước đầu có khái niệm về số hữu tỉ. 


B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV : Đèn chiếu, các phim giấy trong ghi tính chất cơ bản của phân số và 
các bài tập. 

Bảng phụ nhóm, bảng từ và các chữ để làm bài tập 14 <11-SGK>. 

• HS : Giấy trong bút dạ 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


+ HS1: THÊ NÀO LÀ 
2 PHÂN SỎ BẰNG 
NHAU? VIẾT DẠNG 
TỔNG QUÁT. 


+ HS1 LÊN BẢNG 
KIÊM TRA 

Trả lời câu hỏi. 

Viết — = — nếu ad = bc. 
b d 


68 







http://tuhoctoan.net 


Điền số thích hợp vào ô vuông: 

-1 3 -4 _ 

2 “ ’ -12 6 

' LÀM BÀI TẬP: (ĐÊ 
LẠI KẾT QUẢ ĐÊ 
GIẢNG BÀI MỚI). 

-1 _ 3 .-4 2 

2 “ -6 ; -12“ 6 

+ HS2: CHỬA BÀI 
TẬP 11,12 TRAINC 5 
SBT. 

+ HS2 CHỮA BÀI 
TẬP VÊ NHÀ. 

- BÀI 11 SBT: VIẾT 
CÁC PHÂN SÔ SAU 
DƯỚI DẠNG PHÂN 
SÔ CÓ MẪU 
DƯƠNG: 

* BÀI 11: ^ 

-71 71 

4 _-4 
-12 - 12 


69 



http://tuhoctoan.net 


-52. 4 
-71 ’ -12 


□ 

□ 

- BÀI 12 SBT. 


(ĐÊ LẠI KẾT 
OUẢ ĐÊ GIẢNG 
BÀI) 

□ 


n 


Lập các cặp phân số bằng nhau từ 
đẳng thức 2.36 = 8.9. 


' CHUẨN BÀI 12 SBT 


Từ : 2.36 = 8.9, ta có 
2__9 .2 _A .36 9.36 8 
8 _ 36 ’ 9 _ 36 ’ 8 ~ 2' 9 ~ 2 


' GV CHO HS NHẬN 
XÉT, CHO ĐIỂM 2 HS 
ĐƯỢC KIÊM TRA. 

Hoạt động 2 
NHẬN XÉT (10 ph) 


70 


cv CHỈ VÀO BÀI 
TẬP HS1 VÀ BÀI 


HS NGHE GIANG. 







http://tuhoctoan.net 


TẬP 11 HS2 ĐÃ 
CHỬA ĐÊ NÊU VẤN 
ĐÊ: DựA VÀO ĐỊNH 
NGHĨA HAI PHÂN SÔ 
BẰNG NHAU, TA ĐÃ 
BIÊN ĐỔI MỘT PHÂN 
SÔ ĐÃ CHO THÀNH 
MỘT PHÂN SÔ 
BẰNG NÓ MÀ TỬ VÀ 
MẪU ĐÃ THAY Đổl. 
TA CŨNG CÓ THÊ 
LÀM ĐƯỢC ĐIÊU 
NÀY DựA TRÊN TÍNH 
CHẤT Cơ BẢN CỦA 
PHÂN SÔ => CHI ĐỀ. 


CV: CÓ =1=3 
2 -6 

Em hãy nhận xét: ta đã nhân cả tử và 
mẫu của phân số thứ nhất vói bao 
nhiêu để được phân số thứ hai? 


71 



http://tuhoctoan.net 


GV ghi .(-3) 

-1 _ _3_ 

2 “ -6 

.(-3) 

Rút ra nhận xét: 


CV: THỰC HIỆN 
TƯƠNG Tự VỚI CẶP 

PHÂN SÔ : 

:(-2) 

-4 _ 2 

^12 ~ 6 
:(-2) 


- HS: TA ĐÃ NHÂN 
CẢ TỬ VÀ MẪU 

CỦA PHÂN SỎ ' 

2 

VỚI ( T) ĐÊ ĐƯỢC 
PHÂN SÔ THỨ HAI. 


CV: ( 2) ĐỐI VỚI ( 4) 
VÀ (12) LÀ GÌ? 

Rút ra nhận xét. 


cv:DựA VÀO 


72 



http://tuhoctoan.net 


NHẬN XÉT TRÊN 
LÀM ?1 GIẢI THÍCH 
VÌ SAO: 

-1 3 -4_ 1 5 -1 

2 -- 6 ’ 8 ~-2 - 10 ~ 2 


' HS: NÊU TA NHÂN 
CẢ TỬ VÀ MẪU... 


' HS: TA ĐÃ CHIA 
CẢ TỬ VÀ MẪU 

CỦA PHÂN SÔ -4- 

-12 

CHO ( 2) ĐÊ ĐƯỢC 


73 



http://tuhoctoan.net 


PHÂN SÔ THỨ HAI. 


cv YÊU CẦU HS 
LAMMIẸNG ?2 


- HS: ( 2) LÀ MỘT 
ƯỚC CHUNG CỦ A ụ 
4) VÀ (12). 


' HS: NẾU TA CHIA 
CẢ TỬ VÀ MẪU 
CỦA MỘT PHÂN 

sồ... 


- HS GIẢI THÍCH: 

.(-3) :(-4) 

-1 3 -4 1 

T ^ 6 ’ T~ '—2 


74 



http://tuhoctoan.net 



•('5) 


:H) 

□ 

:('5) 




-10 2 ỹ 

□ 



Hoạt động 3 

TÍNH CHẤT Cơ BẢN CỦA PHÂN số (16 ph) 


CV: TRÊN cd sở 


75 





http://tuhoctoan.net 


HỌC ở TIÊU HỌC, 
DựA VÀO CÁC VÍ 
DỤ TRÊIN. EM HÃY 
RÚT RA TÍNH CHẤT 
Cơ BẢN CỦA PHÂN 
SÔ. 


* CV: ĐƯA 'TÍNH 
CHẤT Cơ BẢN CỦA 
PHÂN SỐ" <TRANG 
10 SGK> LÊN MÀN 
HÌNH. 


Nhấn mạnh điều kiện của số nhân, 
số chia trong công thức 

a a.m .._„ 

— = --với mẼZ,m#U. 

b b.m 

^ = ^ tl vớin e ƯC(a,b). 
b b:n 


- HS PHÁT BIÊU 
TÍNH CHẤT Cơ BẢN 
CỦA PHÂN SỎ NHƯ 
SGK TRANG 10. 


76 



http://tuhoctoan.net 


TẬP 11 HS2 ĐÃ 
CHỮA LÚC ĐẦU HỎI: 

^ -52 52 _ _ ... ^ , 

Từ —ta có thế giải thích 
-71 71 

phép biến đổi trên dựa vào tính chất 
cơ bản của phân sô như thế nào? 


- cv NHẤIN MẠNH: 
VẬY TA CÓ THÊ 
VIẾT MỘT PHÂN SÔ 
BẤT KỲ CÓ MẪU ÂM 
THÀNH PHÂN SÔ 
BẰNG NÓ VÀ CÓ 
MẪU DƯƠNG BẰNG 
CÁCH NHÂN CẢ TỬ 
VÀ MẪU CỦA PHÂN 
SỎ ĐÓ VỚI (1). 


- GV: YÊU CẦU HS 


* HS: TA CÓ THÊ 
NHÂN CẢ TỬ VÀ 
MẪU CỦA PHÂN SÔ 
VỚI (1) 


77 



http://tuhoctoan.net 


HOẠT ĐỘNG NHÓM. 


NỘI DUNG: 

n 

n LÀM ?T VIẾT MỖI 
PHÂN SÔ SAU ĐÂY 
THÀNH MỘT PHÂN 
SÔ BẰNG NÓ VÀ CÓ 
MẪU DƯƠNG 

(a,beZ;b<0) 

-17 -11 b 


II VIẾT PHÂN SÔ -„ 2 

3 

THÀNH ỹ PHÂN SÔ 
KHÁC BẰNG NÓ. 
HỎI CÓ THÊ VIẾT 
ĐƯỢC BAO NHIÊU 


■M*JÍ2 _ (-52).(-1) _ 52 
-7Ĩ“(-71).(-l) _ 7l' 


^ HS HOẠT ĐỘNG 
THEO NHÓM. 


BÀI LÀM: 


H 5 -~ 5 . ~ 4 _ 4 

-17 17 -11 11 

— = với a, b e z, b < 0. 
b -b 


78 




http://tuhoctoan.net 


PHÂN SỐ NHƯ VẬY? 

(CÓ thể tham khảo cuối trang 10 
SGK). 


II -2_-4_ 2 4 _-6 _ 

3 - 6 9 

Có thể viết được vô số phân số như 
vậy. 


SAU KHI HS ĐÃ 
TRÌNH BÀY BÀI n. 


- cv HỎI THÊM: 
PHÉP BIÊN ĐỔI 
TRÊN DựA TRÊN cơ 
SỞ NÀO? 

— a 9 _ 

Phân sô —— có thoa mãn điéu kiện 


- MỜI ĐẠI DIỆN 
CỦA MỘT NHÓM 
LÊN TRÌNH BẦY BÀI 

1 


có mẫu dương hay không? 


- cv MỜI ĐẠI DIỆN 


79 





http://tuhoctoan.net 


NÓI RÕ SÔ NHÂN 
TÙNG TRƯỜNG HƠP. 


' GV: NHƯ VẬY Mỗi 
PHÂN SÔ CÓ VÔ SÔ 
PHÂN SỎ BẰNG NÓ. 

CÁC PHÂN SÔ 
BẰNG NHAU LÀ 
CẤC CÁCH VIẾT 
KHÁC NHAU CỦA 
CÙNG MỘT SÔ MÀ 
NGƯỜI TA GỌI LÀ 
SÔ HŨU TỈ. 


ĐỐI TRÊN DựA 
TRÊN TÍNH CHẤT 
Cơ BẢN CỦA PHÂN 
SỐ, TA ĐÃ NHÂN 
CẢ TỬ VÀ MẪU 
CỦA PHÂN SÔ VỚI 

H). 

—— có mẫu là -b > 0 , vì b < 0 . 

-b 


' GỌI HS ĐỌC SCK. 


80 



http://tuhoctoan.net 


- CV: EM HÃY VIẾT 

SÔ HŨU TỈ I DƯỚI 

2 

DẠNG CÁC PHÂN 
SỎ KHÁC NHAU. 

Trong dãy phân số bằng nhau này, 
có phân số có mẫu dương, có phân 
số có mẫu âm. Nhưng để các phép 
biến đổi được thực hiện dễ dàng 
người ta thường dùng phân số có 
mẫu dương. 



http://tuhoctoan.net 


TRANG 10. 


- HS : VIẾT NỐI TIẾP 
NHAU 

1-12-23-3 

(có thể gọi 3 em viết nối tiếp nhau 
để được dãy phân số bằng nhau), 

Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (10 ph) 


- GV YÊU CẦU HS 
PHẮT BIÊU LẠI TÍNH 
CHẤT Cơ BẢN CỦA 
PHÂN SÔ. 


' HS PHÁT BIỂU 
TÍNH CHẤT Cơ BẢN 
CỦA PHÂN SỐ. 


- CHO HS LÀM BÀI 
TẬP: 'ĐÚNG HAY 
SAI? 11 


- BÀI TẬP "ĐÚNG 
HAY SAI? 11 . KẾT 
QUẢ: 


82 





http://tuhoctoan.net 


H 


-13 2 
- 39 _ 6 


1 ĐÚNG VÌ 4^4 Í4Ì 

-39 6 t 3 ) 


II 


- 8 _ _ 10 _ 
4 -6 


II SAI VÌ 


-8 -2 10 -5 
4 “ 1 * 6 “ 3 


Jl 


_9__3 

16 4 




11 SAI VÌ ị 

11 16 


3 

4 


:4 


15 PHÚT = 


ĐÚNG. 


Các nhóm HS hoạt động. Mỗi 


83 



http://tuhoctoan.net 


15 

60 


giờ 


1 ... 
= ịgiờ. 


- cv YÊU CẦU HS 
HOẠT ĐỘINC NHÓM 
LÀM BÀI TẬP 14 <11 
SGK> 

Đố : Ông khuyên cháu điều gì? 

Gọi một nhóm HS lên bảng làm trên 
bảng từ (bảng có khả năng hút sắt) 
hoặc làm trên bảng phụ. 


nhóm 4 HS, mỗi HS trong nhóm 
tính 1 dòng (3 chữ cái ứng với 3 
bài) khớp lại cả nhóm sẽ có câu trả 
lời. ^ 

Các chữ điền vào ô trống là 
CO CQNG4M AI SAT 
CO NGAY NEN KIM 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

• Học thuộc tính chất cơ bản của phân số, viết dạng tổng quát. 

. Bài tập về nhà số 11, 12, 13 <11-SGK> và số 20, 21, 23, 24 <6,7-SBT> 

• Ôn tập rút gọn phân số. 


Tiết 72 


§4. RÚT GỌN PHÂN số 


A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu thế nào là rút gọn phân số và biết cách rút gọn phân số. 

• HS hiểu thế nào là phân số tối giản và biết cách đưa phân số về dạng tối giản. 

• Bước đầu có kỹ năng rút gọn phân số, có ý thức viết phân số ở dạng tối 
giản. 


84 




http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi quy tắc rút gọn 
phân số, định nghĩa phân số tối giản và các bài tập. Bảng hoạt động 
nhóm. 

• HS: Giấy trong, bút dạ. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (8 ph) 


cv NÊU CÂU HỎI 
KIỂM TRA: 


HAI HS LÊN BẢNG 
KIÊM TRA 


- HS1: PHÁT BIÊU 
TÍNH CHẤT Cơ BẢN 
CỦA PHÂN SÔ. VIẾT 
DẠNG TỔNG QUÁT. 




- HS^TRẢ LỜI £ẠU 

vS 1 '; 

Viết: - = —vớim e 

n m T-^-T 


^ L = ^ rl vóin e ƯC(a,b). 
b b:n 


Chữa bài tập 12 <SGK> 


85 








http://tuhoctoan.net 


A) 

.4 



Chữa bài tập số 12 <trang 11 SGK> 

Điền số thích hợp vào ô vuông. 

<ỉ 

.4 


C) 


: J 
. 7 


-15 -3 

25 5 

4 
9 


86 


28 

63 



http://tuhoctoan.net 


- HS2: CHỮA BÀI 
TẬP 19 VÀ 2T(A) 
TRANG 6 SBT 


HS2 CHỮA BÀI 
TẬP. 


- BÀI 19 SBT. 

Một phân số có thể viết dưới dạng 
một số nguyên nếu có tử chia hết 
cho mẫu (hoặc tử là bội của mẫu). 


VÍ DỤ 


= 4 


87 



http://tuhoctoan.net 


BÀI 19 SBT : (TRẢ 

- BAỊ^5(A) SBT 

LỜI MIỆNG) 

Khi nào một phân số có thể viết dưới 

-21 -3 

28 ~ ~4~ 

□ 

dạng một số nguyên. Cho ví dụ. 

: 7 

-21 _ -39 


: 13 

28 “ 52 


-39 _ -3 

(-11) 


527 - 4 

:13 

l 4 J 

BÀI 2T(A) SBT: GIẢI 
THÍCH TẠI SAO 
CÁC PHÂN SÔ SAU 



BẰNG NHAU 



-21 - ~ 39 

28 “ 52 




Hoạt động 2 

CÁCH RÚT GỌN PHÂN số (10 ph) 


- HS: NGHE GV ĐẶT 
VẤIN ĐỀ. 


- GV: TRONG BÀI 
TẬP 27(A), TA ĐÃ 






http://tuhoctoan.net 


BIÊN ĐỔI PHÂN SÔ 
THÀNH PHÂN SÔ 

=1, ĐƠN GIẢN HƠN 

PHÂN SÔ BAN ĐẦU 
NHUNG VẪN BẰNG 
NÓ, LÀM NHƯ VẬY 
LÀ TA ĐÃ RÚT GỌN 
PHÂN SỐ. VẬY 
CÁCH RÚT GỌN 
PHÂN SÔ NHƯ THÊ 
NÀO VÀ LÀM THÊ 
NÀO ĐÊ CÓ PHÂN 
SÔ TỎÌ GIẢN, ĐÓ LÀ 
NỘI DUNG BÀI HÔM 
NAY. 


' GV GHI ĐÊ BÀI. 

Ví dụ 1 : Xét phân số ^. 


89 



http://tuhoctoan.net 


Hãy rút gọn phân số - 


' cv CHI LẠI CÁCH 
LÀM CỦA HS. 


' HS: (CÓ THÊ RÚT 
CỌN TÙNG BƯỚC, 
CŨNC CÓ THÊ RÚT 
CỌN NCAY MỘT 
LẦN) 


90 



http://tuhoctoan.net 


28 _ Ị4 _ 2 
42 “ 21 3 

Trên cơ sở nào em làm được như 
vậy? 


- cv : VẬY ĐÊ RÚT 
CỌN MỘT PHÂN SÔ 
TA PHAI LÀM THÊ 28 

_ . , „ 42 

NÀO? 


:14 


Ví dụ 2: Rút gọn phân số 


-4 
8 ' 


:14 

Cơ sở: dựa trên tính chất cơ bản của 
phân số. 


* cv YÊU CẦU HS 
LÀM ?1. 

Rứt gọn các phân số sau : 


- HS: ĐÊ RÚT CỌN 
MỘT PHÂN SÔ TA 
PHẢI CHIA CẢ TỬ 
VÀ MẪU CỦA PHÂN 


91 



http://tuhoctoan.net 


a) =! 
10 

b) 4 

-33 


d) 


-36 

-12 


SÔ CHO MỘT ƯỚC 
CHUINC À CỦA 
CHÚNG. 


^ |_|£. -4 (-4):4_-l 
' ~8~ = 8:4 = T* 


- GV: ỌUA CÁC vi 
DỤ VÀ BÀI TẬP 
TRÊN HÃY RÚT RA 
ỌUY TẮC RÚT GỌN 
PHÂN SỐ. 


- GV YÊU CẦU HS 
NHẮC LẠI QUY TAC 
ĐÓ. 


HSLÀM ?1 

Gọi 1 HS lên bảng làm câu a, b; 
1HS khác làm câu c,d. 

-5 -5:5 -1 
a) 10 10:5 2 ' 

18 -18 -18:3 -6 

-33 - 33 ~ 33:3 ~ 11 
19 19:19 1 
c 57 ~ 57:19 _ 3 

— 36_36_ 36:12 _3_g 

J gTl2~12:12 1 


- HS NÊU QUY TẮC 
RÚT GỌN PHÂN SỎ 


92 



http://tuhoctoan.net 


(TRANG 12 SGK). 


- GV ĐƯA "QUY TẮC 
RÚT GỌN" LÊN MÀN 
HÌNH. 

Hoạt động 3 

THẾ NÀO LÀ PHÂN SỐ Tối GIẢN (15 ph) 


- CV: ở CÁC BÀI 
TẬP TRÊN, TẠI SAO 
DÙNG LẠI Ở KẾT 
QUẢ: 

2 11 3 


- HS : VÌ CÁC PHÂN 
SÔ NÀY KHÔNG 
RÚT CỌN ĐƯỢC 
NỮA. 


- HÃY TÌM ƯỚC 
CHUNG CỦA TỬ VÀ 
MẪU CỦA MỖI PHÂN 
SỐ. 


- ƯỚC CHUNG CỦA 
TỬ VÀ MẪU CỦA 
MỖI PHÂN SÔ CHỈ 
LÀ ±1. 


93 





http://tuhoctoan.net 


□ 

* ĐÓ LÀ CÁC PHÂIN 
SÔ TÔI GIẢN. VẬY 
THÊ NÀO LÀ PHÂN 
SÔ TỎI GIẢN? 


' GV YÊU CẦU HS 
LÀM ?2 

Tìm các phân số tối giản trong các 
phân số sau: 

3—1—4 9 14 
6 ; T ; 12 ; Ĩ6 ; 63 


- LÀM THÊ' NÀO ĐÊ ? 
ĐƯA MỘT PHÂN SỐ 


- PHÂN SỐ TỐI 
GIẢN (HAY PHÂN 
SỐ KHÔNG RÚT 
GỌN ĐƯỢC NỮA) 
LÀ PHÂN SỐ MÀ TỬ 
VÀ MẪU CHỈ CÓ 
ƯỚC CHUNG LÀ 1 
VÀ (4). 


- HS LÀM BÀI TẬP, 
TRẢ LỜI MIỆNG: 

Phân số tối giản là : 

-1 _ 9 _ 

4 ’ 16 


HS : TA PHẢI TIẾP 


94 



http://tuhoctoan.net 


CHƯA TỎÌ GIẢN VÊ 
DẠNG PHÂN SÔ TỎÌ 
GIẢN? 

Yêu cầu HS sút gọn các phân số 

3 -4 14 

—; —; — đến tối giản. 

6 12 63 

TỤC RÚT GỌN CHO 
ĐẾN TỐI GIẢN. 

* KHI RÚT GON 1=1, 

TA ĐÃ CHIA CẢ TỬ 
VÀ MẪU CỦA PHÂN 
SÔ CHO T. SÔ CHIA: 
T OUAN HỆ VỚI TỬ 
VÀ MẪU CỦA PHÂN 
SÔ NHƯ THÊ NÀO? 

3 3:3 1 

6 6:3 2 

-4 -4:4 -1 

12~Ĩ2ĨĨ~ 3 

1414:72 

63 ~ 63:7 -9 

HS : T LÀ 
ƯCLN(T;6) => SÔ 
CHIA LÀ ƯCLN CỦA 
TỬ VÀ MẪU. 

- KHI RÚT GỌN 
—, TA ĐÃ CHIA 

12 3 r 



95 



http://tuhoctoan.net 


CẢ TỬ VÀ MẪU CỦA 
PHÂN SÔ CHO 4. SÔ 
CHIA : 4 QUAN HỆ 
VỚI ClA TRỊ TUYỆT 
ĐỐI CỦA TỬ VÀ 
MẪU LÀ 1-41 VÀ 1121 
NHƯ THÊ NÀO? 


' cv : VẬY ĐÊ CÓ 
THÊ RÚT CỌN MỘT 
LẦN MÀ THU ĐƯỢC 
KẾT OUẢ LÀ PHÂN 
SÔ TÔI GIẢN, TA 
PHẢI LÀM THÊ NÀO? 


- QUAN SẮT CÁC 
PHÂN SÔ TỎI GIẢN 


- HS : 141 = 4 ; 1121 = 
12 

4 là ƯCLN(4;12) => số chia là 
ƯCLN của giá trị tuyệt đối của tử 
và mẫu. 


' HS: TA PHẢI CHIA 

CẢ TỬ VÀ MẪU 
CỦA PHÂN SÔ CHO 
ƯCLN CỦA CÁC 
GIÁ TRỊ TUYỆT ĐÔI 
CỦA CHÚNG. 


96 



http://tuhoctoan.net 


NHƯI;^ ... EM 

2 3 9 

THẤY TỬ VÀ MẪU 
CỦA CHÚNG QUAN 
HỆ THÊ NÀO VỚI 
NHAU. 


' TA RÚT RA CÁC 
CHÚ Ý SAU, KHI RÚT 
GỌN MỘT PHÂN SÔ. 

Gọi 1 HS đọc chú ý trang 14 SGK. 


- CÁC PHÂN SỎ TỐI 
GIẢN CÓ GIA TRỊ 
TUYỆT ĐÒI CỦA TỬ 
VÀ MẪU LÀ HAI SÔ 
NGUYÊN TÔ CÙNG 
NHAU. 


1 HS ĐỌC PHẦN 

' CHÚ Ý" SGK. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (10 ph) 


GV YÊU CẦU HS 


HS HOẠT ĐỘNG 


97 





http://tuhoctoan.net 


HOẠT ĐỘNG NHÒM 
LÀM BÀI TẬP 15 VÀ 
17(A,D) TRANG 15 
SGK. 


' GV ỌUAN SẮT 
CẤC NHÓM HOẠT 
ĐỘNG VÀ NHẮC 
NHỞ, GÓP Ý. HS CÓ 
THÊ RÚT GỌN TÙNG 
BƯỚC, CŨNG CÓ 
THÊ RÚT GỌN MỘT 
LẦN ĐẾN PHÂN SỎ 
TỎÌ GIẢN. 


- GV YÊU CẦU 2 
NHÓM TRÌNH BÀY 
LẨN LƯỢT 2 BÀI. 


THEO NHÒM. 


- BÀI 15 : RÚT GỌN 
CẤC PHÂN SÔ. 


55 55:11 5 

-63 _ 

-63:9 -7 

81 ” 

81:9 “ 9 

20 

20:20 

-140 

“-140:20“- 

-25 _ 

25:25 _1 

-75“ 

75:25 “3 


BÀI 17(A,D) 

3.5 = 3.5 _ 5 
a) 8.24 8.8.3 64 
8.5-8.2 8(5-2) 3 
8.2 8.2 2 


' HS : RÚT GỌN NHƯ 
VẬY LÀ SAI VÌ CÁC 


98 







http://tuhoctoan.net 


BIỂU THỨC TRÊN 
CÓ THÊ COI LÀ 
MỘT PHÂN SỐ, 
PHẢI BIÊN ĐỔI TỬ, 
MẪU THÀNH TÍCH 
THÌ MỚI RÚT CỌN 
ĐƯỢC. BÀI NÀY SAI 
VI ĐÃ RÚT CỌN ở 
DẠNG TỔNG. 


99 




http://tuhoctoan.net 


BÀI 17(D) ĐƯA RA 
TÌNH HUỐNG : 

8 .5-8.2 = 8.5-8.2 = 5-8~ = . 3 
16 8.2 “ 1 

Hỏi rút gọn dứng hay sai? Sai ử đâu? 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

• Học thuộc quy tắc rút gọn phân số. Nắm vững thế nào là phân số tối giản 
và làm thế nào để có phân số tối giản. 

• Bài tập về nhà số 16; 17(b,c,e), 18, 19, 20 trang 15 SGK. Bài 25, 26 trang 
7 SBT. 

• Ôn tập định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút 
gọn phân số. 


100 






http://tuhoctoan.net 


Tiết 73 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• Củng cố định nghĩa phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, 
phân số tối giản. 

• Rèn luyện kỹ năng rút gọn, so sánh phân số, lập phân số bằng phân số 
cho trước. 

• Áp dụng rút gọn phân số vào một số bài toán có nội dung thực tế. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV : Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi câu hỏi và 
bài tập. 

Phiếu học tập của học sinh. 

• HS: Giấy trong, bút dạ. 

Ôn tập kiến thức từ đầu chương. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 
Kiểm tra bài cũ (8 ph) 


Hai HS lên bảng kiểm tra 


cv NÊU CÂU HỎI 
KIỂM TRA : 


- HS1: NÊU QUY TAC 
RÚT CỌN PHÂN SÔ 
<TRANG K SGK>. 


101 








http://tuhoctoan.net 


: HS1: NÊU QUY 
TẮC RÚT CỌN MỘT 
PHÂN SỐ? VIỆC RÚT 
CỌN PHÂN SÔ LÀ 
DựA TRÊN Cơ SỞ 
NÀO? 


VIỆC RÚT CỌN 
PHÂN SÔ DựA TRÊN 
TÍNH CHẤT Cơ BẢN 
CỦA PHÂN SÔ. 


CHỮA BÀI TẬP 25 
SBT. 

Kết quả: 

-270 -3 -26 1 

a 450 - 5 ’ - 156^6 


CHỮA BÀI TẬP 
25(A,D) <TRANC 7 
SBT> 


Rút gọn thành phân số tối giản 


a) 


- 270 
450 ’ 


d) 


-26 

-156 


' HS2: NÊU ĐỊNH 
NCHĨA PHÂN SÔ 
TỐI CIẢN <TRANG 
14 SCK>. 


CHỬA BÀI TẬP 19 
SCK 


102 



http://tuhoctoan.net 


- HS2: THÊ NÀO LÀ 
PHÂN SÔ TÔI GIẢN? 


25 dm 2 : 

25 2 

= —-m 
100 

1 2 

= —m 

4 

36 dm 2 

36 2 

= —— m 

100 

"s 

1 

450 cm ; 

450 

2_ 9 

“ 10000 

m _ 200 

575 cm : 

575 

m 2 - — 1 

~ 10000 

m 400 


HS nhận xét bài của bạn. 


CHỮA BÀI TẬP 19 
<TRANG 15 SGK> 

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng 
phân số tối giản) 

25 dm 2 ; 36 dm 2 ; 450 cm 2 ; 575 cm 2 


' GV : YÊU CẦU HS 
NÓI RÕ CÁCH RÚT 
CỌN CẤC PHÂN SỎ. 

Hỏi : 1 m 2 bằng bao nhiêu dm 2 , 
bằng bao nhiêu cm 2 . 

Cho điểm HS. 

Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (35 ph) 


103 




http://tuhoctoan.net 


BÀI 20 CTRANG 15 
SGK> 

Tìm các cặp phân số bằng nhau 
trong các phân số sau đây : 

-9 15 3 -12^60 

33 ; 9 ; -li ; 19 : r^95 


' GV : ĐÊ TÌM Được 
CÁC CẶP PHÂN SÔ 
BẰNG NHAU, TA 
NÊN LÀM NHƯ THÊ 
NÀO? 

Hãy rút gọn các phân số chưa tối 
giản. (GV gọi HS lên bảng) 


Ngoài cách này, ta còn cách nào 
khác? 


HS : TA CẦN RÚT 
GỌN CẤC PHÂN SÔ 


104 



http://tuhoctoan.net 


Nhưng cách này không thuận lợi 
bằng cách rút gọn phân số. 

' cv YÊU CẦU HS 
HOẠT ĐỘINC NHÓM 
LÀM BÀI TẬP 21 
<TRANG 15 SGK> 

Trong các phân số sau, tìm phân số 
không bằng phân số nào trong các 
phân số còn lại: 

-7.12/3 -9 -10 14 

42 ; Ĩ8 ; ^Ĩ8 ; 54 : -15 ; 2Õ 


ĐẼN TOI GIÀN RỒI 
SO SẢNH. 


' HS LÊN BẢNG RÚT 
GỌN: 

-9-3/3 
33 “ 11 “-11 

15 = 5 
9 -3 

60 -60 -12 
-95~ 95 ~ 19 

Ta còn có thể dựa vào định nghĩa 2 
phân số bằng nhau. 


4=4- vì 

33 -11 ' ’' 

11)=55.5 (= 99) 


44 vì 15.5 = 9.5 

9 3 


(=45) 


105 




http://tuhoctoan.net 


cv KIỂM TRA THÊM 
VÀI NHÓM KHÁC. 


- HS HOẠT ĐỘNG 
THEO NHÓM, Tự 
TRAO ĐỔI ĐÊ TÌM 
CÁCH GIẢI QUYẾT. 

Bài giải: 

Rút gọn các phân số : 

-7 _ -1 12 2 

Ĩ2~ 6 ’ Ĩ8~3 
3 _ — 3_ — 1—9_ — 1 
-18 18 _ 6 ’ 54 6 

-10 2 14 7 

^Ĩ5 _ 3 ; 2Õ _ ĨÕ 
-7 3 -9 

Vậy: —r = —— = —r 
42 -18 54 

v 12 -10 

và — = —— 

18 -15 

14 

Do đó phân số cần tìm là 22-. 

20 


106 



http://tuhoctoan.net 



Một nhóm trình bày bài giải. 

- BÀI 27 <TRANG 7 


SBT> 

Rút gọn : 

, 4.7 ^ 9.6-9.3 

a) —-— d) 

9.32 18 

3.21 _ 49 + 7.49 

b) t) 

14.15 49 

GV hướng hãn HS cùng làm phần a 
và d. 

Phần b và d, HS chuẩn bị rồi gọi 2 
em lên bảng giải, mỗi em làm 1 
phần. 

4.7 _ 4.7 _ 7 _ 7 

a) 9.32 9.4.8 9.8 72 

9.6-9.3 9(6-3) 3 
d) —-—-— = ——— = — 

18 9.2 2 

3.21 _ 3.3.7 _ 3 
j 14.15 2.7.3.5 10 

49 + 7.49 49(1 + 7) _ 

t) = = o. 

49 49 

GV nhấn mạnh: trong trường hợp 
phân số có tử, mẫu là một tổng phải 
biến đổi tử, mẫu thành tích thì mới 
rút gọn được. 

Học sinh làm việc cá nhân và cho 

□ □ 

biết kết quả 

2 50] 3 QH 

BÀE32< TỈZ\NG 15 

3 - 60 ’ 4 “ 60 

4 11] 5 50] 

SGK>. 

Điền số thích hợp vào ô vuông 

2 _ .3^ 

3 “ 60 ’ 4 “ 60 

4 _ _ 5_ 

5 ~ 60 ’ 6 - 60 

5“ 60 ; 6 _ 60 

Ví dụ : 

x 2.60 

Cáchl: — = — =>x = —— = 40 

3 60 3 

- 2 2.20 40 

Cách 2: — = =— 

3 3.20 60 


107 










http://tuhoctoan.net 


cv YÊU CẦU HS 
TÍNH NHẨM RA KẾT 
OUẢ VÀ GIẢI THÍCH 
CÁCH LÀM. 

- có thể dùng định nghĩa 2 phân số 
bằng nhau. 

- hoặc áp dụng tính chất cơ bản của 
phân số. 


BÀI 26 <TRANG 7 
SBT> TOÀN ĐÔ 

GV đưa đề lên màn hình. Yêu cầu 
HS đọc tóm tắt đề : 

Tổng số : 1400 cuốn 
Sách toán : 600 cuốn 
Sách văn : 360 cuốn 
Sách ngoại ngữ : 108 cuốn 
Sách tin học : 35 cuốn 
Còn lại là truyện tranh. 

Hỏi mỗi loại chiếm bao nhiêu phần 
của tổng số sách? 


- HS : SỎ TRUYỆN 
TRANH LÀ: 

1400 - (600 + 360 + 108 + 35) = 

297 (cuốn) 

Số sách Toán chiếm : = — 

1400 7 

tổng số sách 

Số sách Văn chiếm : ^ 

1400 35 

tổng số sách. 

Số sách ngoại ngữ chiếm: 

108 27 ~ 

——=—— tong sô sách 
1400 350 

Số sách tin học chiếm 
tổng số sách. 

Số truyện tranh chiếm 


35 


1 


1400 40 
297 


1400 


tổng 


108 



http://tuhoctoan.net 


cv : LÀM THÊ NÀO 
ĐÊ TÌM ĐƯỢC SÔ 
TRUYỆN TRANH? 

- Số sách toán chiếm bao nhiêu phần 
của tổng số sách? 

Tương tự với các loại sách khác. 


GỌI 2HS LÊN BẢNG 
LÀM TIẾP. 


' 1 EM TÍNH SÔ 
PHẦN CỦA SÁCH 
VĂN VÀ NGOẠI 
NGỮ. 


số sách. 


- HS : 297 = v.w 


1400 = 2 Ỉ .5 2 .7 

Vậy tử và mẫu nguyên tố cùng 
297 .. ., 

nhau nên phân số —— là tối giản. 
1400 


- HS : LÀM NHƯ VẬY 
LÀ SAI VÌ ĐÃ RÚT 
GỌN ở DẠNG 
TỔNG, PHẢI THU 
GỌN TỬ VÀ MẪU, 
RÓI CHIA CẢ TỬ VÀ 
MẪU CHO ƯỚC 
CHUNG *1 CỦA 
CHÚNG. 


109 



http://tuhoctoan.net 


10 + 5 
10 + 10 


' 1 EM TÍNH SÔ 
PHẦN CỦA SÁCH 
TIN HỌC VÀ 
TRUYỆN TRANH. 


- cv HỎI TẠI TẠO 
PHÂN SỎ ^L 

1400 

KHÔNG RÚT GỌN 
ĐƯỢC NỮA? 

Hãy phân tích tử và mẫu thành nhân 
tử. 


15 = 3 
20 “ 4 


110 



http://tuhoctoan.net 


BÀI 27 <TRANG 16 
SGK> 

Đô : Một học sữửi đã "rút gọn" như 
sau: 

10 + 5 _ 5 _1 
10 + 10 ~ 10 _ 2 
Đúng hay sai? 

- Hãy rút gọn cho đúng 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

• Ôn tập lại tính chất cơ bản của phân số, cách rút gọn phân số, lưu ý 
không được rút gọn ở dạng tổng. 

• Bài tập về nhà số 23, 25, 26 trang 16 SGK và số 29, 31, 32, 34 trang 7, 8 
SBT. 


111 



http://tuhoctoan.net 


Tiết 74 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• Tiếp tục củng cố khái niệm phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân 
số, phân số tối giản. 

• Rèn luyện kỹ năng thành lập các phân số bằng nhau, rút gọn phân số, 
chứng minh một phân số chứa chữ là tối giản, biểu diễn các phần đoạn 
thẳng bằng hình học. 

• Phát triển tư duy HS. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi bài tập. 

Bảng phụ hoạt động nhóm. 

• HS: Bút dạ, giấy trong, máy tính bỏ túi. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (8 ph) 


cv NÊU BÀI TẬP 
KIÊM TRA: 


HAI HS LÊN KIỂM 
TRA. 


112 







http://tuhoctoan.net 


- HS1: CHỮA BÀI 
TẬP T4 TRANG 8 
SBT. 

Tìm tất cả các phân số bằng phân số 
21 v 

— và có mâu là số tự nhiên nhỏ 
28 

hơn 19. 


' GV HỎI THÊM: TẠI 
SAO KHÔNG NHÂN 
VỚI 5? KHÔNG 
NHÂN VỚI CÁC SÔ 
NGUYÊN ÂM? 


- HS1: CHỬA BÀI 
TẬP 8 SBT. 


BÀI LÀM : 

„ 21 3 

Rút gọn phân số _ = —. 

28 4 

3 

Nhân cả tử và mẫu của — vói 2; 3; 

4 

4 ta được : 

3^6__9__12 
4 “ 8 “ 12 “ 16 


- HS2: CHỮA BÀI 

TẬP. 


Lượng nước còn phải bơm tiếp cho 
đầy bể là: 

5000 lít - 3500 lít = 1500 lít 
Vậy lượng nước cần bơm tiếp bằng 


1500 _ 3 
5000“ 10 


của bể. 


113 



http://tuhoctoan.net 


- HS2: CHỮA BÀI 
TẬP TI TRANG 7 
SBT (ĐỀ BÀI ĐƯA 
LÊN MÀN HÌNH). 


Hoạt động 2 
LUYÊN TẬP (35 ph) 


BÀI 25 <TRANG 16 
SGK>. 

Viết tất cả các phân số bằng ^ mà 

tử và mẫu số là các số tự nhiên có 
hai chữ số. 


114 




http://tuhoctoan.net 


- CV: ĐẦU TIÊN TA 
PHẢI LÀM GÌ? 

Hãy rút gọn. 


Làm tiếp thể nào? 


Nếu không có điều kiện ràng buộc 
thì có bao nhiêu phân số bằng phân 

39 

Đó chính là các cách viết khác nhau 

, . 5 

cua số hưu tí —. 

13 


BÀI 26 <TRANG 16 
SGK> 

Đưa đề bài lên màn hình. 


HS : TA PHẢI RÚT 
CỌN PHÂN SÔ g. 

39 

_15 5 

Rút gọn : — = —. 

39 13 


'HS:TA PHẢI 
NHÂN CẢ TỬ VÀ 
MẪU CỦA PHÂN SỐ 
ị VỚI CÙNG MỘT 

SÔ Tự NHIÊN, SAO 
CHO TỬ VÀ MẪU 
CỦA NÓ LÀ CÁC 
SỎ Tự NHIÊN CÓ 


115 



http://tuhoctoan.net 


- cv HỎI: ĐOẠN 
THẲNG AB GÓM 
BAO NHIÊU ĐƠN VỊ 
ĐỘ DÀI? 

3 

CD = ^ AB. Vậy CD dài bao nhiêu 

đơn vị độ dài? Vẽ hình. 

Tương tự tính đô dài của EF, GH, 
IK. Vẽ các đoạn thẳng. 


HAI CHỮ SÔ 

^10 15 20 25 30 35 
13 - 26 - 39 - 52 - 65 ~ 78 ~ 91 
Có 6 phân số thoả mãn đề bài. 


HS : CÓ VỎ SÔ 
PHÂN SỎ BẰNG 
PHÂN SÔ 1* 

39 


BÀI 24 <TRANG 16 
SGK> 

Tìm các số nguyên X và y biết 
3 _ y _-36 
X - 35 ~ 84 

Hãy rút gọn phân số ~~~ ■ 

. 3 y -3 
Vậy ta có : — = -7- = — - 
X 35 7 

Tính X? Tính y? 


116 





http://tuhoctoan.net 


' cv PHÁT TRIỂN 
BÀI TOÀN TRÊN: TÌM 
X VÀ Y BIẾT : 

X 35 

Thì X và y tứửi như thế nào? 

GV gợi ý cho HS lập tích xy rồi tìm 
các cặp số nguyên thoả mãn 
xy = 3.35 = 105 


BÀI 2T <TRANC 16 
SCK> 

Cho tập hợp A = {0; -3; 5}. 

Viết tập hợp B các phân số — mà 
m 

m, n e A (nếu có 2 phân số bằng 
nhau thì chỉ viết một lần). 


- CV: TRONG CÁC 
SÔ 0; T; 5 TỬ SỎ M 
CÓ THÊ NHẬN 


HS : ĐOẠN THĂNC 
AB CÓM 12 ĐƠN VỊ 
ĐỘ DÀI. 

3 

CD = -ị . 12 = 9 (đơn vị độ dài) 

EF=|.12 = 10 (đ.vị độ dài) 

GH = ị. 12 = 6 (đ.vị độ dài) 

2 

IK=|.12 = 15 (đ.vị độ dài) 


117 



http://tuhoctoan.net 


NHŨNG GIÁ TRỊ 
NÀO? MẪU SÔ N CÓ 
THÊ NHẬN NHŨNG 
GIÁ TRỊ NÀO? 
THÀNH LẬP CÁC 
PHÂN SÔ. VIẾT TẬP 
HỢP B. 

- HS VẼ HÌNH VÀO 
VỞ. 

GV LUU Ý : A = ° = o 

-3 5 


^ = 5 =1. 
-3 5 

Các phân số bằng nhau chỉ viết 1 đại 
diện. 


BÀI T6 <TRANG 8 

SBT> 

Rút gọn 

' HS : . 

84 7 


118 



http://tuhoctoan.net 


4116-14 

“10290-35 

B _ 2929-101 
“2.1919 + 404 

3 -3 3.7 _ 

— = —-=>x = —— = -7 

X 7 (-3) 

y = -3^ 35.(-3) = _ 15 

35 7 7 

- CV: MUỐN RÚT 
CỌN CÁC PHÂN SÔ 
NÀY, TA PHẢI LÀM 
THÊ NÀO? 

Gợi ý để HS tìm được thừa số chung 
của tử và mẫu. 

HS : XY = 5.55 = 

1.105 = 5.21 

= 7.15 = ụ 

^| x = 3 .Í*=1 . 

Gọi 2 nhóm HS lên trình bày bài 

[y = 35 ’ [y = 105’"' 

BÀI 59 <TRANG 9 
SBT> BÀI NÂNG 
CAO. CHÚNG TỎ 
RẰNG 12n ±i LÀ PHÂN 

30n + 2 

SÔ TỐI GIẢN (N E N). 

(CÓ 8 CẶP SỎ 
THOẢ MÃN). 


119 






http://tuhoctoan.net 


- CV: ĐÊ CHÚNG TỎ 
MỘT PHÂN SÔ CÓ 
TỬ, MẪU e N LÀ 
PHÂN SỎ TỐI GIẢN, 
TA CẦN CHÚNG 
MINH ĐIÊU GÌ? 


- GV: GỌI D LÀ ƯỚC 
CHUNG CỦA T2N + T 
VÀ TON + 2. 

Hãy tìm thừa số nhân thích hợp với 
tử và mẫu để sau khi nhân ta có số 
hạng chứa n ở hai tích bằng nhau. 
BCNN(12;30) là bao nhiêu? 

Vậy d cũng là ước chung của các 
tích đó. 

Để làm mất n, ta lập hiệu hai tích, 
kết quả = 1=> d là ước của 1 => d = 1. 
Vậy (12n + 1) và (30n + 2) quan hệ 
thế nào với nhau? 


120 



http://tuhoctoan.net 


- cv LlAl Ý: ĐÂY LÀ 
MỘT PHƯƠNG PHÁP 
Cơ BẢN ĐỂ CHÚNG 
MINH MỘT PHÂN số 
CHỨA CHỮ LÀ TỐI 
GIẢN. 


- HS : TỬ SỎ M CÓ 
THỂ NHẬN : 0; 5, 

MẪU SỎ N CÓ THỂ 
NHÂN 'T; 5. 

Ta lập được các phân số : 

V 0 -3 -3 , 


' cv YÊU CẦU HS 
HOẠT ĐỘINC NHÓM. 


121 




http://tuhoctoan.net 


- HS : Ta phải phân tích tử và mẫu 
thành tích 

4116-14 _ 14(294-1) _ 2 

- 10290 - 35 - 35(294 -1) - 5 ' 
E _ 2929-101 _ 101(29 _1) 

~ 2.1919 + 404 - 2.101.(19 + 2) 

_ 28 142 

- 2.21 21 3 ^ 


- HS: TA CẦIN 
CHÚNG MINH PHÂN 
SÔ ĐÓ CÓ TỬ VÀ 
MẪU LÀ HAI SÔ 
NGUYÊN TỎ CÙNG 
NHAU. 


BCNN(12; 30) = 60 


122 







http://tuhoctoan.net 


=> (12n + 1)5 = 60n + 5 
(30n + 2)2 = 60n + 4 
(12n + 1)5 - (30n + 2).2 = 1. 
Trong tập N, số 1 chỉ có 1 ước là 1 
=> d = 1. 

=> (12n + 1) và (30n + 2) nguyên 

tố cùng nhau => + Ị là phân số 

30n + 2 

tối giản. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

• Ôn tập tính chất cơ bản của phân số, cách tìm BCNN của hai hay nhiều 
số để tiết sau học bài "Quy đồng mẫu nhiều phân số". 

• Bài tập về nhà số 33, 35, 37, 38, 40 trang 8, 9 SBT. 


I Tiết 75 I §5. QUY ĐỔNG MAU nhiều phân số 

A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu thế nào là quy đồng mẫu nhiều phân số, nắm được các bước tiến 
hành quy đồng mẫu nhiều phân số. 

• Có kỹ năng quy đồng mẫu các phân số (các phân số này có mẫu là số 
không quá 3 chữ số). 

• Gây cho HS ý thức làm việc theo quy trình, thói quen tự học. 


123 






http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập, quy tắc quy đồng mẫu 
nhiều phân số. Phiếu học tập. Bảng phụ tổ chức trò chơi. 

• HS: Giấy trong, bút dạ. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 ph) 


- CV: ĐƯA YÊU CẦU 
KIỂM TRA LÊN MÀN 
HÌNH. GỌI 2HS LAN 
LƯỢT LÊN ĐIỀN VÀO 
BẢNG PHỤ. 

Kiểm tra các phép rút gọn sau đúng hay 
sai? Nếu sai thì sửa lại 


HS1 : làm bài 1; 2 
HS2 : làm bài 3; 4. 


Bài làm 

Kết 

quả 

Cách 

làm 

Sửa 

lại 

Kết 

quả 

Cách 

làm 

Sửa 

lại 

64 64 4 




Đúng 

Sai 

16 16:16 1 

64 64:16 4 

21 ẩl 1 




Sai 

Sai 

12 _ 12:3 _ 4 

21 ~ 21:3 - 7 

0 3.21 3T.21 3 
14.3 - 14.3. - 2 




Đúng 

Đúng 



124 


















http://tuhoctoan.net 





Sai 

Sai 


13 + 7.13 

71 ^= 

_ s 19 + 7.13 _ 
T3- 


13 + 7.13 _ 
13 

_ 13(1 + 7) _ 
13 


Hoạt động 2 

QUY ĐỒNG MẪU HAI PHÂN số (12 ph) 


CV: ĐẶT VẤN ĐÊ 

Các tiết trước ta đã biết một ứng dụng 
của tính chất cơ bản của phân số là rút 
gọn phân số. Tiết này ta lại xét thêm 
một ứng dụng khác của tính chất cơ bản 
của phân số, đó là quy đồng mẫu số 
nhiều phân số. 


CV: CHO 2 PHÂN SÔ : 


EIVỊ HÃY QUY ĐÓNG 
MẪU HAI PHÂN SÔ 
NÀY. NÊU CÁCH LÀM. 


□ 


□ 


125 














http://tuhoctoan.net 


(HS ĐÃ BIẾT ở TIÊU 
HỌC). 


' VẬY ỌUY ĐÓNG 
MẪU SÔ CÁC PHÂN 
SÔ LÀ GÌ? 

. HS : 

4 4.7 28 

5 5.4 20 

7 _ 7.4 - 28 ' 

- HS : ỌUY ĐÓNG 
MẪU SÔ CÁC 
PHÂN SÔ LÀ BIÊN 
ĐỔI CÁC PHÂN 
SỎ ĐÃ CHO 
THÀNH CAC 
PHÂN SỎ TƯƠNG 


126 



http://tuhoctoan.net 


- MẪU CHUNG CỦA 
CÁC PHÂN SÔ QUAN 
HỆ THÊ NÀO VỚI MẪU 
CỦA CẤC PHÂN SÔ 
BAN ĐẦU. 

ÚNG BẰNG 
CHÚNG NHUNG 
CÓ CÙNG MẪU. 

'HS:MẪU 
CHUNG CỦA CÁC 
PHÂN SÔ LÀ BỘI 
CHUNG KHÁC 0 
CỦA CÁC MẪU 
BAN ĐẦU. 

' GV: TƯƠNG Tự, EM 
HÃY QUY ĐÓNG MAU 
HAI PHÂN SỎ: ^và^ 5 . 

5 8 

- HS PHÁT BIỂU : 

- 3 _- 3 . 8_-24 

5 - 5.8 ~ 40 
- 5 _- 5 . 5_-25 

8 " 8.5 _ 40 ' 


HS : TA CÓ THÊ 


127 



http://tuhoctoan.net 


LẤY MẪU CHUNG 
LÀ CÁC BỘI 


- CV: TRONG BÀI LÀM 
TRÊN, TA LẤY MAU 
CHUNG CỦA 2 PHÂN 
SÔ LÀ 40; 40 CHÍNH 
LÀ BCNN CỦA 5 VÀ 8. 
NÊU LẤY MẪU CHUNG 
LÀ CẤC BỘI CHUNG 
KHÁC CỦA 5 VÀ 8 
NHƯ: 80; 120;... CÓ 
ĐƯỢC KHÔNG? VÌ 
SAO? 


CHUNG KHÁC 
CỦA ỹ VÀ 8 VÌ 
CÁC BỘI CHUNG 
NÀY ĐỀU CHIA 
HẾT CHO CẢ 5 
VÀ 8. 


- cv YÊU CẦU HS LÀM 
?1 <17 SGK> 

Hãy điền số thích hợp vào ô vuông 
5 80 8 80 

, ị —..ủ 

5 120 8 120 


- HS LÀM ?1 

Nửa lớp làm trường hợp (1) 
Nửa lớp làm trường hợp (2) 


Sau đó 2 em lên bảng làm 
^ -3 -3.16 -48 


5 5.16 

80 

-5 _ -5.10 _ 

-50 

8 “ 8.10 “ 

80 

- 3 _ - 3.24 _ - 

72 


5 5.24 120 


128 







http://tuhoctoan.net 


- cv CHIA LỚP LÀM 2 
PHẦN, MỖI PHẦN LÀM 
1 TRƯỜNG HỢP, RÓI 
GỌI 2 ĐẠI DIỆN LÊN 
TRÌNH BẦY. 


-5 -5.15 -75 

8 ~ 8.15 - 120 


HS : Cơ SỞ CỦA 
VIỆC QUY ĐÓNG 
MẪU CÁC PHÂN 
SÔ LÀ TÍNH CHẤT 
Cơ BẢN CỦA 
PHÂN SÔ. 


' CV: Cơ SỞ CỦA 


129 




http://tuhoctoan.net 


VIỆC QUY ĐÓNG MẪU 
CÁC PHÂN SÔ LÀ GÌ? 


□ n 


GVOJTIONHÂN 

□ 

XÉT : KHI QUY ĐÓNG 

□ 

MẪU CÁC PHÂN SỐ, 
MẪU CHUNG PHẢI LÀ 

□ 

BỘI CHUNG KHÁC 0 
CỦA CẤC MẪU SỐ. ĐÊ 

□ 

CHO ĐƠN GIẢN 
NGƯỜI TA THƯỜNG 


LẤY MẪU CHUNG LÀ 


BCNN CỦA CÁC MẪU. 



Hoạt động 3 

QUY ĐỒNG MẪU NHIÊU PHÂN số (15 ph) 


VIDự. QUY ĐÓINC 
MẪU SÔ CÁC PHÂN 


130 






http://tuhoctoan.net 


SỐ: 


1-32-5 

2’ 5 : 3 ; 8 ' 


- VỚI CÁC PHÂN SÔ 
TRÊN, TA NÊN LẤY 
MẪU SÔ CHUNG LÀ 
SỎ NÀO? 

-HS:MẪU 
CHUNG NÊN LẤY 
LÀ BCNN(2; 5; T; 

' HÃY TÌM BCNN(2; 

W) 

3) 

2 = 2 

3 = 3, BCNN (2j 3, 5i8) = 2 3 .3.5 

5 = 5 =120 

8 = 2 3 

120: 2 = 60; 120:50 = 24 

120:3 = 40; 120:8= 15. 

Nhân tử và mẫu của phân số ^ 

với 60, nhân tử và mẫu của 
-3 

phân số — với 24,... 


131 



http://tuhoctoan.net 


' TÌM THỪA SỎ PHỤ 
CỦA MỖI MẪU BẰINC 
CÁCH 

lấy mẫu chung chia lần lượt cho từng 
mẫu. 

- HS NÊU ĐƯỢC 
NỘI DUNG Cơ 
BẢN CỦA T BƯỚC 

+ Tìm mẫu chung (thường là 
BCNN của các mẫu) 

+ Tìm thừa sô phụ. 

+ Nhân tử và mẫu của mỗi phân 
số với thừa số phụ tương ứng 

cv HƯỚNG DẪN HS 
TRÌNH BẦY: 

1 : ; : ^.MC:120 

2 5 3 8 

< 60 > < 24 > < 40 > < 15 > 



132 




http://tuhoctoan.net 


OĐ: 

60 _ -72 _ _80_ . -75 
120 ’ 120 ’ 120 ’ 120 


- HÃY NÊU CÁC BƯỚC 
LÀM ĐÊ QUY ĐÓNG 
MẪU NHIÊU PHÂN SÔ 
CÓ MẪU DƯƠNG? 

(GV chỉ vào các bước làm ở ví dụ trên 
để gợi ý cho HS phát biểu). 


- GV ĐƯA "QUY TẮC 
QUY ĐÓNG MẪU 
NHIÊU PHÂN SÔ" LÊN 
MÀN HÌNH (SGK 
TRANG 18). 


133 





http://tuhoctoan.net 


- cv YÊU CẦU HS 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 
LÀM 

?T THEO PHIÊU 
HỌC TẬP (HOẶC 
BẢNG NHÓM). 


134 



http://tuhoctoan.net 


0 


Nhóm trưởng . 

Bài tập: Quy đồng mẫu các phân số : 

5 v 7 

— và — © Tìm mẫu chung 

12 30 


© Tìm TSP <...> <...> 

(D Nhân QĐ _ và _ 


12 = ... 
30 =... 

bcnn (1230) = ... 


NHẬN 
XÉT BÀI 
LÀM 
CỦA 
MỖI 
NHÓM 


135 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP - CỦNG cố (12 ph) 


cv : NÊU QUY TÁC HS nhác lại quy 
QUY ĐÓNG MẪU TAC. 

NHIÊU PHÂN SÔ CÓ 
MẪU DƯƠNG. 


' YÊU CẦU HS LÀM 
BÀI TẬP 28 TRANG 19 
SGK. 

Quy đồng mẫu các phân số sau 
-3 5 -21 
16’24’ 56 

Trước khi quy đồng mẫu, hãy nhận xét 
xem các phân số đã tối giản chưa? 

Hãy rút gọn, rồi quy đồng mẫu các phân 
số. 


136 





http://tuhoctoan.net 


- TRÒ CHƠI : AI 

NHANH HƠN. 

Quy đồng mẫu các phân số : 

12 13 -1 

3Õ ; 25 ; T 

Luật chơi: Mỗi đội gồm 3 người, chỉ có 
1 bút dạ (hoặc 1 viên phấn), mỗi người 
thực hiện một bước rồi chuyền bút cho 
người sau, người sau có thể chữa bài cho 
người trước. 

Đội nào làm đúng và nhanh là thắng. 


- HS : CÒN PHÂN 
SÔ CHƯA TỎI 

56 

GIẢN. 


—21 _ - 3 
56 “ 8 


Quy đồng mẫu: 

zẨ . 5_ . 

16 ’ 24 ’ 

< 3 > < 2 > 


— 3 . MC:48 
8 

< 6 > 


-9 10 , -18 

48 ’ 48 ’ 48 * 

Hai đội lên chơi ở 2 bảng phụ. 
Các nhóm cùng làm thi đua với 
các bạn trên bảng. Nhận xét, bổ 
xung. 

Bài giải: 

12 2 

30 5 

ị ; . MC: 75 

5 25 3 

< 15 > < 3 > < 25 > 

30 39 -25 

^ 75 ; 75 ; 75 


137 



http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

• Học thuộc quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số. 

• Bài tập số 29, 30, 31 trang 19 SGK. số 41, 42, 43 trang 9 SBT. 

• Chú ý cách trình bày cho gọn và khoa học. 


138 


http://tuhoctoan.net 


I Tiết 76 I LUYỆN TẬP 

A. MỤC TIÊU 

• Rèn luyện kỹ năng quy đồng mẫu số các phân số theo 3 bước (tìm mẫu 
chung, tìm thừa số phụ, nhân quy đồng). Phối hợp rút gọn và quy đồng 
mẫu, quy đồng mẫu và so sánh phân số, tìm quy luật dãy số. 

• Giáo dục HS ý thức làm việc khoa học, hiệu quả, có trình tự. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV : Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi câu hỏi và bài tập. 

• Phóng to hai bức ảnh SGK trang 20 và bảng phụ (hoặc bảng từ) để giải 
bài "Đố vui". 

• HS : Giấy trong, bút dạ. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (8 ph) 


cv NÊU YÊU CẦU 
KIỂM TRA: 


HAI HS LÊN BẢNG 
KIỂMI TRA. 


' HS1: PHẮT BIÊU 


- HS1: PHÁT BIỂU 


139 









http://tuhoctoan.net 


QUY TẮC QUY 
ĐỔNG MẪU NHIÊU 
PHÂN SỎ DƯƠNG. 

Chữa bài tập 30(c) <trang 19 SGK> 
Quy đồng mẫu các phân số : 

7 .13 -9 
30 ; 60 ; 40 


QUY TẮC QUY 
ĐÓNG MẪU 
CTRANG 18 SGK> 


BÀ! TẬP: 


' HS2: CHỮA BÀI 42 
<TRANG 9 SBT> 

Viết các phân số sau dưới dạng phân 
số có mẫu là 36. 

- 12-1 6 5 
3 ’ 3 ’ - 2 ’ - 24 ’ 


_7_.13.-9 
30 ; 60 ; 40 


50 


2.5.5 


<4> <2> <ỉ> 

60 — 2 2 .5.5 


140 



http://tuhoctoan.net 


40 = 2\ 5 


QUY ĐÓINC MẪU : 

MC = 


28 _ 26 -27 

Ĩ2Õ’Ĩ2Õ ; l2Õ" 

120 


141 



http://tuhoctoan.net 


HS2: 


Viết các phân số dưới dạng tối 
giản, có mẫu dương 


-1 

T ; 


2 1 -1 
3’ 2’ T’ 


—. MC : 36 
1 


<12> <12> <18> <9> 


<36> 


Quy đồng mẫu : 

-12 24 18 -9 .-180 
~36~ ; 36 ; 36 ; 36~ ; 36 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (35 ph) 


#4/QUY ĐÓNG 
MẪU CÁC PHÂN SỎ 
SAU (BÀI 52, 55 
TRANG 19 SGK) 

-4 8 -10 
a 7 ; 9 ; 21 

GV làm việc cùng HS để củng cố lại 
các bước quy đồng mẫu. Nên đưa ra 
cách nhận xét khác để tìm mẫu 
chung. 

Nêu nhận xét về hai mẫu : 7 và 9. 
BCNN (7,9) là bao nhiêu ? 


142 






http://tuhoctoan.net 


63 có chia hết cho 21 không ? 
Vậy nên lấy MC là bao nhiêu ? 

Gọi 1 HS lên bảng làm tiếp. 


b) 


5 _ 7 
2 2 .3~2 3 .11 


-6 27 -3 

c -35 ’ -180 ’ -28 


GV lưu ý HS trước khi quy đồng 
mẫu cần biến đổi phân số về tối giản 
và có mẫu dương. 


HS : 7 VÀ 9 LÀ 2 
SÔ NGUYÊN TÔ 


143 



http://tuhoctoan.net 


CÙNG NHAU. 

BCNN (7, 9) = 63. 

63 có chia hết có 21 
MC = 63 

Toàn lớp làm vào vở, 1 HS lên bảng 
làm. 


-4 8 -10 
7 ’9 ’ 21 


—7-. MC : 63 


<9> <7> <3> 


-36 56 -30 
^ 63 ; 63 ; 63 

HS toàn lớp làm bài tập, gọi hai HS 
lên bảng làm phần b, c. 


2 2 .3 2 3 .11 


MC: 2 3 .3.11 


<22> <3> 


= 264 


no 21 

264 ’ 264 


C)=>- 


35 20 28’ 

55 = 5.7 




<4> <7> <5> 


20 = 2 2 .5 


144 



http://tuhoctoan.net 


=> 24-21 15 
140 140 140 

28 = 2 2 .7 


MC: 2 2 .í.7 


= 140 

HS nhận xét, bổ sung các bài làm 
trên bảng. 


#4/2; RÚT CỌN RÓI 
QUY ĐÓNG MẪU 
CÁC PHÂN SÔ (BÀI 
T5 TRANG 20 SGK 
VÀ BÀI 44 TRANG 9 
SBT) 

-15 120 -75 

a) ~9Õ~ ; 6ÕÕ ; T5Õ" 

- GV yêu cầu HS rút gọn phân số. 


A) HS TOÀN LỚP 
LÀM BÀI TẬP. 

1 HS lên bảng rút gọn phân số : 
- 11-1 

^ ~6~ ; 5 ; T' 


Một HS khác tiếp tục quy đồng 
mẫu : MC : 6.5 = 30. 


Tìm thừa số phụ rồi quy đồng mẫu: 


-5. 

30’ 


15 
0’ 30 


145 





http://tuhoctoan.net 


- Quy đồng mẫu và phân số. 


,, 3.4 + 3.7 , 6.9-2.17 
b) ———và————— 

6.5 + 9 63.3-119 

- Để rút gọn các phân số này trước 
tiên ta phải làm gì ? 

GV yêu cầu 2 HS lên rút gọn hai 
phân số. 


HS: Ta phải biến đổi tử và mẫu 
thành tích rồi mói rút gọn được. 

3.4+ 3.7 6.9-2ĨĨ7 


6.5 + 9 
= 3(4 + 7) 
3(10 + 3) 
_ 11 
~ 13 
11 2 
13 ; 7 


63.3-119 
= 2(27-17) 
“ 7(27-17) 
_ 2 
~ 7 

MC = 13.7 
= 91 


91 91 


Gọi tiếp 1 HS tiếp tục quy đồng mẫu 
2 phân số. 


BÂU:ĐỐ VUI (BÀI 
T6 TRAINC 20 SGK) 

GV đưa ra bảng phụ có 2 bức ảnh 
trang 20 SGK phóng to và đề bài lên 
bảng. 

GV chia lớp làm 4 dãy, HS mỗi dãy 
bàn xác định phân số ứng với 2 chữ 
cái theo yêu cầu của đề bài (cá nhân 
HS làm bài trên giấy trong để đưa 
lên màn hình kiểm tra). 


Sau đó gọi mỗi dãy bàn 1 em lên 
điền chữ vào ô trên bảng phụ. 


HS LÀM BÀI THEO 4 


5 PÃỴ BẠ|N. 9 


12 9 2 40 10 

h|o|IIAINIMIYI sIoINI 

9 11 11 7 1 


_ 40_ 12 . 2 18 

KẾT QUẢ: 


2 


146 











http://tuhoctoan.net 


BÀi4(BM 45 
TRANG 9 SGK) 

So sánh các phân số sau rồi nêu 


N : - 


2 


nhận xét: 


a) 

b) 


12 . 1212 

— và _ 

23 2323 

- 3434 _ - 34 
4141 “ 41 


H: ậ- 

12 



7 


18 


M: 


11 

12 


S: 


BÀ/ỹ(B\\ 48 
TRANG 10 SBT) 

Tìm phân số có mẫu bằng 7, biết 
rằng khi cộng tử với 16, nhân mẫu 
vói 5 thì giá trị phân số đó không 
đổi. 



147 



http://tuhoctoan.net 


cv : GỌI TỬ SỐ LÀ 
X. (X € Z). 

Vậy phân số có dạng như thế nào ? 
Hãy biểu thị đề bài bằng biểu thức ? 
Hai phân số bằng nhau khi nào ? 
a c 

(— = -7 nếu ad = bc) 

b d 

Thực hiện các phép biến đổi để 
tìm X. 


HS hoạt động theo nhóm (gợi ý các 
em hãy rút gọn trước, lưu ý : 

12.101 = 1212 ) 


148 



http://tuhoctoan.net 


BÀI GIẢI: 

12 _ 12.101 1212 
23 ~ 23.101 ~ 2323 
- 34 34.101 -3434 

~ĨT~ 41.101 “ 4141 

, . ab ab.ab 

JNhận xét: = = _ 

cd cd.cd 

y. ab _ ab.101_ abab 
cd cd.101 cdcd 


HS : phân số có dạng y. 

X _ x + 16 
7~ 35 

=>35.x = 7(x + 16) 

^35x =7x+112 


=> 35x - 7x = 112 
=> 28x = 112 

X =112:28 
X = 4 (e Z) 


Vậy phân số đó là : 


4 

71 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 


149 





http://tuhoctoan.net 


• Ôn tập quy tắc so sánh phân số (ở Tiểu học) so sánh số nguyên, học lại 
tính chất cơ bản, rút gọn, quy đồng mẫu của phân số. 

• Bài tập số 46, 47 trang 9, 10 SBT. 


Tiết 77 


§6. SO SÁNH PHÂN số 


A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu và vận dụng được quy tắc so sánh hai phân số cùng mẫu và 
không cùng mẫu, nhận biết được phân số âm, dương. 

• Có kĩ năng viết các phân số đã cho dưới dạng các phân số có cùng mẫu 
dương, để so sánh phân số. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV : Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi đề bài, quy 
tắc so sánh phân số. 

• HS : Giấy trong, bút dạ. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


150 






http://tuhoctoan.net 


cv YÊU CẦU HS1 


CHỬA BÀI TẬP 47 
TRANG 9 SBT. 


3 2 

So sánh 2 phân số : 3 và ^. 

7 5 

T . 32 , 3 15 , 2 14 

Liên : —>— VI — = — và — = — ; 

7 5 7 35 5 35 

, 15 14 _ 3 2 

mà — > — nên — > —. 

35 35 7 5 


3 2 


vì 3 > 2 và 7 > 5. 


Theo em, bạn nào đúng ? Vì sao. 

Em có thể l ay m ọt ví dụ khác để 
chứng minh (Ị:ách sịuy luận của Oanh 
là sai không ? 


HS1: (TRẢ LỜI 
MIỆNG) 

Bạn Liên đúng vì theo quy tắc so 
sánh 2 phân số đã học, sau khi quy 
đồng mẫu hai phân số, ta có 15 > 

1À z 15 14 

14 => TT>TT 
35 35 

_ 3 2 
=> ^> — 

7 5 


Bạn Oanh giải thích sai. 

HS: có thể lấy một ví dụ nào đó, ví 
dụ: 

3 1 

và-r có 3 > 1; 10 > 2 nhimg 
10 2 
31 
10 2 ' 


HS2 : ĐIÊN Ô 
VUÔNG 

HS2 : ĐIỀN DÂU > ; (/10) 

< VÀO Ô VUÔNG : 


151 



http://tuhoctoan.net 


□ 

□ 1 

(- 1000 ) 


(•25) (-10) 

1 (- 1000 ) 


> 


Nêu qui tắc so sánh 2 số âm, quy tắc Phát biếu quy tăc so sánh sô 
so sánh số dương và số âm. nguyên (2 số âm, số dương và sô' 

âm). 

Hoạt động 2 

SO SÁNH 2 PHÂN SỐ CÙNG MAU (10 ph) 


Trong bài tâp trên ta có — > —. 

35 35 

Vậy với các phân số có cùng mẫu 
(tử và mẫu đều là số tự nhiên) thì ta 
so sánh như thế nào ? 

Hãy lấy thêm ví dụ minh hoạ. 

Đối với hai phân số có tử và mẫu là 
các số nguyên, ta cũng có quy tắc. 

152 


HS : Với các phân số có cùng mẫu 
nhưng tử và mẫu đều là số tự nhiên, 
phân số nào có tử lớn hơn thì phân 
số đó lớn hơn. 

HS lấy thêm 2 ví dụ minh hoạ. 


□ □ 

□ □ 


□ □ 




http://tuhoctoan.net 


"Trong hai phân số có cùng một 
mẫu dương, phân số nào có tử lớn 
hơn thì lớn hơn". 

Ví dụ : So sánh —- và — 

4 4 

So sánh — và -Ạ -. 

8 8 


HS-^<— 1 vì (-3) < (-1) và4 > 0 
4 4 

ị > ^ vì 5 > (-1) và 8 > 0 
8 8 

HS làm bài tập ?1 


* YÊU CẦU HS LÀM 

?1 

Điền dấu thích hợp (< ; >) vào ô 
vuông : 

-8 -7.-1 -2 

9 9 ; 3 3 

3 -6 -13 _0_ 

7 ~ĩ~ ' TÍT ĩĩ 


INHẮC LẠI QUY 
TẮC SO SÁNH 2 SÔ 
NGUYÊN ÂM ? QUY 
TẮC SO SÁNH SỎ 
NGUYÊN DƯƠNG 
VỚI SÔ 0, SÔ 


-8 -7.-1 -2 

9 9 ’ 3 3 

3 -6 -13 _0_ 

7 > 7 ; 11 < 11 

HS : Trong 2 số nguyên âm, số nào 
có GTTĐ lớn hơn thì số đó nhỏ hơn. 
Mọi số nguyên dương lớn hơn số 0. 
Mọi sô nguyên âm nhỏ hơn số 0. 

Số nguyên dương lớn hơn mọi số 
nguyên âm. 

HS : Biến đổi các phân số có cùng 
mẫu âm thành cùng mẫu dương rồi 
so sánh. 


153 



http://tuhoctoan.net 


NGUYÊN ÂM VỚI số 
0, SỐ NGUYÊN 
DƯƠNG VỚI SỐ 
NGUYÊN ÂM. 


GV : SO SÁNH : 


Hoạt động 3 

SO SÁNH HAI PHÂN số KHÔNG CÙNG MAU (15 ph) 


cv : HÃY SO SẢNH 
PHÂN SÔ “ 3 VÀ A. 

4 -5 

GV yêu cầu học sinh hoạt động 
nhóm để tự tìm câu trả lời. Qua đó 
hãy rút ra các bước để so sánh hai 
phân số không cùng mẫu. 

Sau khi các nhóm làm 5 phút GV 


HS hoạt động theo nhóm. 


So sánh — và ——. 
4 -5 


-3 

=> So sánh —— 

và —. MC : 20 

4<5> 

5<4> 

-15 

-16 

=> So sánh- 

và-. 

20 

20 

_ -15 -16 

-3 4 

Có — > — 

=> —— > ——. 

20 20 

4 -5 

Các bước làm (phát biểu lời) 


- biến đổi các phân số có mẫu âm 
thành mẫu dương. 


□ □ 


154 




http://tuhoctoan.net 


yêu cầu một nhóm lên trình bày bài 
giải của mình. 

Cho các nhóm khác góp ý kiến. 

Sau đó cho HS tự phát hiện ra các 
bước làm để so sánh hai phân số 
không cùng mẫu. 

- qui đồng mẫu các phân số. 

- so sánh tử của các phân số đã quy 
đồng, phân số nào có tử lớn hơn 
thì lớn hơn. 

- cv YÊU CẦU HS 
INÊU QUY TẮC SO 
SÁNH HAI PHÂN SÔ 
KHÔNG CÙNG MAU 

? 

- HS PHÁT BIÊU 
QUY TẮC <SGK TR 
2T>. 

' GV ĐƯA QUY TẮC 
LÊN MÀN HÌNH ĐÊ 
NHẤN MẠNH. 


- GV CHO HS LÀM 

- HS CẢ LỚP LÀM 


155 



http://tuhoctoan.net 


?2 SO SÁINH CÁC 
PHÂN SÒ SAU : 


?2 

Sau đó 2 HS lên bảng làm 

a) => và^.MC:36 

12 18 


b) 


-14 -60 

21 va - 72 


Em có nhận xét gì về các phân số 
này? 

Hãy rút gọn, rồi quy đồng để phân 
số có cùng mẫu dương. 


* cv YÊU CẦU 1 HS 
ĐỌC ?5 

3 

GV hướng dẫn HS so sánh ^ với 0. 

Hãy quy đồng mẫu ? Viết số 0 dưới 
dạng phân số có mẫu là 5. So sánh 
hai phân số. 

Tương tự hãy so sánh : 


33 

36 


-34 

36 


-33 _ -34 . -11 ^ 17 

—-7- > _, => —> —— . 

36 36 12 -18 


HS : Các phân số này chưa tối giản. 
-14 -2 ,-60_5 
21 “ 3 ’ - 72 _ 6 
— 2 5 

Quy đồng mẫu : -4- ; ——. 

3 6 

<2> <1> 

-4.5 
=> —— ; — 

6 6 


Có 


-4 5 -14-60 

— 1 < ^ m —r~<—„ • 

6 6 21 -72 


HS:0 = ^ 
5 

3 0 


5 5 

2 -2 0 
—_ < _ = 
-7 7 7 


HS : Nếu tử và mẫu của phân số 
cùng dấu thì phân số lớn hơn 0. 
Nếu tử và mẫu của phân số khác 
dấu thì phân số nhỏ hơn 0. 


156 



http://tuhoctoan.net 


-2-3-2 
-3 ;_ r ; 7 


vói 0. 


-2 41 

HS : phân sô dương là : - và 

-5 49 


phân số âm là 


-15 . 7 


- cv : QUA VIỆC SO 
SÁNH CÁC PHÂN số 
TRÊN VỚI SỐ 0, HÃY 
CHO BIẾT TỬ VÀ 
MẪU CỦA P0ẬN SỐ 
NHƯ THÊ NÀO THÌ 
PHÂN SÔ LỚN HƠN 
0 ? NHỎ HƠN 0 ? 


cv YÊU CẦU 1 HS 


ĐỌC "NHẬN XÉT" 
TRANG 25 SGK. 

Áp dụng : Trong các phân số sau 
phân số nào dương? phân số nào âm? 
-15.-2.41, 7 0 
16 ; ^5 ; 49 ; ^8 ; 3 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CỦNG cố (10 ph) 


157 




http://tuhoctoan.net 


BÀI J8 (TRANG 25 
SGK) 

a) Thời gian nào dài hơn : 

— h và — h. 

3 4 

HS làm bài tập. 

a) — h và — h. MC : 12. 

3 4 

<4> <3> 

8 , . 9 u 

=> —h và — h. 

12 12 

Có — h > — h hay —h dài hơn — h 
12 12 4 3 

b) —m và —m. MC : 20. 

10 4 

<2> <5> 

b) Đoan thẳng nào ngắn hơn : 

7 u 3 
— m hay — m. 

10 4 

14 v 15 

=> — m và —m 

20 20 

14 15 7 

Có — m < — m hay — m ngăn 
20 20 10 

u 3 
hơn — m. 

4 

BÀI 40 <24 SGK> 
LƯỚI O) SẪM 
NHẤT. 

GV đưa đề bài lên màn hình. 

HS HOẠT ĐỘNG 
NHÓM: 

Kết quả: 

a) A: —; B : — ;C: — 

6 12 15 

<10> <5> <4> 

D: — ; E: —. 

20 30 

<3> <2> 

b) MC : 60. 

_ 20 25 16 24 22 

^ 60 ; 60 ; 60 ; 60 ; 60 


158 




http://tuhoctoan.net 



4 2 11 8 5 

=> —<—< — < — < — 

15 6 30 20 12 

Vậy lưói B sẫm nhất. 

BÀI 57 TRANG 11 

HS : cần phải quy đồng mẫu các 
phân số. 

15 = 3.51 , 

MC = 2 3 .3.5 = 120 

40 = 2 3 .5j 

-8 -7 

15 40 15 

<8> <3> <8> 

SBT 

Điền số thích hợp vào ô vuông 

-8 -7 

15 40 15 

GV : để tìm được số thích hợp ở ô 
vuông, trước hết ta cần làm gì ? 

Tìm mẫu chung và các thừa số phụ 
tương ứng ? 

-64^ -3 -56 

120 120 120 

=> -64 < . 3 < -56. 

=> ( . 3) là -63;-60;-57 

=> là -21;-20;-19. 

- QUY ĐÓNG MẪU 


CÁC PHÂN SÔ. 



159 




http://tuhoctoan.net 


- SUY RA QUAN HỆ 
GIỮA CÁC TỬ THỨC. 

TỪ ĐÓ TÌM RA SỐ 
CẦN ĐIỀN Ở Ô 
VUÔNG. 

Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 ph) 

• Nắm vững quy tắc so sánh hai phân số bằng cách viết chúng dưới dạng 
hai phân số có cùng mẫu dương. 

• Bài tập về nhà số 37, 38(c,d), 39, 41 trang 23, 24 SGK 
Bài số 51, 54 trang 10, 11 SBT. 

• Hướng dẫn bài 41 SGK : Dùng tính chất bắc cầu để so sánh hai phân số : 

. a c „ c p .. a p 
nếu —và — thì —> —. 

b d d q b q 

. . „ , . 6 11 — 6 . 11 6 11 

Ví dụ : So sánh — và—-.Có — <1<—— - 

7 10 7 10 7 10 


I Tiết 78 I §7. PHÉP CỘNG PHÂN số 

A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu và áp dụng được quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không 
cùng mẫu. 


□ 


□ 

□ 

□ 

□ 


160 





http://tuhoctoan.net 


• Có kỹ năng cộng phân sô nhanh và đúng 

• Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng (có 
thể rút gọn các phân số trước khi cộng). 

B. CHUẨN Bị 

• GV: Bảng trắc nghiệm (máy chiếu + giấy trong hoặc bảng phụ) ghi bài 
44, 46 <26, 27 SGK>. 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


' HS1: MUỐIN SO 
SẢNH HAI PHÂN SÔ 
TA LÀM THÊ NÀO? 

Chữa bài 41 <24 SGK> câu a,b. 


+ MUỐN SO SẢNH 
HAI PHÂN SÔ TA 
VIẾT CHÚNG DƯỚI 
DẠNG HAI PHÂN 
SÔ CÓ CÙNG MẪU 
DƯƠNG RÓI SO 
SẢNH CÁC TỬ VỚI 
NHAU : 

Phân số nào có tử lớn hơn là phân 
số lớn hơn. 


161 






http://tuhoctoan.net 


- CV: EM NÀO CHO 
CÔ BIẾT QUY TẮC 
CỘNG 2 PHÂN SỎ 
ĐÃ HỌC ở TIỂU 
HỌC. CHO VÍ DỤ. 


Chữa bài 41 (a,b) 
, 6 . 11 
a) 7 Và 10 

±I>1 

có 1° 

|<1 

7 


7 10' 


-5 , 2 


^<0 

17 

^>0 

7 


-5 2 

=> —< — 

17 7 


HS : * MUỐN CỘNG 
2 PHÂN SÔ CÓ 
CÙNG MẪU SÔ TA 
CỘNG 2 TỬ SÔ VỚI 
NHAU CÒN Glử 
NGUYÊN MẪU SÔ. 


* Muốn cộng hai phân số khác mẫu 
số ta viết hai phân số có cùng mẫu, 
rồi cộng hai tử số giữ nguyên mẫu 
số. 


Ví dụ: 

2 4 _ 2 + 4 _ 6 
5 5~ 5 ~5 

1 3_2 3_5 

2 4 - 4 4~4' 


162 





http://tuhoctoan.net 


- CV: CHI RA CÓC 
BẢNG DẠNC TổNC 
OUẤT phát biêu 
CỦA HỌC SINH. 

a b a + b 
m m m 

(a, b, m e N; m * 0) 
a c _ ad bc _ ad + bc 
b d~bd bd~ bd 

(a, b, c, d e N; b, d ^ 

0 ) 


- GV: ỌUY TẮC 
TRÊN VẪN ĐƯỢC ÁP 
DỤNG ĐÔI VỚI CÁC 
PHÂN SỐ CÓ TỬ VÀ 


163 



http://tuhoctoan.net 


MẪU LÀ CÁC SÔ 
NGUYÊN. ĐÓ CHÍNH 
LÀ NỘI DUNG BÀI 
HOM NAY. 

Hoạt động 2 

CỘNG HAI PHÂN SỐ CÙNG MAU (12 ph) 


GV CHO HS GHI LẠI 
VÍ DỤ ĐÃ LẤY TRÊN 
BẢNG. 

Yêu cầu học sinh lấy thêm một số ví 
dụ khác trong dó có phân số mà tử 
và mẫu là các số nguyên. 


A) VÍ DỤ : 

2.4 2+4 6 
5 + 5 5 5 

-2 1 - 2 + 1 -1 
~3~ + 3 _ 3 “ 3 

2 7 _ 2 - 7 _ 2 + (-7) _ - 5 

9 -9 9 9 9 9 

HS phát biểu như SGK (25) 


- GV: QUA CÁC ví 
DỤ TRÊN BẠN NÀO 
NHẮC LẠI ỌUY TẮC 
CỘNG 2 PHÂN SỎ 


B) QUY TẮC : SGK 
<2ỹ> 


C) TỔNG QUÁT : 


164 






http://tuhoctoan.net 


CÓ CÙNẽSlẪU SỐ. 
VIẾT TỔNG ỌUÁT. 

a b a + b 

m m m 

(a, b, m G Z; 0). 

□ 

HS1: 

. 3 5 8 1 
a) - + - = - = 1. 

8 8 8 

HS2: 

1+ _4 = l +M) = -3 
7 7 7 7 

GVCHOHSLÀM ?1 
GỌI 5 HS LÊN BẢNG 
LÀM. 

HS5 : 

6 -14 

18 + 21 


165 




http://tuhoctoan.net 


* CẢ 2 PHÂIN SÔ 
ĐỀU CHƯA TỎÌ 
GIẢN. 


* NÊN RÚT GỌN VÊ 
PHÂN SỎ TỐI GIẢN. 


HST : 

6 -14 1 - 2 _ 1 + (-2) _ 

18 + 21 ~3 + 3 3 


166 


GV: EM CÓ NHẬN 




http://tuhoctoan.net 


XÉT GÌ VÊ CÁC 

PHÂIN SÔ ị VÀ 44 

18 21 


* THEO EM TA NÊN 
LÀM NHƯ THÊ NÀO 
TRƯỚC KHI THỰC 
HIỆN PHÉP CỘNC. 


* EM HÃY THỰC 
HIỆN PHÉP TÍNH. 


cv : CHÚ Ý TRƯỚC 

KHI THựC HIỆN 
PHÉP TÍNH TA NÊN 
QUAN SÁT XEM 
CÁC PHÂN SÔ ĐÃ 


HS: CỘNC 2 SÔ 
NGUYÊN LÀ 
TRƯỜNG HỢP 
RIÊNG CỦA CỘNG 
HAI PHÂN SÔ VÌ 
MỌI SÔ NGUYÊN 
ĐÊU VIẾT ĐƯỢC 
DƯỚI DẠNG PHÂN 
SỎ CÓ MẪU BẰNG 
1 . 


VÍ DỤ : 5 + T = 44 

1 1 

_ -5+3 _-2_ 2 

1 1 

HS1: 


167 



http://tuhoctoan.net 


CHO TỐI GIẢN 
CHƯA. NÊU CHƯA 
TỐI GIẢN TA NÊN 
RÚT GỌN RÓI MỚI 
THỰC HIỆN PHÉP 
TÍNH. 

A) 

- 8 _ - 7 8 _ - 7 + (-8) 

- 25 25 “ 25 25 “ 25 

_ -15 _ - 3 

cv CHO HS LÀM 

?2 <25 SGK>. 

25 - 5 

HS2: 

1 -5 l + C-5) -4 -2 

6 6 " 6 _ 6 - 3 


168 





http://tuhoctoan.net 


Củng cố GV cho HS làm bài 42 câu 
a,b <26> 

7 . -8 


a) 


-25 25 


-5 

6 


GV : Chứ ỷ rứt gọn kết quả. 


Hoạt động 3 

CỘNG HAI PHÂN SỐ KHÔNG CÙNG MAU (12 ph) 


169 




http://tuhoctoan.net 


* MUÓN CỘNG 2 
PHÂN SÔ KHÔNG 
CÙNG MẪU TA LÀM 
THÊ NÀO? 


* TA PHẢI OUY 
ĐÓNG MẪU SÔ 
CẤC PHÂN SỎ. 


□ 


* MUỐN QUY ĐÓNG 
MẪU SÔ CÁC PHÂN 
SÔ TA LÀM THÊ 
NÀO? 


05 : PHÁT BIÊU LẠI 
OUI TẮC OUI ĐÓNG 
MẪU SỎ CAC PHÂN 
SÔ. 


* GV GHI TÓM TẮT 
CÁC BƯỚC OUI 
ĐÓNG VÀO GÓC 
BẢNG ĐÊ HS NHỚ. 


170 



http://tuhoctoan.net 


- cv CHO VÍ DỤ : 

2 -3 
5 + 7 

Gọi HS đứng tại chỗ nêu cách làm. 


GV cho HS cả lớp làm ?3 sau đó 
gọi 3 HS lên bảng. 


HS : 


2 -3 _ 14 
5 + T~35 


+ -^-.MSC:35. 
35 


<7> <5> 


14 + (-15) _ -1 
35 “ 35 ' 


?5 HS1: 



4 -10 

15“ 15 


+ ^-.MSC:15. 
15 


<5> 


-10 + 4 -6 -2 
15 “ 15 “ 5 ' 


HS2: 

15 -10 15 10 


171 





http://tuhoctoan.net 


<2> <*> MSC: 50 


cv : ỌUA CÁC ví 
DỤ TRÊN EM HÃY 
NÊU ỌUY TẮC 
CỘNG HAI PHÂN SÔ 
KHÔNG CÙNG MAU 
SÔ. 


22 - 27 _ 22+ (-27) 
30 30 - 30 

-5 -1 

30 “ 6 ' 


GV GỌI VÀI HS 

PHÁT BIÊU LẠI. 

Củng số : GV cho HS làm bài 42 
câu c,d <26> 

Gọi 2 HS lên bảng. 


HST: 

c) ^- + 3 = ^ + 3. MSC :7 
-7 7 

-1 21 20 

“T~ y~7 • 


* HS PHÁT BIỂU 
NHƯSGK <26> 


172 




http://tuhoctoan.net 


HS1: 

x 6 . -14 18 . -14 

c) ——4——— = ——4———— 

13 39 39 39 

_ 18 + (—14) _ 4 
" 39 “39' 


173 




http://tuhoctoan.net 


HS2 : 

4 4 4 -4 4 -2 

5 -18 5 18 5 (9) 9 (5) 
36 -10 36+ (-10) 26 

~ 45 ~45~~ 45 ~ 45 


Hoạt động 4 
CỦNG Cổ (12 ph) 


□ 


BÀI 4O 6 SCK) 

Điền dấu (<, >, =) vào ô trống 
-1 

7 -7_ 

b) ^ + =p =5 
22 22 11 

.3 2-1 

c ) , ^ + — 1 

5 3 5 

„1,-3 1,-4 

d) - + —- — + —- 

6 4 14 7 


□ 

HS HO/g ĐỘINC 
T^O NHÓM: 

Kết quả: 

-1 

7 -7 


,3 ^ 2-1 

5 3 5 

„1,-3 „ 1,-4 

d) - + — < — + —- 

6 4 14 7 


GV YÊU CẦU HS: 


174 







http://tuhoctoan.net 


THỰC HIỆIN PHÉP 
TÍNH, RÚT CỌN, so 
SẢNH. 


cv ĐƯA BẢNG 
TRẮC NGHIỆM 
(BẢNG PHỤ) GHI BÀI 

46 <27> 

1 -2 , 

Cho X = + —— . Hỏi giá trị của X là 

2 3 

số nào trong các số sau : (hãy ấn đèn 
đỏ vào giá trị mà em chọn) 


Yêu cầu HS giải thích tại sao chọn 

... . „ -1 
giá trị X là —-. 

6 


175 




http://tuhoctoan.net 


HS CHỌN 1 

6 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Học thuộc quy tắc cộng phân số. 

Chú ý rút gọn phân số (nếu có thể) trước khi làm hoặc kết quả. 
Bài tập về nhà : Bài 43, 45 (26 SGK) 

Bài 58, 59, 60, 61, 63 SBT <12>. 


Tiết 79 I LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• Học sinh biết vận dụng qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng 
mẫu. 

• Có kỹ năng cộng phân sô nhanh và đúng. 

• Có ý thức nhận xét đặc điểm của các phân số để cộng nhanh và đúng (có 
thể rút gọn phân số trước khi cộng, rút gọn kết quả). 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 


176 


GV : 2 bảng phụ (máy chiếu, giấy trong) ghi bài 62(b) SBT để học sinh 
chơi trò chơi. 






http://tuhoctoan.net 


• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 

Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 
Kiểm tra bài cũ (7 ph) 

HS1: Phát biểu quy tắc. Viết công thức 



tổng quát, cả lớp nhận xét. 

KIỂM TRA HS1: 


1. NÊU QUY TẮC 
CỘNG 2 PHÂN SỎ 
CÓ CÙNG MẪU SỐ. 
VIẾT CÔNG THỨC 
TỔNG OUÀT. 

2. CHỮA BÀI TẬP : 

C) zl + Juzỉ + i=o. 

' 21 42 7 7 

2. CHỬA BÀI 4T (C, 
D) <26 SGK> 

Tính tổng 

D) 

_18 +J J_ = _5 MSC:28 

24 -21 4 m 7(4, 

-21 -20 -41 
" 28 28 ~ 28 


177 






http://tuhoctoan.net 


, -3 6 

21 42 

„ -18 15 

d) — ^ + — —. 

24 -21 

HS2 : PHÁT BIÊU 
ỌUY TẮC, CẢ LỚP 

KIỂM TRA HS2: 

NHẬN XÉT. 

1. NÊU QUY TẮC 
CỘNG HAI PHÂN SỎ 
KHÔNG CÙNG MAU 
SÔ. 

, -13-231 

a) x = —+ - = — + — = — 

2 4 4 4 4 

X 5 -19 

5 6 30 

x_25 -19 

5 _ 30 30 

X 6 

5~ 30 
x_ 1 

5~ 5 
=>x= 1. 

2. CHỬA BÀI 45 <26 
SGK>. 

Tìm X biết 

, -1 3 

a) X = — 1 + — 

2 4 

X 5 -19 

b) - = - + 

5 6 30 



178 



http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (28 ph) 


BẢI l CỘNG CÁC 
PHÂN SỎ SAU: 


, 1,2 

a) -7 + 7- 

6 5 


c) (-2) + -ị 


BÀI 2 (BÀI 59 SBT) 
CỘNC CẤC PHÂN 
SÔ 


Gọi 3 HS lên bảng làm đồng thời 3 
câu a, b, c. 

, 1 , 2 _ 5 12 17 

6 (5) 5 (6) 30 30 30 

3 -7 12 -35 -23 

HS2: b) 7^ + -^=-^ + -^=-=^ 
5(4) 4 (5 , 20 20 20 


HS3: 


c) (-2) + 


-5 


_ = 12 -5_-17 

6 6 6 6 
Gọi 3 HS lên bảng làm đồng thời 3 
câu a, b,c. 

HS1 : a) 1 + Z ^-= = ^ + Z ^- 
-8 8 8 8 

_-6 -3 
8 - 4 

4 -12 4 -4 

HS2 : b) 77 + —7^ = 77 + —7- — 0. 

13 39 13 13 


HS3: c) - 


-1 = -4-3 
28 " 84 84 

_-7 -1 
“ 84 “ 12 ' 


HS ĐỌC ĐÊ BÀI 
VÀ NHẬN XÉT. 


TRƯỚC KHI LÀM 


179 




http://tuhoctoan.net 


, 1 -5 

a) — + — 

-8 8 

PHÉP CỘNG TA 
NÊN RÚT GỌN 
PHÂN SÔ ĐÊ ĐƯA 
VÊ PHÂN SÔ TỐI 
GIẢN VI KHI ỌUI 

„ 4 , ~ 12 
b 13 + 39 

c) —+ —. 

21 28 

Qua bài này lưu ý HS rút gọn kết 
quả nếu có. 

ĐÓNG MẪU SÔ SẼ 
GỌN HƠN. SAU ĐÓ 
GỌI T HS LÊN BẢNG 
LÀM THEO NHẬN 
XÉT. 

BÀI J(BÀI 60 SBT): 
CỘNG CẤC PHÂN 
SỐ. 

Yêu cầu HS đọc đề bài và nhận xét 
trước khi thực hiện phép cộng ta nên 
làm thế nào? Vì sao? 

HS1: A) 

-3 16 -3 8 5 

29 58 ~ 29 29 ~ 29 

-3 , 16 

a) - 1 - 

29 58 

„ 8 -36 

b) _ + 

40 45 

HS2: B) 

8 -36 1-4 -3 

40 + 45 5 + 5 5 ' 


180 



http://tuhoctoan.net 


, -8 _ -15 
c 18 + 27 

HS5: 

BÀI 4 (BÀI 65 SBT). 
TOÀN ĐÔ. 

C) 

-8 + -15_-4 + -5_-9_ 1 

18 27 " 9 9 9 ~ 

HS đọc đề bài, tóm tắt đề bài. 

Tóm tắt: Nếu làm riêng. 

Người thứ nhất làm mất 4 giờ 

Người thứ hai làm mất 3 giờ 

Nếu làm chung thì mỗi giờ làm 
được bao nhiêu phần công việc 

cv GỌI 1 HS ĐỌC 
ĐÊ BÀI VÀ TÓM TẮT 
ĐÊ BÀI. 

HS : 1 GIỜ CẢ HAI 
NGƯỜI CÙNG LÀM 
ĐƯƠCI + ì CÒNG 

• 4 3 

VIỆC. 

GV GỢl ý : NẾU LÀM 



181 



http://tuhoctoan.net 


RIÊNG THÌ MỘT GIỜ 
MỖI NGƯỜI LÀM 
ĐƯỢC MẤY PHẦN 
CÔNG VIỆC? 

Một HS lên bảng giải còn HS cả 
lớp làm vào vở. 

CV: NẾU LÀM 
CHUNG MỖI GIỜ CẢ 
HAI NGƯỜI CÙNG 
LÀM SẼ ĐƯỢC BAO 
NHIÊU PHẦN CÔNG 
VIỆC. 

BÀI GIẢI 

Một giờ người thứ nhất làm được 
1 

— công viêc. 

4 

Một giờ người thứ 2 làm được ^ 
công việc. 

Một giờ cả hai người cùng làm 
được 

11 3 4 7 

— — (công viêc) 

4 3 12 12 12 

GV: GỌI 1 HS LÊN 
BẢNG. 

HS HOẠT ĐỘNG 


182 



http://tuhoctoan.net 


* EM HÃY TRÌINH 
BÀY HOÀN CHỈNH 
BÀI TOÁN. 


NHÓM. 

-1-3 . -1 _ -3 
7 ~ 21 ’ 8 ~ 24 
-1-3 —3 -3 -3 -1 
1 ~1Ã 22 23 24~ir 

Tổng các phân số đó là : 


-3 -3 -69 -66 -135 

22,,,, 23, 22) ~ 506 506 “ 506 


183 



http://tuhoctoan.net 


184 



http://tuhoctoan.net 


BÀitịBM 64 SBT) 


cv CHO HS HOẠT 
ĐỘNG NHÓM. 


GV GỢl ý : PHẢI TÌM 
ĐƯỢC CÁC PHÂN 
Sổ * SAO CHO 

b 

có TỬ BẰNG 

7 b 8 

T. 


185 



http://tuhoctoan.net 


- BIÊN ĐỔI CÁC 
PHÂN SÔ ^và^ 1 ĐÊ 

7 8 

CÓ TỬ BẰNG RÓI 
TÌM CÁC PHÂN SÔ a 


GV KIÊM TRA, CHO 
ĐIỂM CẤC NHÓM 
LÀM BÀI TỐT, TRÌNH 
BÀY RÒ RÀNG. 

Hoạt động 3 
CỦNG Cồ (8 ph) 

Một vài HS nhắc lại. 


* GV GỌI HS NHẮC 


186 





http://tuhoctoan.net 


LẠI QUY TẮC PHÉP 
CỘNG PHÂN SÔ 
CÙNG MẪU VÀ 
KHÔNG CÙNG MAU. 

Tổ chức cho HS "Trò chơi tính HS: có 2 phút để cử và phân công, 2 

nhanh" bài 62(b) SBT. Đề bài ghi đôi lên bảng xếp theo hàng dọc. 

sẩn ở 2 bảng phụ. Cho 2 đội chơi 

gồm đội nam và 1 đội nữ. Mỗi đội 

cử 5 bạn. Mỗi bạn được quyền điền 

kết quả vào 1 ô rồi chuyển bút cho 

người tiếp theo, thời gian chơi trong 

vòng 3 phút. 

Khi các đội phân công xong GV cho 
hiệu lệnh để các đội bắt đầu thực 
hiện. 


Hoàn chỉnh bảng sau: 



-1 

2 


5 

-3 

-1 

J lỴ' ^ 

2 

3 


6 

T" 


+ HdL _^ 

-7 

7 


3 

-5 

-13 


12 

12 

4 

6 

12 


Kết thúc GV cho HS cả lớp nhận xét 
và thưởng cho đội nào thắng cuộc. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DAN về nhà (2 ph) 

• Học thuộc quy tắc 

• Bài tập 61, 65 SBT <12> 

• Ôn lại tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên 

• Đọc trước bài tính chất cơ bản của phép cộng phân số. 


187 












http://tuhoctoan.net 


§8. TÍNH CHẤT Cơ BẢN 
CỦA PHÉP CỘNG PHÂN số 

A. MỤC TIÊU 

• HS biết các tính chất cơ bản của phép cộng phân số : giao hoán, kết hợp, 
cộng với số 0. 

• Bước đầu có kỹ năng vận dụng các tính chất trên để tính được hợp lý, 
nhất là khi cộng nhiều phân số. 

• Có ý thức quan sát đặc điểm các phân sô để vận dụng các tính chất cơ 
bản của phép cộng phân số. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• Đèn chiếu và các phim giấy trong. 

• GV chuẩn bị các tấm bìa (hình 8) trang 28 SGK. 2 bảng phụ để chơi "Trò 
chơi ghép hình" 

• HS: bảng nhóm, bút viết bảng, mỗi HS mang 4 phần của tấm bìa được cắt 
ra như hình 8, bán kính 10 cm. 


Tiết 80 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (8 ph) 


188 






http://tuhoctoan.net 


cv INÊU CÂU HỎI 
KIỂM TRA: 


HS1: EM HÃY CHO 
BIẾT PHÉP CỘNG 
SÔ NGUYÊN CÓ 
NHŨNG TÍNH CHẤT 
GÌ? NÊU DẠNG 
TỔNG QUÁT: 


HAI HS LÊN BẢNG 
KIỂM TRA. 


- HS1: PHÉP CỘNG 
SÔ NGUYÊN CÓ 
CÁC TÍNH CHẤT: 

+ Giao hoán: a + b = b + a 
+ Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c) 
+ Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a 
+ Cộng với số đối: a + (-a) = 0. 

Bài tập: 

2 -310 -91 
3 + 5 ~15 + 15 “15 
-3 2-9 Ị0_J_ 

5 + 3 _ 15 + 15~15 
Nhận xét: Phép cộng phân số có 
tính chất giao hoán. 


HS2: 



189 



http://tuhoctoan.net 


Thực hiện phép tính: 



Rút ra nhận xét. 


= 3 =z 2 9 = J7_ 

6 4 ~ 12 12 — 12 

. ị + ị4 + ị) = ị + (zi + ị 

3 ^ 2 4j 3 u 4 

= 1 1 _ 4 _3_ = 2. 

~ 3 4 12 12 - 12 

Phép cộng phân số có tính chất kết 

hợp. 


B) =Ị +0= =Ị + ị = =Ị 

' 5 5 5 5 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


' HS2: THỰC HIỆIN 
PHÉP TÍNH: 


a) 



3 

4 


-1 3 

T + 4 


Rút ra nhận xét. 


190 



http://tuhoctoan.net 


B) 

GV nhận xét, cho điểm HS. 

Hoạt động 2 

CÁC TÍNH CHẤT (10 ph) 


CV: QUA CẤC ví DỤ 
VÀ TÍNH CHẤT Cơ 
BẢN CỦA PHÉP 
CỘNG SỎ NGUYÊN 
BẠN VỪA PHÁT 
BIỂU. EM HÃY NÊU 
CÁC TÍNH CHẤT Cơ 
BẢN CỦA PHÉP 
CỘNG PHÂN SỎ 
(PHÁT BIÊU VÀ NÊU 
CÔNG THỨC TỔNG 
QUÁT). 


191 





http://tuhoctoan.net 


HS : A) TÍNH CHẤT 
GIAO HOÁN 

a c c a 
b d d b 


B) TÍNH CHẤT KẾT 
HỢP 

ÍMÌ + -4 + ÍT + -Ì 

lb dj q b [d qj 


C) CỘNG VỚI SÔ 0. 


a 

b 


+ 0=o4 

b 


b 


192 



http://tuhoctoan.net 


CHÚ Ý : A, B, c, D f 
p, 0 e Z; B,D, 0*0. 


* HS VÍ DỤ : 


cv ĐƯA "CÁC TÍNH 
CHẤT" LÊN MÀN 
HÌNH. 


* MỖI TÍNH CHAT EM 
HÃY CHO 1 VÍ DỤ : 



193 



http://tuhoctoan.net 


HS : TổNG CỦA 
NHIÊU PHÂN SÔ 
CŨNG CÓ TÍNH 
GIAO HOÀN VÀ 
KẾT HỢP. 


HS: NHỜ TÍNH CHẤT 
Cơ BẢN CỦA PHÂN 
SÔ KHI CỘNG 
NHIÊU PHÂN SÔ TA 
CÓ THÊ ĐỔI CHỖ 
HOẶC NHÓM CÁC 
PHÂN SÔ LẠI THEO 


194 



http://tuhoctoan.net 


BẤT CỨ CÁCH NÀO 
SAO CHO VIỆC 
TÍNH TOÁN ĐƯỢC 
THUẬN TIỆN. 


cv : THEO EM TổNC 
CỦA NHIÊU PHÂN 
SÔ CÓ TÍNH GIAO 
HOÁN VÀ KẾT HỢP 
KHÔNG? 


GV: VẬY TÍNH 
CHẤT Cơ BẢN CỦA 
PHÉP CỘNG PHÂN 
SỎ GIÚP TA ĐIÊU 
0 ? 

Hoạt động 3 
ÁP DỤNG (18 ph) 


195 




http://tuhoctoan.net 


cv : NHỜ NHẬN XÉT 
TRÊN EM HÃY TÍNH 
NHANH TỔNG CẤC 
PHÂN SÔ SAU 

. -3.2.-135 

A = —- +- + —+ ^ + 3 
4 7 4 5 7 

□ 


CVCHOHSLÀM ?2 
HS CẢ LỚP LÀM 
VÀO VỞ. 

Gọi 2 HS lên bảng làm 2 câu B, c. 


GỌI 1 HS ĐÚNG TẠI 
CHỖ TRẢ LỜI. GV 
GHI TRÊN BẢNG 


. -3.-1.2 53 

A = —- + — + - + 3 + T- 

4 4 7 7 5 

(tính chất giao hoán) 



(tính chất kết hợp) 

A = (-1) + 1 + I 

A = 0 + ị 
5 

3 

A = ^ (cộng với 0). 


HS1: 

B = ^| + I| + ^ + A + A 
17 23 17 19 23 

„ -2 . -15 .15 . 8 . 4 

17 17 23 23 19 

(tứih chất giao hoán) 


196 



http://tuhoctoan.net 


B = 

zặ + d£\ + fè + ị) + ± 

17 17 ) U3 23 ) 19 

(tính chất kết hợp) 


B = (-1) + 1 + -2- 
19 
4 

B = 0 + -2- 
19 
4 

B= ^ (cộngvới0). 


HS2: 

c= 

2 21 6 30 

- 11 - 1-1 

c = —2 + 3 + —2 + — 

2 7 3 6 

c- ã + v + ựu 

l 2 3 6 J 7 

(tính chất giao hoán và kết hợp) 
(-3 , -2 - A 1 

c= —2 + —2 + —2 + 2 - 

V 6 6 6 J 7 


c = (-!)+ y 


197 



http://tuhoctoan.net 


ĐÁP ÁN: 


12 12 

4 



5 1 

_1_ 

2 

4 

12 12 

~2~ 

12 + 

12 

5 2 

1 

2 

4 

-1-- 


1- — + — 

12 12 

12 

12 

12 

5 . 1 

2 

2 



H- 



12 12 

12 

3 




http://tuhoctoan.net 


199 



http://tuhoctoan.net 


200 



http://tuhoctoan.net 


BÀI 48 <28 SGK> 


GV: ĐƯA 8 TẤM BÌA 
CẮT NHƯ HÌNH 8 
<28 SGK> 

TỔ chức cho HS chơi "Ghép hình". 
Thi ghép nhanh các mảnh bìa để 
thoả mãn yêu cầu của đề bài. 

a) — hình tròn. 

4 

b) 4 hình tròn. 

2 

7 

c) — hình tròn. 

12 

2 . 

d) — hình tròn. 

3 

Có thể tổ chức cho HS thi theo 2 đội. 
Mỗi đội gồm 4 người. Chọn miếng 
bìa thích hợp để ghép theo yêu cầu 
của bài. Mỗi người ghép một hình 
vào bảng của đội. Đội nào nhanh và 
đúng sẽ được thưởng điểm. 

Mỗi câu đúng được 1 điểm và thời 


201 



http://tuhoctoan.net 


gian nhanh hơn được 2 điểm. 

(Mỗi HS khi lên mang theo 4 phần 
của tấm bìa được cắt ra từ một hình 
tròn có bán kí nh 10 cm). 


Hoạt động 4 
CỦNG Cồ (8 ph) 


' CV: YÊU CẦU VÀI 
HS PHÁT BIỂU LẠI 
CÁC TÍINH CHẤT Cơ 
BẢN CỦA PHÉP 
CỘNG PHÂN SỎ. 


MỘT 


- BÀI 51 <29 SGK> 


Tìm năm cách chọn ba trong 7 số 
sau đây để khi cộng lại được tổng 
là 0. 

6 3 2 2 3 6 


(còn thời gian cho HS làm bài 50 
(29 SGK) 


VÀI HS NHẮC 

LẠI. 


202 





http://tuhoctoan.net 



203 














http://tuhoctoan.net 



Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

• Học thuộc các tính chất vận dụng vào bài tập để tính nhanh 
. Làm bài tập 47, 49, 52 (SGK). Bài 66, 68 (SBT <13>) 


Tiết 81 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 


204 
















http://tuhoctoan.net 


• Học sinh có kỹ năng thực hiện phép cộng phân số. 

• Có kỹ năng vận dụng các tính chất cơ bản của phép cộng phân số để tính 
được hợp lý. Nhất là khi cộng nhiều phân số. 

• Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ 
bản của phép cộng phân số. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV chuẩn bị bảng phụ (giấy trong, đèn chiếu) 

Ghi bài tập 53, 54, 55, 56 <30, 31 SGK> 

• HS: bảng nhóm, bút viết bảng. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


HS1: PHÁT BIÊU 
CÁC TÍNH CHẤT Cơ 
BẢN CỦA PHÉP 
CỘNG PHÂN SÔ VÀ 
VIẾT DẠNG TỔNG 
QUÁT. 

Chữa bài 49 <29 SGK>. 


HS1: LÊN BẢNG 
PHÁT BIÊU VÀ VIẾT 
TỔNG QUÁT. 


205 






http://tuhoctoan.net 


BÀI 49 <29 SGK>. 

Sau 30 phút Hùng đi được quãng 
đường là: 

1.1.2 12 . 9 . 8 

— 4-h — — —-h —-h —— 

3 4 9 36 36 36 
29 

= ~rz (quãng đường). 


HS2: Chữa bài 52 <29 SGK> 


Điền số thích hợp vào ô trống 


a 

6 

27 

7 

23 

3 

5 

5 

14 

4 

3 

2 

5 

b 

5 

4 

7 

2 

2 

6 









27 

23 

10 

7 

3 

5 


206 











http://tuhoctoan.net 


a + b 





2 



11 

11 

13 

9 


8 


27 

23 

10 

14 


5 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (30 ph) 






SCK> 


'XÂY TƯỜNG". 


GV ĐƯA BẢNG PHỤ 
HOẶC GIẤY TRONG 
CÓ GHI SẴN BÀI 5T. 

Em hãy xây bức tường bằng cách 
điền các phân số thích hợp vào các 
"viên gạch" theo qui tắc sau: 



b 


c 


207 




































http://tuhoctoan.net 


cv : HÃY NÊU CÁCH 
XÂY NHƯ THÊ NÀO? 


cv CỌI LẦN LƯỢT 
HAI HS LÊN ĐIÊN 
VÀO BẢNG. (HS1: 2 
DÒNG DƯỚI; HS2: T 
DÒNG TRÊN) 

Sau đó cho cả lớp nhận xét kết quả. 


BÀ! ỹ4 <J0 SCK> 


208 



http://tuhoctoan.net 


* cv ĐƯA BẢNG 
PHỤ (GIẤY TRONG) 
GHI BÀI 94 HS CẢ 
LỚP 01) AN SÁT, 
ĐỌC VÀ KIỂM TRA. 
SAU ĐÓ GỌI TÙNG 
HS TRẢ LỜI, CẦN 
SỬA LÊN BẢNG SỬA 
LẠI CHO ĐÚNG. 


209 



http://tuhoctoan.net 


HS: TRONG NHÓM 7 
Ô: A, B, C; NÊU BIÊT 
2 Ô SẼ SUY RA Ô 
THỨ 7. 


HS: LẦN LƯỢT HAI 
EM LÊN ĐIÊN, CẢ 
LỚP LÀM VÀO VỞ. 


210 



http://tuhoctoan.net 


BẢ/ỹỹ<ỉ 0 SGK> 

Tổ chức trò chơi: 

GV đưa 2 bảng ghi bài 55 (30 SGK). 
Cho 2 tổ thi tìm kết quả, điền vào ô 
trống. Sao cho kết quả phải là phân 
số tối giản. Mỗi tổ có một bút 
chuyền tay nhau lên điền kết quả. 
Hết giờ, mỗi ô điền đúng được 1 
điểm, kết quả chưa rút gọn trừ 0,5 
điểm một ô. 

Tổ nào phát hiện được những kết 
quả giống nhau (do giao hoán) điền 
nhanh sẽ được thưởng thêm 2 điểm. 
GV cùng cả lớp cho điểm, khen 
thưởng tổ thắng. 


BÀI ỹỏ <51 SGK> 

GV đưa lên màn hình, yêu cầu cả 
lớp cùng làm. 

Sau 2 phút, gọi 3 HS lên bảng làm 
đồng thời. 


BÀI 54: 


HS1: A) (SAI) 

, . -3 1-2 

Sửa lại —- + ỹ= 


HS2: B) 


-10 -2 -12 
13 + 13 “ 13 


(ĐÚNG) 


HS5: C) 

2 -14 -1_3_J_ 

3 6 ~6 6 6 2 


211 



http://tuhoctoan.net 


(ĐÚNG) 


HS4: 

3 -5 3 5 

-10 -6 -4 
~ 15 15 ~ 15 

(sai) 


SỬA LẠI: 

-2 2 _- 2 * -2 
1T + ^5“T + T~ 
-10 -6 -16 
”l5^ + U - l5^ 


BÀI 55 <50 SGK> 

Hai tổ thi điền nhanh ô trống: 


212 



http://tuhoctoan.net 


213 



http://tuhoctoan.net 


HS toàn lớp cùng làm để kiểm tra. 

HS cả lớp làm bài tập, 3 HS trình 
bày trên bảng. 


214 




-11 

-10 

-1 

-7 

-11 

http://tuhoct 

oa^et 

9 

18 

12 

9 



BÀ! ĨẬP72<M 


215 








http://tuhoctoan.net 


SBT> 


BÀ11. PHÂN SỐ 

CÓ THỂ VIẾT ĐƯỢC 
DƯỚI DẠNG TỔNG 
CỦA 5 PHÂN SỎ CÓ 
TỬ BẰNG A VÀ MẪU 
KHÁC NHAU. 

Chẳng hạn : 

— 8 _ —16 _ (—10) + (-5) + (-1) 

15 ~ 30 “ 30 

_- 1 - 1-1 
’ĩ ĩ 30 

Em có thể tìm được cách viết khác 
không? 


HS: 

— 8 _ — 32 _ (—15) + (—12) + (—5) 
15 - 60 - 60 

_ -15 -12 -5 
60 60 60 
_ - 1 - 1-1 
"T y 12' 


Hoạt động 3 
CỦNG Cồ (5 ph) 


216 






http://tuhoctoan.net 


* CỌI HS NHẮC LẠI ỌUY TAC cộng 
PHÂN SỐ. 


* TÍNH CHẤT Cơ BẢN CỦA PHÉP CỘNG 
PHÂN SỐ. 

Bài tập trắc nghiệm 

Trong các câu sau. Hãy chọn câu đúng 

° ,-2 3 

Muốn cộng hai phân số và ^ ta làm như sau : 

a) Cộng tử với tử, cộng mẫu với mẫu. (Câu sai) 

’ _ 9 -2 _ , 3 

b) Nhân mẫu của phân số -Ỵ- với 5, nhân mẫu của phân số ^ với 3 rồi 

cộng hai tử lại. (Câu sai) 

, -2 

c) Nhân cả tử và mẫu của phân số 3 với 5, nhân cả tử và mẫu của phân số 

3 _ 

^ với 3, rồi cộng hai tử mới lại, giữ nguyên mẫu chung (Câu đúng). 

~ v ^ , -2 ^ „ , . , 

d) Nhân cả tử và mâu của phân số với 5, nhân cả tử và mâu của phân số 

3 _ 

^ với 3 rồi cộng tử với tử, mẫu với mẫu. (Câu sai) 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

1. Bài tập 57 (31 SGK) 

Bài 69, 70, 71, 73 <14 SBT> 

2. Ôn lại số đối của 1 số nguyên, phép trừ số nguyên 

3. Đọc trước bài: Phép trừ phân số. 


217 


http://tuhoctoan.net 


Tiết 82 


§9. PHÉP TRỪ PHÂN số 


A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu được thế nào là hai số đối nhau. 

• Hiểu và vận dụng được qui tắc trừ phân số. 

• Có kỹ năng tìm số đối của một số và kỹ năng thực hiện phép trừ phân số. 

• Hiểu rõ mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ phân số. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• Bảng phụ (giấy trong, đèn chiếu) ghi bài 61 <33> SGK và quy tắc “Trừ 
phân số”. 

• HS bảng nhóm, bút viết bảng. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 ph) 


GV: gọi 1 HS lên bảng: 

Phát biểu qui tắc phép cộng phân số 
(cùng mẫu, khác mẫu) 

Áp dụng: Tí nh 


HS: phát biểu qui tắc như SGK. 


Áp dụng: 




GV gọi HS nhận xét kết quả và đánh 
giá cho điểm. 


36 -10 _ 26 

45 + 45 “ 45 


GV: Trong tập hợp z các số nguyên 
ta có thể thay phép trừ bằng phép 


218 








http://tuhoctoan.net 


cộng với số đối của số trừ. 

Ví dụ: 3 - 5 = 3 + (-5). 

Vậy có thể thay phép trừ phân số 
bằng phép cộng phân số được 
không? Đó chính là nội dung bài 
hỏm nay. 


Hoạt động 2 
1. SỐ ĐỐI (12ph) 


GV: ta có ị + -Ậ = 0 
5 5 

-3 3 

Ta nói —— là số đối của phân số — 
5 5 

3 

và cũng nói ^ là số đối của phân số 

-3 

5 

3 v _3 

GV: ^ và -J- là 2 số có quan hệ 
như thế nào? 

GV yêu cầu HS làm \n\ gọi 1 HS 
đứng tại chỗ trả lời 


GV: Tìm số đối của phân số —. 

p b 

GV: Khi nào 2 số đối nhau. 


GV: Đó chính là định nghĩa hai số 
đối nhau. 


GV: Tìm số đối của phân số -^—2 
-b 

Vì sao? 


2 , v ^ ^ 

HS: Ta nói — là số đối của phân số 
3 

2 2 „ ^ 2 
- ; - là sô đối của phân sô —; 

-3-3 3 

Hai phân số —- và ^ là hai số đối 
-3 3 


HS: —- là số đối của phân số —. 
b b 

HS: Hai số đối nhau nếu tổng của 
chúng bằng 0. 

HS nhắc lại định nghĩa hai số đối 
nhau. 


a a 

HS: Số đối của phân số — là —. 

-b b 


219 





http://tuhoctoan.net 


GV: Gới thiệu ký hiệu: 

Số đối của — là- —. 

b b 

Vậy- a = = 

b -b b 

Củng cố: GV cho làm bài 58 SGK 
(33) 

GV gọi ba HS lên bảng làm. 


Vì 


a a -a a 
— + - = — + .=0 

-b b b b 


Bài 58 SGK (33) 

HS1: 2 có SỐ đối là ^ 1 = ^- 

3 3 l -3. 

-7 có số đối là 7 

-3 3 

—- có số đối là (7 
5 5 

4 -4 . _ 4 

HS2: — = — có số đối là 


-7 7 

-77- có số đối là 

11 



7 


HS3: Số 0 có số đối là 0. 

112 có SỐ đối là-112. 

HS: Trên trục số, 2 số đối nhau 
nằm về 2 phía của điểm 0 và cách 
đều điểm 0 . 

Qua các ví dụ trên bạn nào nhắc lại 
ý nghĩa của số dối trên trục số. 


Hoạt động 3 

2. PHÉP TRỪ PHÂN SỐ (12ph) 


GV cho HS làm [ 73 ] 

Cho HS hoạt động theo nhóm. 

Qua [ 73 ] rút ra qui tắc phép trừ phân 
số. 


Các nhóm làm việc và treo bảng 
nhóm. 

_1_ _ 2 _ 3 _ 2 _l 
3 9 9 9 9 

\ + ị.i) = ị + =i = i 

3 { 9 ) 9 9 9 

^-ỉ=i + í-ỉì 

3 9 3 i 9j 


220 






http://tuhoctoan.net 


GV cho HS nhận xét bài các nhóm 
và yêu cầu phát biểu lại qui tắc. 

GV đưa quy tắc “Trừ phân số” lên 
màn hình và nhấn mạnh “biến trừ 
thành cộng”. 

GV: Em nào có thể cho ví dụ về 
phép trừ phân số. 


GV: Em hãy tính: 



■ỊỆ + ( — 1 = \. Vậy hiệu của 2 phân 
28 V 4 J 7 

số: — - — là một số như thế nào? 
b d 


Qui tắc: SGK 


Có thể gọi vài HS cho ví dụ GV ghi 
lên bảng. 

Gọi 2 HS lên bảng làm 

a) |_[zỉU + E5±Z=ì§ 

7 Ui 7 4 28 28 

28 t 4 J 28 U8 J 28 7 


Vậy hiệu \ - u là một số khi 

lb d) 

cộng với ^ thì được ^. 
d b 


GV kết luận: Vậy phép trừ (phân số) 
là phép toán ngược của phép cộng 
(phân số) 

GVchoHSlàm [ 74 ] 

Gọi 4 HS lên bảng làm. 



6 5 = 11 

10 + 10 “ 10 



HS3: 


_ -15 + (-7) _ -22 

21 “21 

-2 _-3 = -2 3 

5 4 ~ 5 4 

-8 + 15 _ 7 
20 - 20 


221 





http://tuhoctoan.net 



HS4: 5 - 1 = 5 + 1 

GV lưu ý HS: Phải chuyển phép trừ 

6 6 

-30-1 -31 

thành phép cộng với số đối của số 

6 ặ 

trừ. 



Hoạt động 4 
CỦNG Cồ (14ph) 


GV: Gọi HS nhắc lại 

- Thế nào là 2 sô đối nhau? 

- Quy tắc trừ phân số. 

GV: Cho HS làm bài 60 <33 SGK>. 

3 1 

Tìm X biết: a) X - — = — 

4 2 


HS TRẢ LỜI CÂU 
HỎI CỦA cv. 


HS LÀM BÀI TẬP, 2 
HSLÊN BẢNG 


HSl: 



222 






http://tuhoctoan.net 


b) 


-5 7.-1 

—— - X = —- + — 1 

6 12 3 



2 + 3 


X = 


4 


X 


5 

4 


HS2: b) / - 
6 


7 . -1 

— —_ H" _— 

12 3 

. 7 + (-4) 

12 


6 

-5 _ 3 

6 x “ 12 

_ -5 _ 3_ 
x ~ 6 12 
-5 . -3 
x = —- + _ 

6 12 

-10 . -3 

x = —+ —r 

12 12 

-13 

x “ 12 ' 

HS trả lời câu hỏi bài 61. 


cv ĐƯA BẢINC PHỤ 
GHI BÀI 61 <77 
SGK>. ĐÚNG HAY 
SAI? 

Câu 1: Tổng của hai phân số là một 
phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu 
bằng tổng các mẫu. 

Câu 2: Tổng của hai phân số cùng 


Câu 1: Sai. 


Câu 2: Đúng. 


223 




http://tuhoctoan.net 


mẫu là một phân số có cùng mẫu đó 
và có tử bằng tổng các tử. 

Yêu cầu làm câu b (61) 


HS: HIỆU CỦA HAI 
PHÂN SÔ CÙNG 
MẪU LÀ MỘT PHÂN 
SÔ CÓ CÙNG MẪU 
ĐÓ VÀ CÓ TỬ 
BẰNG HIỆU CÁC TỬ 


cv CHO HS LÀM BÀI 
62 <T4 SGK> 

Yêu cầu HS đọc đề bài và tóm tắt 
nội dung bài toán. 


HS ĐỌC ĐÊ BÀI. 


TÓM TẮT: 


dài — km 
4 


rộng: ^ km 


a) Tính nửa chu vi 

b) Chiều dài hơn chiều 


rộng bao nhiêu km. 


224 



http://tuhoctoan.net 


CV: MUỐN TÍNH NỬA 
CHU VI TA LÀM THÊ 
NÀO? 


Muốn biết chiều dài hơn chiều rộng 
bao nhiêu km ta làm phép tính gì? 


HS: MUỐN TÍNH NỬA 
CHU VI TA CHỈ CẦN 
LẤY CHIỀU DÀI 
CỘNG CHIÊU 
RỘNG. 

,3.5 

HS: Tìm hiệu của — và ^. 

4 8 


GV: Em hãy trình bày cụ thể bài 
toán. 


GỌI 1 HS LÊN BẢNG 
LÀM. 


HS: NỬA CHU VI 
KHU ĐẤT HÌNH CHỮ 
NHẬT LÀ: 


Chiều dài khu đất hơn chiều rộng 
là: 


225 



http://tuhoctoan.net 


3 5 6-5 1 

4 8 ~ 8 ~ 8 


(km) 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 Ph) 


Kiến thức: 

• Nắm vững định nghĩa hai số đối nhau và quy tắc trừ phân số. 

• Vận dụng thành thạo quy tắc trừ phân số vào bài tập. 

Bài tập: 59 <33 SGK>, bài 74, 75, 76, 77 <14, 15 SBT>. 


Tiết 83 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• HS có kỹ năng tìm số đối của một số, có kỹ năng thực hiện phép trừ phân 
số. 

• Rèn kỹ năng trình bày cẩn thận, chính xác. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (giấy trong + máy chiếu) ghi bài 63, 64, 66, 67 <34, 35 
SGK>. 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (10 ph) 


226 







http://tuhoctoan.net 


HS1: PHÁT BIÊU 
ĐỊNH NGHĨA HAI SÔ 
ĐÔI NHAU. KÍ HIỆU. 


HS1: HAI SÔ GỌI LÀ 
ĐÔI NHAU NẾU 
TỔNG CỦA CHÚNG 
BẰNG 0. 


Chữa bài 59 (a, c, d) 


Chữa bài 59: 


1 

i + ( 

'zỉì 

1+(—4) 

2 

8 1 

.2 J 

8 

5 

-- + f 

-25' 

Ì-— 

6 

30 l 

30 . 

) 30 


16 15 240 Ị. 240 ) 240 


HS2: PHÁT BIÊU QUI 
TẮC PHÉP TRỪ 
PHÂN SỐ. VIẾT 
CÔNG THỨC TỔNG 
ỌUÁT. 


HS2: MUÔN TRỪ 
MỘT PHÂN SÔ CHO 
MỘT PHÂN SỐ, TA 
CỘNG SÔ BỊ TRỪ 
VỚI SỐ ĐÒI CỦA 
SỐ TRỪ. 

Tổngquát: b"d b*CdJ 


227 




http://tuhoctoan.net 


CHỮA BÀI TẬP 59 

CHỮA BÀI 59 SGK 

(B, c, G) TRANG 55 

b Ziỉ_(_ 1) = zii + 12~A. 

12 12 12 12 

SGK 

11 -7 22 21 43 

e) 36 24 “ 72 + 72 “ 72 

-5 -5 _ -20 15 -5 
g 9 12 “ 36 + 36 ~ 36 

GV: Yêu cầu HS cả lớp nhận xét và 
đánh giá cho điểm. 



Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (26 Ph) 


cv ĐƯA BẢINC PHỤ 
GHI BÀI TẬP 65 <54 
SGK> 


HS HOÀN THÀNH 
BÀI TẬP. 


HỎI 


Muốn tìnị |ố hạng chưa biết của một 
228 


□ 

□ 


BÀI 65 <54 SCK> 



□ 








http://tuhoctoan.net 


tổng ta làm thế nào? 

1 -2 

a) — + = — 

12 3 

-2 1 

=> =- 

3 12 

0-- — 
c 4 5 20 

d)^- dL =0 

13 13 

' TROINC PHÉP TRỪ, 
MUỐN TÌM SÔ TRỪ 
TA LÀM THÊ NÀO? 


c) - - = — 

4 20 

1 1 


= 4 20 

Sau đó gọi HS lên thực hiện phép 
tính rồi điền vào ô trống. 


+ GV CHO HS LÀM 
TIẾP BÀI 64 (C, D) 

Lưu ý HS rút gọn để phù hợp với tử 
hoặc mẫu đã có của phân số cần tìm. 

Bài 64 (c, d) 

-11 -4 -3 

14 _ 14 

d 

21 3 21 

HS: Đọc đề bài và tóm tắt đề bài. 

BÀI 65 <TRANG T4 



229 



http://tuhoctoan.net 


SGK> 

GV đưa đề bài lên màn hình 


GV: MUỐN BIẾT 
BÌNH CÓ ĐỦ THỜI 
GIAN ĐÊ XEM HÊT 
PHIM HAY KHÔNG 
TA LÀM THÊ NÀO? 


GV: EM HÃY TRÌNH 


Thời gian có: Từ 19 giờ—»21 giờ 30 ph. 

Thời gian rửa bát: Ậ giờ. 

4 

Thời gian để quét nhà: ỳ giờ. 

6 

Thời gian làm bài: 1 giờ 

. . 3 

Thời gian xem phim: 45ph = ^ giờ 
4 

HS: PHẢI TÍNH 
ĐƯỢC SÔ THỜI 
GIAN BÌNH CÓ VÀ 
TỔNG SÔ THỜI 
GIAN BÌNH LÀM 
CÁC VIỆC, RÓI SO 
SÁNH 2 THỜI GIAN 
ĐÓ. 

HS: BÀI GIẢI. 

Số thời gian Bình có là. 


230 



http://tuhoctoan.net 


BÀY CỤ THÊ BÀI 
GIAI ĐÓ 


21 giờ 30 ph - 19 giờ = 2 giờ 30 ph 



Tổng số giờ Bình làm các việc là 
11,3 3+2+12+9 

• + + 1 + - 7 -^- 

4 6 4 12 


26 13 

12 “ 6 


giờ. 

Số thòi gian Bình có hơn tổng thòi 
gian Bình làm các việc là. 


5 13 15-13 1 

2 6 6 “ 3 


(giờ). 


Vậy Bình vẫn có đủ thời gian để 
xem hết phim. 


HS hoạt động nhóm. 


BÀI 66 <T4 SGK> 

GV cho HS hoạt động nhóm 

Bảng nhóm (phiếu học tập) 


a 

b 

-3 

4 

4 

5 

-7 

u 

0 

Dòng 1 

a 

3 

-4 

7 

0 

Dòng 2 

" b 

4 

5 

11 



-í--ì 

3 

4 

-7 

0 

Dòng 3 

l bj 

4 

5 

11 




Nhận xét: Số đối của số đối của một số bằng chính số đó. 

+:)+ 


231 













http://tuhoctoan.net 


cv CHO HS CẢ LỚP 
NHẬN XÉT CÁC 
NHÓM LÀM BÀI. 

Bài 67 <35 SGK> 


cv YÊU CẦU HS 
NÊU LẠI THỨ Tự 
THỰC HIỆN PHÉP 
TÍNH CỦA DÃY TÍNH 
NẾU CHỈ CÓ PHÉP 
CỘNG VÀ TRỪ. 

Áp dụng: làm bài 67 <35 SGK> 


GV GỌI 1 HS LÊN 
BẢNG LÀM 

Lưu ý HS; phải đưa phân sô có mẫu 
âm thành phân số bằng nó và có 


HS: NẾU DÃY TÍNH 
CHỈ CÓ PHÉP 
CỘNG VÀ TRỪ TA 
THỰC HIỆN TỪTRÁI 
SANG PHẢI. 



2-5,3 
— + —_ + _ 

9 12 4 

2,4 -5.3 3^9 

36 + 36 + 36 
8 + (-15) + 27 
36 

20 _ 5 
36 - 9' 


232 




http://tuhoctoan.net 


mẫu dương. 

Áp dụng bài 67 gọi HS lên bảng làm 
bài 68 (a, d) <35 SGK>. 

3 -7 13 

a 5 lõ" - 20 

Bài 68 <35 SGK> 

HS1: 

3 -7 13 

a 5 10 ”-20 

_3 7 13 

“ 5 + 10 + 20 

12 + 14 + 13 39 

20 " 20 

„ 1 1 1-1 

d) — + —— + — - 

2-3 4 6 

„ 1 1 1-1 

d) — + —— + —- 

2-3 4 6 

1-111 

Bài tập bổ sung 
a) Tính 

— — + - + — + — 

2 3 4 6 

_6-4+3+2_7 

12 12' 

Bài tập bổ sung 

ỉ 11 11 1 

2’ 2 3’ 3 4 

1111 

HS: 

a) 1 - ỉ = ỉ 

2 2 

4 5’ 5 6 

1 1 3-2 1 

2 - 3 ~ 6 ~ 6 

1 1 _ 4 3 _ 1 

3 4 _ 12 ~ 12 

1 1 5-4 1 

4 5 “ 20 “ 20 

1 16-5 1 

b) Sử dụng kết quả câu a để tính nhanh 
tổng sau: 

11111 

5 6 ” 30 “ 30 

HS2; 

u 1 1 1 1 1 

2 6 12 20 30 

— + — H—— H——-1—— 

2 6 12 20 30 

111111111 
=1-— 

223344556 
_ 1 1 _6- 1 5 

6 _ i ~ 6' 


233 








http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3: 
CỦNG Cồ (7 ph) 


1) Thế nào là 2 số đối nhau? 

2) Nêu qui tắc phép trừ phân số 


HS phát biểu định nghĩa số đối và 
quy tắc trừ phân số. 



3) Kết quả đúng 


Hãy chọn kết quả đúng trong các kết X - 1. 



Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 


Nắm vững thế nào là số đối của một phân số. 
Thuộc và biết vận dụng qui tắc trừ phân số. 
Khi thực hiện phép tính chú ý tránh nhầm dấu. 
Bài tập về nhà: 

Bài 68 (b, c) <35 SGK> 

Bài 78, 79, 80, 82 <15, 16 SBT> 


234 





http://tuhoctoan.net 


Tiết84 I §10. PHÉP NHÂN PHÂN SỐ 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết và vận dụng được qui tắc nhân phân số. 

• Có kỹ năng nhân phân số và rút gọn phân số khi cần thiết. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (hoặc giấy trong, đèn chiếu) 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 ph) 


CV: * PHÁT BIỂU 
QUI TẮC TRỪ PHÂN 
SỐ? VIẾT DẠNG 
TỔNG OUÁT. 

* Chữa bài 68(b, c) <35 SGK> 


HS LÊN BẢNG PHẤT 
BIÊU OUI TẮC VÀ 
VIẾT DƯỚI DẠNG 
TỔNG QUÁT. 


CHỮA BÀI 68 (T5 


235 








http://tuhoctoan.net 


SGK) 


B) 

3 -1 _ _5_ _ 27 -12 -10 

4 + 3 18 “ 36 + 36 + 36 

_ 27 - 12 - 10 _ J5_ 

“ 36 “ 36 


C) A.Ạ + zỊ.± + | + ^ 

' 14 -8 2 14 8 2 

= 12 35 -28 

“ 56 56 56 

_ 12 + 35 - 28 = 19 
56 “ 56 


cv CHO HS NHẬN 
XÉT BÀI TRÊN BẢNG 
ĐÁNH GIÁ CHO 
ĐIẾM. 

Hoạt động 2 
QUY TẮC (18 ph) 


236 





http://tuhoctoan.net 


CV: ở TIẾU HỌC 
CÁC EM ĐÃ HỌC 
PHÉP NHÂN PHÂN 
SỐ. EM NÀO PHÁT 
BIỂU OUI TẮC PHÉP 
NHÂN PHÂN SÔ ĐÃ 
HỌC? 

Ví dụ: Tính 

5 7 

□ 

cv YÊU CẦU HS 
LÀM ?1 


HS: MUỐN NHÂN 
PHÂN SÔ VỚI PHÂN 
SÔ TA NHÂN TỬ VỚI 
TỬ VÀ MẪU VỚI 
MẪU. 


HS* 2 4 _ 2A _ 8 

5'7~ 5.7 “ 35 
Hai HS lên bảng làm bài tập 


HS1: 


a) 


3 5 _ 3.5 _ 15 
4'7 “ 4.7 “ 28 


HS2: 

_3_ 25 = 3.25 _ 1.5 J5_ 

10 42 “ 10.42 “ 2.14 “ 28 


237 



http://tuhoctoan.net 


GV: OUY TẮC TRÊIN 
VẪN ĐÚNG ĐÔI VỚI 
CẤC PHÂN SÔ CÓ 
TỬ VÀ MẪU LÀ CÁC 
SÔ NGUYÊN. 


cv YÊU CẦU HS 
ĐỌC QUY TẮC VÀ 
CÔNG THỨC TỔNG 
QUÁT TRANG T6 
SGK. 

Ghi: Quy tắc (SGK) 
a c _ a.c 
b'd - bTd 

(với a, b, c, d e z. b, d * 0) 

Ví dụ: 

a) — A = (~3)-2 _ -6 _ 6 
a 7 '~5 “ 7.(-5) -35“35 
GV cùng làm vói HS 


HS ĐỌC QUY TẮC 
SGK. 


238 



http://tuhoctoan.net 


Gọi HS lên bảng làm, lưu ý HS rút 
gọn trước khi nhân. 

A) HS LÀM DƯỚI Sự 
HƯỚNG DẪN CỦA 
GV. 

□ 

B) HS CẢ LỚP LÀM, 

1 HSLÊN BẢNG 

-8 15 -8.15 -1.5 -5 

IT'24 - 3.24 “ 1.3 “ 3 

Cả lớp làm [72] _ 

2 HS lên bảng làm 

cv CHO HS LÀM 



239 



http://tuhoctoan.net 


?2 


□ 

HS1: 

-5 4 -5.4 _ -20 

a) 11 '13 _ 11.13 - 143 

HS2: 

-6 -49 _ (-6). (-49) 

35 ' 54 35.54 

_ (-l).(-7) _ 7 
5.9 45' 

HS HOẠT ĐỘNG 
NHÓM LÀM ?T . 

HS HOẠT ĐỘNG 
NHÓM. 

TÍNH 


-X -28 -3 
a 33 ' 4 

BÀI LÀM 

b) 

-17 45 

-28 -3 _ (-28).(-3) 
a 33 ' 4 33.4 

_ (-7).(-l) _ 7 

11.1 11 

•'(?)■ 

15 34 -15 34 

-17'45 - 17 '45 
_ (-15).34 _ (-1).2 _ - 2 
17.45 1.3 3 


240 








http://tuhoctoan.net 


Kiểm tra bài làm của vài nhóm 

••(íHNí) 


_ (-3).(-3) _ 9 


5 5 25' 


Hoạt động 3 

2. NHẬN XÉT (7 ph) 


cv CHO HS TựĐỌC 
PHẦN NHẬN XÉT 
SGK (T6). SAU ĐÓ 
YÊU CẦU PHẮT 
BIÊU VÀ NÊU TổNC 
QUÁT. 


□ 


HS: MUỐN NHÂN 
MỘT SÔ NGUYÊN 
VỚI MỘT PHÂN SÔ 
(HOẶC MỘT PHÂN 
SÔ VỚI MỘT SÔ 
NGUYÊN) TA NHÂN 
SÔ NGUYÊN VỚI TỬ 
CỦA PHÂN SÔ VÀ 
Glử NGU YÊN MẪU. 

... n b ab 
Tống quát: a . — = — 
c c 

(a, b, c G z, c * 0) 


GVCHOHSLÀM ?4 


241 






http://tuhoctoan.net 


(56 SCK) CẢ LỚP 
LÀM VÀO VỞ VÀ 5 


HS LÊN BẢNG. 

HSl: 

a)(-2).- 7 3 = ( - 2) 7 ( - 3) =ậ 

7 7 7 


HS2: 

b) —.(-3) = = 5 ±R=zl 

33 33 11 11 


HS7: 

31 31 31 


Hoạt động 4 

CỦNG Cổ (13 ph) 


cv Tổ CHỨC CHO 
HS CHƠI TRÒ CHƠI 
CHẠY TIẾP SỨC BÀI 


Hai đội tham gia trò chơi. Các bạn 
khác kiểm tra kết quả, theo dõi và 
cổ vũ. 


242 






http://tuhoctoan.net 


69 SGK (56). 


Thể lệ chơi: Thi đua giữa hai đội, 
mỗi đội bạn đội trưởng cử 6 bạn, 
mỗi bạn thể hiện 1 phép tính, người 
thứ nhất lên bảng làm xong chuyền 
phấn (hoặc bút) cho người thứ 2, cứ 
tiếp tục cho đến hết. Ngưòi sau có 
quyền sửa sai cho người trước. Đội 
nào nhanh và đúng sẽ được thưởng. 


BÀI 69 (56 SGK) BÀI 
LÀM 

-1 1 _ -1.1 _ -1 
a 4 '3 - 4.3 - 12 

b) -2 5 (-2),(-5) = 2 

5 -9 5.9 9 

-3 16 _ (-3). 16 _ -12 

c) 4 'l7 - 4.17 - 17 

-8 15 _ (-8). 15 _ - 5 
) 3 '24 - 3.24 “ 3 


e) (-5). 


_ 8 _ 

15 


-5.8 

15 


-8 


3 


-9 = -9.5 = - 5 

ẽ 11 '18 11.18 “ 22 


BÀI TẬP 70 (57 SGK) 

GV yêu cầu HS đọc đề bài SGK và 
tìm các cách viết khác. 


HS: 

6 _ 2.3 _ 2 3 _ 3 2 
35 “ 7.5 “ 7 ’ 5 “ 7 ’ 5 
= 6 ]_ = ĩ_ 6 
75 “ 7'5 


243 






http://tuhoctoan.net 



244 



http://tuhoctoan.net 


- NHÂN SỎ ĐÓ VỚI 

' NHÂIN SÔ ĐÓ VỚI 

.RÓI LẤY KẾT 

TỬ RÓI LẤY KẾT 

OUẢ.HOĂC 

OUẢ CHIA CHO 
MẪU HOẶC 

- CHIA SÔ ĐÓ CHO 


.RÓI LẤY KẾT 

- CHIA SÔ ĐÓ CHO 

ỌUẢ. 

MẪU RÓI LẤY KẾT 
OUẢ NHÂN VỚI TỬ. 

GV yêu cầu HS phát biểu lại quy tắc 
nhân phân số. 

HS phát biểu quy tắc. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Học thuộc quy tắc và công thức tổng quát của phép nhân phân số. 
Bài tập 71, 72 (34 SGK) 

Bài 83, 84, 86, 87, 88 (17, 18 SBT) 

Ôn lại tính chất cơ bản của phép nhân số nguyên. 

Đọc trước bài “Tính chất cơ bản của phép nhân phân số”. 


245 







http://tuhoctoan.net 


Tiết85 I §11. TÍNH CHẤT Cơ BẢN CỦA PHÉP 
NHÂN PHÂN SỐ 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết các tính chất cơ bản của phép nhân phân số: giao hoán, kết hợp, 
nhân với số 1, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. 

• Có kỹ năng vận dụng các tính chất trên để thực hiện phép tính hợp lý, 
nhất là khi nhân nhiều phân số. 

• Có ý thức quan sát đặc điểm các phân số để vận dụng các tính chất cơ 
bản của phép nhân phân số. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (giấy trong, máy chiếu) ghi bài 73, 74, 75 <38, 39 SGK>. 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng, ôn lại tính chất cơ bản của phép nhân số 
nguyên. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


' HS1: CHỮA BÀI 
TẬP 84 (17 SBT) 


HS1: CHỬA BÀI TẬP 
84 SBT. 


246 








http://tuhoctoan.net 


- SAU ĐÓ cv YÊU 
CẦU HS PHÁT BIỂU 
TÍNH CHAT Cơ BẢN 
CỦA PHÉP NHÂN SÔ 
NGUYÊN. VIẾT 
DẠNG TỔNG ỌUẤT 
(GHI VÀO GÓC 
BẢNG) 


HS: PHÁT BIÊU TÍNH 
CHẤT Cơ BẢN CỦA 
PHÉP NHÂN SÔ 
NGUYÊN. 

Tổng quát: 

* a. b = b . a 

* (a . b). c = a. (b . c) 

* a. 1 = 1 . a = a 

* a . (b + c) = a . b + a . c. 


GV: Phép nhân phân số cũng có các 
tính chất cơ bản như phép nhân số 
nguyên. 

Hoạt động 2 

1. CÁC TÍNH CHẤT (7 ph) 


GV CHO HS ĐỌC 
SGK (T7, T8) SAU 
ĐÓ GỌI HS PHÁT 
BIỂU BẰNG LỜI CÁC 


HS1: TÍNH CHAT 
GIAO HOÁN. 

Tích của các phân số không đổi 
nếu ta đổi chỗ các phân số. 


247 




http://tuhoctoan.net 


TÍNH CHẤT ĐÓ, cv 
CHI DẠNG TổNC 
QUÁT LÊN BẢNG. 


rp<?_... a c c a 

Tống quát: 7-. —- — -7.7- 

b d d b 

(a, b, c, d e Z; b, d 56 0) 


HS2: TÍNH CHẤT 
KẾT HỢP. 

Muốn nhân tích 2 phân số với phân 
số thứ 3 ta có thể nhân phân sô thứ 
nhất với tích của phân số thứ hai và 
phân số thứ ba. 

Tổng quát: 



(b, d, q * 0) 


HS5: NHÂN VỚI số 

1 . 

Tích của một phân số với 1 bằng 
chính phân số đó. 

Tổng quát: 

*.! = !.* = * 
b b b 

(b*0) 


248 




http://tuhoctoan.net 


HS4: TÍNH CHẤT 
PHÂN PHỐI CỦA 
PHÉP NHÂN VỚI 
PHÉP CỘNG. 

Muốn nhân một phân số với một 
tổng ta có thể nhân phân số với 
từng số hạng của tổng rồi cộng các 
kết quả lại. 

Tổng quát: 

a [c p^Ị_ac a p 
b ' [d + qj ~~ b‘d b 'q 


CV: TRONG TẬP 
HỢP CÁC SỎ 
NGUYÊN TÍNH CHẤT 
Cơ BẢN CỦA PHÉP 
NHÂN SỐ NGUYÊN 
ĐƯỢC ÁP DỤNG 
TRONG NHUNG 


HS: CÁC DẠNG BÀI 
TOÁN NHƯ: 

- Nhân nhiều số. 

- Tính nhanh, tính hợp lý. 


249 



http://tuhoctoan.net 


DẠNG BÀI TOÁN 
NÀO? 


GV: ĐỎI VỚI PHÂN 
SỐ CÁC TÍNH CHẤT 
Cơ BẢN CỦA PHÉP 
NHÂN PHÂN SỐ 
CŨNG ĐƯỢC VẬN 
DỤNG NHƯ VẬY. 


Hoạt động 3 
2. ÁP DỤNG (11 ph) 


□ 


1 HS đọc to trước lớp ví dụ. Các HS 
khác tự nghiên cứu ví dụ SGK. 


cv CHO HS ĐỌC VÍ 
DỤ TRONG SGk (78) 
SAU ĐÓ CHO HS 
LÀM ?2 


250 





http://tuhoctoan.net 


_ 7 -3 11 

- ĩĩ' 4Ĩ' y 


cv CỌI HS LÊN 
BẢNG LÀM YÊU 

HS1: 

A - 7 “ 3 11 

“ 11 ' 41 ' 7 

. 7 11 -3 

A = — . — . —— 

11 7 41 

CẦU CÓ CIẢI 

(tính chất giao hoán) 

THÍCH. 

A = 12.. 111=1 

[n 7 ) 41 

(tính chất kết hơp) 

A = l.=i 

41 

-3 

A = (nhân với số 1) 

B _-5 13 13 4 

9 ' 28 28 ' 9 

HS2: 

B -5 13 13 4 

9 ' 28 28 ' 9 

B = -.í---ì 

28 t 9 9) 


251 



http://tuhoctoan.net 


(TÍNH CHAT PHÂN 
PHỐI) 


B = (NHÂN 2 

SÔ KHÁC DẤU) 

B = ^(NHÂN VỚI SÔ 

28 ' 

ầ 

Hoạt động 4 

3. LUYỆN TẬP, CỦNG cố (17 ph) 


252 




http://tuhoctoan.net 


cv ĐƯA BẢNG PHỤ 
(GIẤY TROING) GHI 
BÀI 7T (T8 SGK) YÊU 
CẦU HS CHỌN CÂU 
ĐÚNG. 


HS: CÂU ĐÚNG LÀ 
CÂU THỨ HAI. 

Tích của hai phân số bất kỳ là một 
phân số có tử là tích của hai tử và 
mẫu là tích của hai mẫu. 


GV ĐƯA BẢNG PHỤ 
(GIÂY TRONG) GHI 
BÀI 75 (T9 SGK) YÊU 
CẦU HS ĐÚNG TẠI 


HS LÀM PHÉP NHÂN 
PHÂN SÔ VÀO 
NHÁP, RÚT CỌN 
NÊU CÓ THÊ. 


CHỖ TRẢ LỜI ĐIÊN 
VÀO Ô TRỐNG (GV 
GHI). 


a 

-2 

3 

4 

15 

9 

4 

5 

8 

4 

5 

4 

15 

0 

13 

19 

-5 

11 

0 

b 

4 

5 

5 

8 

-2 

3 

4 

15 

-2 

3 

1 

-6 

13 

1 

0 

-19 

43 

a.b 

-8 

15 

1 

6 

-3 

2 

1 

6 

-8 

15 

4 

15 

0 

13 

19 

0 

0 


253 

















http://tuhoctoan.net 


BÀI 75 (59 SGK) 

GV cho HS làm phiếu học tập theo 
nhổm 

GV lưu ý HS áp dụng tính chất giao 
hoán của phép nhân để tính cho 
nhanh. 


Kết c 

X 

uả các ] 
2 

3 

ihóm 

-5 

6 

7 

12 

-1 

24 

2 

4 

-5 

7 

-1 

3 

9 

9 

18 

36 

-5 

-5 

25 

-35 

5 

6 

9 

36 

72 

144 

7 

7 

-35 

49 

-7 

12 

18 

72 

144 

288 

-1 

-1 

5 

-7 

1 

24 

36 

144 

288 

576 


GV CHO HS NHẬN 
XÉT VÀ ĐÁNH GIẢ. 


GV CHO HS LÀM BÀI 
76 (A) 

Tí nh giá trị biểu thức một cách họp 

lý- 

7 8 7 3 12 

A — —— . —— + ——. — + —— 

19 11 19 11 19 

Muốn tính hợp lí biểu thức trên em 
phải làm như thế? 


254 













http://tuhoctoan.net 


Em hãy thực hiện phép tính: 


HS: ÁP DỤNG TÍNH 
CHẤT PHÂN PHỐI 
CỦA PHÉP NHÂN. 


HS: 


GV yêu cầu HS nhắc lại các tính 
chất cơ bản của phép nhân phân số. 


19 ' 11 

19' 

4 7 

( 8 

A = — . 

— + - 

19 

Ul : 

, 7 

, 12 

A = — . 

1 H- 

19 

19 

A 7 

12 

A = — + 


19 

19 

A= 1. 



HS phát biểu các tính chất của phép 
nhân. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 ph) 


255 




http://tuhoctoan.net 


Vận dụng thà nh thạo các tính chất cơ bản của phép nhân phân số vào 
giải bài tập. 

Làm bài tập 76 (b, c SGK trang 39) 

Bài 77 (SGK trang 39) 

Hướng dẫn bài 77: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân và phép 
cộng để đưa về tích của một số nhân vói một tổng. 

Bài 89, 90, 91, 92 (18, 19) sách bài tập. 


http://tuhoctoan.net 


Tiết 86 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• Củng cố và khắc sâu phép nhân phân số và các tính chất cơ bản của phép 
nhân phân số. 

• Có kỹ năng vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học về phép nhân phân 
số và các tính chất cơ bản của phép nhân phân số để giải toán. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (giấy trong, máy chiếu) ghi bài 79 <80 SGK> để tổ chức 
Trò chơi. 

• HS: Giấy trong, bút dạ. 

c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

CHỮA BÀI TẠP về nhà (15 ph) 


' HS1: CHỮA BÀI 
TẬP 76 (T9 SGK) 


HS1: 


B = l.L + ị9 

9 13 9 13 


5 _3_ 

9'13 



7 . 9 
— + - 


13 



257 








http://tuhoctoan.net 


í— 

2 

-—ì 

Im 

+ 33 " 

117 J 1^3 4 12 ) 


cv HỎI THÊM: CÂU 


9 9 


í 67 

2 

_JỂ_Ì fỉ_ỉ_ n 

lũi 

+ 33 ~ 

117 J 1^3 4 12 J 


í 67 

2 

-—ì 

í 4_3_1 ì 

lm 

+ 33 " 

117 J 

1 12 J 


C=£ + A_J1.0 

1111 33 117 J 


c = 0. 


HS: CÒN CÁCH 


258 




http://tuhoctoan.net 


B EM CÒN CÁCH 
GIẢI NÀO KHÁC 
KHÔNG? 

GIẢI THỰC HIỆN 
THEO THỨTựPHÉP 
TÍNH. 

* TẠI SAO EM LẠI 
CHỌN CÁCH 1 

HS: ÁP DỤNG TÍNH 
CHẤT PHÂN PHỐI 
THÌ CÁCH GIẢI 
HỢP LÍ HƠN. 

* EM HÃY NÊU 
CÁCH GIẢI CÂU c. 

HS: QUAN SÁT BIÊU 
THỨC EM NHẬN 
THẤY NGOẶC THỨ 
2 CHO TA KẾT ỌUẢ 
BẰNG 0. NÊN c CÓ 
GIÁ TRỊ BẰNG 0. 


259 



http://tuhoctoan.net 




HS2: CHỮA BÀI 77 

HS2 LÊN BẢNG 

(59 CÂU A, E) SGK. 

A 1 1 1 

A = a.— + a.-a.— 

2 3 4 

. . 1 1 1 

a) A = a.— + a.-a.— 

2 3 4 

-4 

với a = — 1 

5 

, _ 3 5 19 

e) c = c . — + c.-c . — 

4 6 12 

2002 
với c = —^ 

2003 

A = ,i 

12 

_-4 7 _-7 

5 * 12 “ 15 

„ 3 5 19 

c = c . — + c .-c . — 

4 6 12 

C = c.fl + *-l*ì 
u 6 12 J 

c = c . 0 = 0 

cv HỎI THÊM: 

* Ở bài trên em còn cách giải nào 
khác? 

* Em còn cách giải thay giá tậ của 
chữ vào, rồi thực hiện theo thứ tự 
phép tính. 

* Tại sao em lại chọn cách trên. 

* Vì giải cách đó nhanh hơn 


260 





http://tuhoctoan.net 


CV: VẬY TRƯỚC KHI 
GIẢI MỘT BÀI TOÀN 
CÁC EM PHẢI ĐỌC 
KỸ INỘI DUNG, YÊU 
CẦU CỦA BÀI TOÀN 
RÓI TÌM CÁCH GIẢI 
NÀO HỢP LÍ NHẤT. 

Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (25 ph) 


GV YÊU CẦU HS 
LÀM BÀI TẬP SAU: 


Tí nh giá tri của biểu thức sau: 

“■“-HÌ 


HS: BÀI TOÁN CÓ 2 
CÁCH GIẢI. 


GV CHO HS ĐỌC 


261 




http://tuhoctoan.net 


NỘI DUNG BÀI 
TOÀN. 


GV HỎI: BÀI TOÀN 
TRÊN CÓ MẤY 
CÁCH GIẢI? 

Đó là những cách giải nào? 


GV GỌI 2 HS LÊN 
BẢNG LÀM THEO 2 
CÁCH. 


Cls THỰC HIỆN 
THEO THỨTựPHÉP 
TÍNH. 


C2. ÁP DỤNG TÍNH 
CHẤT PHÂN PHỐI. 


HS1: 

H) 

"-'•-pữ 1 ) 


HS2: C2: N = 12. [ỉ - 1 ) 


262 



http://tuhoctoan.net 


CV: ĐƯA BẢNG PHỤ 
(GIẤY TROING) GHI 
BÀI TẬP. 

Hãy tìm chỗ sai trong bài giải sau: 

rĩj ;r_ỉì 

^5 2 ) \13 13 ) 

5 2 ll3j 

_ 4 -5 _ 104 - 25 _ 79 

“ 5 + 26 “ 130 “ 130 

1 3 

N = 12 -12 . - 

3 4 

N = 4 - 9 = -5 

HS: ĐỌC KỸ BÀI 
GIẢI VÀ PHẤT HIỆN. 

Dòng 2: Sai vì bỏ quên ngoặc thứ 
nhất, dẫn tới bài giải sai. 

GV CHO HS LÀM BÀI 
8T (41 SGK) 

HS: BÀI TOÁN CÓ 5 
ĐẠI LƯỢNG LÀ CÁC 
ĐẠI LƯỢNG VẬN 


263 




http://tuhoctoan.net 


cv CỌI HS ĐÚNG 
TẠI CHỖ ĐỌC BÀI 
VÀ TÓM TẮT NỘI 
DUNC BÀI TOÀN. 

TỐC (V) THỜI CIAN 
(T) QUÃNG ĐƯỜNG 
(S). s = V.T. 

CV: BÀI TOÁN CÓ 
MẤY ĐẠI LƯỢNG? 

LÀ NHŨNG ĐẠI 
LƯỢNG NÀO? CÁC 
ĐẠI LƯỢNG ĐÓ 
ỌUAN HỆ VỚI NHAU 
NHƯ THÊ NÀO? 


TÌV: CÓ MẤY BẠN 
THAM GIA CHUYỂN 

HS: CÓ 2 BẠN 
THAM GIA CHUYÊN 


264 




http://tuhoctoan.net 


ĐỘNG? 


ĐỘNG. 


GV vẽ sơ đồ bài toán. 

A c B 


Việt Nam 

Hãy tóm tắt nội dung bài toán vào 
bảng (GV kẻ bảng V, t, s). 



V 

t 

s 

Việt 

15km/h 

40ph = 

3 

AC 

Nam 

12km/h 

20ph = 

Ih 

3 

BC 


AB = ? 


* GV: MUỐN TÍNH 
QUÃNG ĐƯỜNG AB 
TA PHẢI LÀM THÊ 
NÀO? 


HS: PHẢI TÍNH 
QUÃNG ĐƯỜNG AC 
VÀ QUÃNG ĐƯỜNG 
BC. 


* MUỐN TÍNH 
QUÃNG ĐƯỜNG AC 


HS: TÍNH Được 
THỜI GIAN VIỆT ĐI 


265 










http://tuhoctoan.net 


VÀ BC TA LÀM THÊ 
NÀO? 

TỪAĐÊNC VÀ 
THỜI GIAN NAM ĐI 
TỪBĐÊNC. 

* EM HÃY GIẢI BÀI 

HS: TRÌNH BÀY BÀI 

TOÀN TRÊN. 

GIẢI TRÊN BẢNG. 

Thời gian Việt đi từ A đến c là 

7h30ph - 6h50ph = 40 ph = y h. 

Quãng đường AC là 

15.1 = 10 (km) 

Thời gian Nam đi từ B đến c là 

7h30 ph - 7hl0ph = 20ph = ^ h. 

Quãng đường BC là 

12.- = 4 (km) 

3 

Quãng đường AB dài là 

10 km + 4 km = 14 km 

GV ĐƯA 2 BẢNG 
PHỤ GHI BÀI 79 (40 
SGK). 



266 



http://tuhoctoan.net 


Tổ chức 2 đội mỗi đội 10 HS thi 

ghép chữ nhanh. 

Luật chơi: 

- Các đội phân công cho mỗi thành 
viên của đội mình thực hiện 1 phép 
tính rồi điền chữ ứng với kết quả 
vừa tính được vào ô trống sao cho 
dòng chữ được ghép đúng tên, và 
với thời gian ngắn nhất. 

- Người thứ nhất về chỗ người thứ 
hai tiếp tục lên, cứ như vậy cho đến 
hết. Bạn cuối cùng phải ghi rõ tên 
nhà Bác học. 

GV cho hiệu lệnh "Bắt đầu". 


HS2 đội lần lượt lên điền khẩn 
trương: 


#.!=# 

7 7 


17' 32 
19 


19 13 


2 
= -l 

84 -36 


G. 

49 35 49 

2 4 9 3 

N. = ị 

16 5 8 

I. 0 

11 7 29 

V. i *=3 
6 14 


-5 3 5 


267 



http://tuhoctoan.net 


1 -1 

-5 3 

-36 

49 

-13- 

8 

L 1 u 1 o 1 N 1 G 1 T 

H E V I N H 


=1 0 -1 


2 

6 


7 


9 1 


8 2 



Nhà toán học Việt Nam nổi tiếng ở thế kỷ XV là Lương Thế V in h. 


BÀI TẬP Bổ SUNG 
(BÀI 94 TRANG 19 
SBT) 

T ín h giá trị biểu thức: 

A-— — — — 

~ 1.2 ■ 2^3'3^4'4.5' 

Yêu cầu HS đọc kỹ bài và nêu cách 
giải. 


HS nhận xét. 
1 2 = 1 . 

2 2 = 2.2 
3 2 = 3 . 3 
4 2 = 4.4. 


268 






http://tuhoctoan.net 


cv YÊU CẨU HS 
GIẢI CỤ THÊ 

Tương tự tính 

°_ 2 2 3 2 4 2 5 2 

1.3 2.4 3.5 ' 4.6 


_ l 2 2 2 3 2 4 2 

~ L2 ' 2.3'3^4'4^5 

A - 1 - - - 

“ 2 3 4 5 



Gọi HS lên bảng làm. 

B= 2^ 3 2 4 2 5 2 

1.3 2.4 3.5 ' 4.6 
B _ 2.2.3.3.4.4.5.5 
1.2.3.3.4.4.5.6 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (5 ph) 

• Tránh những sai lầm khi thực hiện phép tính. 

• Cần đọc kỹ đề bài trước khi giải để tìm cách giải đơn giản và hợp lí nhất. 
. Bài tập SGK: Bài 80, 81, 82 (40, 41) 

Bài tập SBT: Bài 91, 92, 93, 95 (19). 


Tiết 87 


§12. PHÉP CHIA PHÂN số 


A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu khái niệm số nghịch đảo và biết cách tìm số nghịch đảo của một 
số khác 0. 


269 






http://tuhoctoan.net 


• HS hiểu và vận dụng được qui tắc chia phân số. 

• Có kỹ năng thực hiện phép chia phân số. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (hoặc giấy trong, màn chiếu) ghi bài I ?5 I <42 SGK>, bài 
84 (43 SGK). 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 
KIỂM TRA (5 ph) 


Gọi 1 HS lên bảng trả lời. 

Câu hỏi: 

a) Phát biểu qui tắc phép nhân phân 
số? Viết công thức tổng quát? 

b) Áp dụng: T ín h 



HS: LÊN BẢNG 
PHÁT BIÊU QUY 
TẮC NHÂN PHÂN 
SÔ VÀ VIẾT DẠNG 

TỔNG OUÁT. 

ị + ạ\Ịị + u 

4 2 J {11 22 


270 






http://tuhoctoan.net 


CV: CHO HS CẢ LỚP 
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH 
CIÁ. 


CV: ĐÔI VỚI PHÂN 
SỎ CŨNG CÓ CẤC 
PHÉP TOÀN NHƯ 
CÁC SÔ NGUYÊN. 
VẬY PHÉP CHIA 
PHÂN SÔ CÓ THÊ 
THAY BẰNG PHÉP 
NHÂN PHÂN SÔ 
ĐƯỢC KHÔNG? 
CHÚNG TA TRẢ LỜI 



271 



http://tuhoctoan.net 


ĐƯỢC CÂU HỎI 
TRÊN QUA BÀI HỌC 
HÓM NAY. 

Hoạt động 2 

1. SỐ NGHỊCH ĐẢO (8 ph) 

□ 


cv CHO HS LÀM 
?1 

Làm phép nhân 

-8.-L 

-8 

-4 J_ 

7 ' -4 


GỌI 2 HS LÊN 
BẢNG, CẢ LỚP LÀM 
VÀO VỞ. 

HSl: - 8 . —= 1 
-8 
-4 7 

HS2: —^ . — = 1. 

7 -4 


GV: TA NÓI: ' LÀ 

-8 

SÔ NGHỊCH ĐẢO 

□ 


272 





http://tuhoctoan.net 


CỦA 8, 8 LÀ SÔ 
NGHỊCH ĐẢO CỦA 



* HAI SÔ 8 VÀ -4 LÀ 

-8 

HAI SÔ NGHỊCH 
ĐẢO CỦA NHAU. 


CV: GỌI 1 HS ĐÚNG 
TẠI CHỖ LÀM ?2 


HS: 4 LÀ SÔ 

7 

NGHỊCH ĐẢO CỦA 
4? -4 LÀ SÔ 

-4 " -4 

NGHỊCH ĐẢO CỦA 


273 



http://tuhoctoan.net 



-4 

7 " 

,-4 7 

Hai số —- và —— là hai số 
7 -4 

nghịch đảo của nhau. 

CV: VẬY THÊ NÀO 
LÀ 2 SÔ NGHỊCH 
ĐẢO CỦA NHAU? 

HS: PHÁT BIỂU 
ĐỊNH NGHĨA. 

Gọi vài HS nhắc lại định nghĩa 
GVchoHSlàm [ 73 ] 

Hai số gọi là nghịch đảo của nhau 
nếu tích của chúng bằng 1. 

HS1: 

17 

Số nghịch đảo của - là - = 7. 


HS2: 

Số nghịch đảo của -5 là —^. 


274 



http://tuhoctoan.net 


HS7: 


Số nghich đảo của —— là 10 . 
6 10 -11 


HS4: 


Số nghịch đảo của (a, b e z, 
b 

a 9fc 0, b 0) là - . 

a 


cv LUU Ý HS CÁCH 
TRÌINH BÀY TRÀNH 
SAI LẦM KHI VIẾT 
SÔ NGHỊCH ĐẢO 
CỦA 1: 

7 

ì _ 7 
7 ~ T' 


Hoạt động 3 

2. PHÉP CHIA PHÂN số (12 ph) 


275 




http://tuhoctoan.net 


cv CHO HS CHIA 
LÀM 2 INHÓM THỰC 
HIỆN 2 PHÉP TÍNH 
SAU: 


NHÓM 1 TÍNH ị:ị 

7 4 


* KẾT OUẢ NHÓM 1. 

2 3_2â l _8 l 
7 : 4 - 7.3 ~ 21 


(THEO CÁCH ĐÃ 
HỌC ở TIÊU HỌC). 


* KẾT OUẢ NHÓM 2: 

2 4 _ 2.4 _ 8 
7 ■ 3 “ 7.3 “ 21 ' 


NHÓM 2 TÍNH ị.ị 

1 3 


276 



http://tuhoctoan.net 


cv CHO HS SO 
SẢNH KẾT OUẢ 2 
PHÉP TÍNH. 


CV: EM CÓ NHẬN 
XÉT GÌ VÊ MỎÌ 
QUAN HỆ GIỮA 
PHÂN SÔ ị VÀ 

PHÂN SỎ ị. 

3 


CV: TA ĐÃ THAY 
PHÉP CHIA PHÂN 


HS SO SÁNH. 


2.3 = 2 4 ( 

7 : 4 “ 7 ' 3 21J 


HS: PHÂN SÔ ị VÀ 

4 

ị LÀ HAI SÔ 

3 

NGHỊCH ĐẢO CỦA 
NHAU. 


HS: TA ĐÃ THAY 
PHÉP CHIA I CHO 

7 


277 



http://tuhoctoan.net 


SỎ 11 BẰNG PHÉP 
TÍNH NÀO? 

1 BẰNG PHÉP NHÂN 
ệ VỚI SỐ NGHỊCH 
ĐẢO CỦA 1 LÀ í. 

4 3 

GV: TƯƠNG Tự 
THựC HIỆN PHÉP 
TÍNH: 

-6:1 

5 


CV: 6 CÓ THỂ VIẾT 
DƯỚI DẠNG PHÂN 
SỐ ĐƯỢC KHÔNG? 

HS: '6 = — 

1 

EM HÃY THựC HIỆN 

HS: Ế-.l 

5 1 5 


278 



http://tuhoctoan.net 


PHÉP TÍNH TRÊN. 

1 3 

CV: VẬY CHIA MỘT 
SỎ NGUYÊN CHO 
MỘT PHÂN SÔ 
CŨNG CHÍNH LÀ 
CHIA MỘT PHÂN SỎ 
CHO PHÂN SỐ. 


GV: ỌUA 2 ví DỤ 
TRÊN EM HÃY PHÁT 
BIỂU OUI TẮC CHIA 
MỘT PHÂN SỎ CHO 
MỘT PHÂN SỐ. 

HS PHÁT BIÊU QUY 
TẮC NHƯSGK. 

GV GỌ11 HS LÊN 

HS: TỔNG QUÁT. 


279 



http://tuhoctoan.net 


BẢNG VIẾT DẠNG 
TỔNG QUÀT CỦA 
QUI TẮC. 

a c a d a.d 

b d b c b.c 

c d a.d 

d c c 

(a, b, c, d G z, b, d, c * 0) 

GV ẹcị^VÀI HS 
PHÁT BIỂU LẠI QUI 
TẮC. NÊU CÓ MÀN 
CHIÊU SẼ ĐƯA QUI 
TẮC LÊN MÀN 
CHIÊU ĐÊ HS KHẮC 
SÂU. 


CVCHOHSLÀM ?ỹ 
cv ĐƯA LÊN BẢNG 
PHỤ có BÀI ?ỹ 
CỌI 4 HS LẦN LƯỢT 
LÊN BẢNG ĐIÊN. 

HS LÊN BẢNG 


280 



http://tuhoctoan.net 


cv Bổ SUINC THÊM 
CÂU 


D)zl :2 = zl.^ 

'4 4 .... 


GV: QUA VÍ DỤ 4 EM 


HS1: 


2 Ị = 2 2 _ 4 
a) 3 : 2 3 1 3 


HS2: 

b) ^4 ; 3 = -4 4 _ -16 
5 4 5 ■ 3 15 


HST: 

, 0 .4 _ -2 7 _ -7 

c)-2:- = — — 

7 14 2 


HS4: 

^-3. 0 _-3.2_-3 1-3 
d) —112 = —— : - = —— . - = —— 

4 4 1 4 2 8 


HS: MUÔN CHIA 


281 





http://tuhoctoan.net 


CÓ THÊ NÊU NHẬN 
XÉT: MUỐN CHIA 
MỘT PHÂN SÔ CHO 
MỘT SÔ NGUYÊN 
KHÁC 0 TA LÀM 
THÊ NÀO? 

□ 

* EM CÓ THÊ VIẾT 
DẠNG TỔNG QUÀT. 


GVCHOHSLÀM ?6 


GV GỌI T HS ĐÓNG 
THỜI LÊN BẢNG 
LÀM T CÂU A, B, c 
HS CẢ LỚP LÀM 


MỘT PHÂN SỎ CHO 
1 SÔ NGUYÊN KHÁC 
0 TA GIỮ NGUYÊN 
TỬ CỦA PHÂN SỎ 
VÀ NHÂN MẪU VỚI 
SÔ NGUYÊN. 

□ 

HS: J : c = -5- (b, c * 0) 

b b.c 

?6 


HS1: 

a) 

5.-7 = 5 12 10 -10 

6 : 12 ~ 6 ' -7 ~ -7 ~ 'Y 


282 




http://tuhoctoan.net 


VÀO VỞ. 


HS2: 


_7:H = _7.A = z3 
'3 '14 2 


HS* 

. -3 _ -3 _ -1 

c) — 1 : 9 = —^ f 


283 



http://tuhoctoan.net 


CV: LƯU Ý HS CHÚ Ý 
RÚT CỌN NÊU CÓ 
THE. 

Hoạt động 4 
3. LUYỆN TẬP (13 ph) 


CV: Tổ CHỨC CHO 
HS CHƠI TRÒ CHƠI 
TIẾP SỨC BÀI 84 (45 
SGK). 


BÀI 84 GỔM 7 PHÉP 
TÍNH YÊU CẦU CÁC 
Tổ PHÂN CÔNG 7 
BẠN THI TIẾP SỨC 
MỖI BẠN THựC HIỆN 


284 





http://tuhoctoan.net 


1 PHÉP TÍNH. 


NÊU Tổ NÀO ĐÚNG 
VÀ THỜI GIAN 
NGẮN NHẤT LÀ Tổ 
THẮNG. 


GV CHO HIỆU LỆNH 
CÁC Tổ THỰC HIỆN. 

Hai đội chơi trò chơi giải toán tiếp 
sức. HS còn lại cũng làm bài tập để 
kiểm tra. 

GV CÓ THÊ GHI BÀI 
84 RA 2 BẢNG PHỤ 
ĐÊ 2 TỔ THI. 

KẾT QUẢ CỦA BÀI 


285 



http://tuhoctoan.net 




84. 


-5 

3 

_ -5 

13 -65 

6 : 

13 

6 

3 " 18 

-4 

-1 

_ -4 

-11 _ 44 

7 : 

: 11 

7 

17 


3 2 

c) -15 : 4 = -15.4 = 
2 3 


5 5 
5 5 
1 9 : -3 


= 4 .-^ = -3 
5 3 

_ 5 -3 = -l 
= 9 ' 5 “ 3 


g) 0 : n = °'^7 = 0 

h) ~ : (-9) = 3 = 

4 4.(-9) - 


-1 

12 


286 






http://tuhoctoan.net 


287 



http://tuhoctoan.net 


* YÊU CẦU KHI TÍNH 
PHẢI THAY PHÉP 
CHIA THÀNH PHÉP 
NHÂN. 


cv CHO CÁC Tổ 
NHẬN XÉT BÀI CỦA 
NHAU VÀ ĐÁNH 
ClA. 


cv CHO HS ĐỌC 
BÀI 85 (4? SGK), 
YÊU CẦU TÌM CÁCH 
VIẾT KHÁC. 


288 



http://tuhoctoan.net 


CÓ THÊ HS TÌM 
ĐƯỢC NHIỀU CÁCH 
VIẾT. 


HS LÊN BẢNG: 


* 6 _ 1-6 _ 1 6 17 

35 “ 5.7 “ 5'7 “ 5 : 6 


* 

6 -1 (-6) _-1 -6 = -l m J_ 

35“ 5.7 “ 5 ' 7 “ 5 : -6 


* 6 _ 6.1 _ 6 ^ 
35 “ 5/7 - 5 : 


* 6 - 2 - 3 - 2 3 = 2_5 
35 “ 7.5 “ 7 5 ~ 1 ' 3 


289 




http://tuhoctoan.net 


CÓ THÊ CHO VÊ 
INHÀ TÌM THÊM CÁC 
CẢCH. 

Hoạt động 5 
CỦNG CỐ (5 ph) 


290 




http://tuhoctoan.net 


1) PHÁT BIÊU ĐỊNH NGHĨA 2 SÔ NGHỊCH 
ĐẢO CỦA NHAU. 


2) PHÁT BIÊU OUI TẮC CHIA PHÂN SÒ. 

Hoạt động 6 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 


291 


http://tuhoctoan.net 


' HỌC THUỘC ĐỊNH NGHĨA SỎ NGHỊCH 
ĐẢO, QUI TẮC CHIA PHÂN SÔ. 


- LÀM BÀI TẬP 86, 87, 88 (SGK 4T). 


BÀI 85 TÌM THÊM NHIÊU CÁCH VIẾT 
KHÁC. 


BÀI 96, 97, 98,10T, 104 SBT (19, 20). 


Tiết 88 


LUYỆN TẬP 


A- MỤC TIÊU 

• HS biết vận dụng được qui tắc chia phân số trong giải bài toán. 


292 




http://tuhoctoan.net 


• Có kỹ năng tìm số nghịch đảo của một số khác không và kỹ năng thực 
hiện phép chia phân số, tìm X. 

• Rèn luyện cẩn thận, chính xác khi giải toán. 

B- CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (giấy trong, đèn chiếu) 

• HS: Bảng nhóm, bút viết bảng. 


c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (15 ph) 


cv GỌI 7 HS LÊN 
BẢNG CHỮA BÀI 86, 
87, 88 (47 SGK) 


HS1: CHỮA BÀI 86: 


TÌM X BIẾT 


HS1: CHỮA BÀI 86 
<47 SGK> 


A) í.* = í 

'5 1 


293 






http://tuhoctoan.net 


X 


4 _ 4 
7 : 5 


X 


4 

7 


5 

4 


X 


5 

7* 


B) l:x=ì 

' 4 2 


X 


3 

4 


2 

1 


294 



http://tuhoctoan.net 


X 


3 

2 


HS2: CHỮA BÀI 87 
<45 SCK>. TRÌNH 
BÀY CÂU A TRÊN 
BẢNG. 


HS2: BÀI 87 (45 
SGK) 


A) TÍNH GIẢ TRỊ 
MỖI BIÊU THỨC 



2_3_2 4__8_ 
7 : 4 “ 7 ' 3 “ 21 
2_5_2 4 __ 8 _ 
7 : 4 ~ 7 ' 5 “ 35 


B) SO SÁNH SÔ 
CHIA VỚI 1. 


295 



http://tuhoctoan.net 


Câu b và c trả lời miệng. 


* TRONG QUÁ 
TRÌNH HS CHỮA BÀI 
TRÊN BẢNG, ở DƯỚI 
HS ĐỔI VỞ BÀI TẬP 
CHO NHAU VÀ KIÊM 
TRA LẪN NHAU, ĐÊ 
PHÁT HIỆN CHỖ SAI 
CỦA BẠN. 


C) SO SÁNH KẾT 
QUẢ VỚI SÔ BỊ 
CHIA. 

2 _ 2 . 82. 8 2 
7 “ 7 ; 21 > 7 ’ 35 < 7 


KẾT LUẬN: 


* NÊU CHIA MỘT 
PHÂN SÔ CHO 
MỘT, KẾT QUẢ 
BẰNG CHÍNH PHÂN 
SỎ ĐÓ. 


* NÊU CHIA MỘT 


296 



http://tuhoctoan.net 


cv LUU Ý: NHẬN 
XÉT 2 VÀ T CHỈ 
ĐÚNG VỚI CÁC 
PHÂN SỎ DƯƠNG. 


PHÂN SÔ CHO MỘT 
SÔ NHỎ HƠN 1, THÌ 
KẾT OUẢ LỚN HƠN 
PHÂN SÔ BỊ CHIA. 


* NÊU CHIA MỘT 
PHÂN SÔ CHO MỘT 
SÔ LỚN HƠN 1, THÌ 
KẾT OUẢ LÀ SÔ 
NHỎ HƠN PHÂN SÔ 
BỊ CHIA. 


HST: CHỮA BÀI 88 
(4T SCK). 


CHIỀU RỘNG CỦA 


297 



http://tuhoctoan.net 


HÌNH CHỮ NHẬT LÀ: 


YÊU CẦU HS CHỬA 
BÀI 88 <4T SGK> 


CHU VI HÌNH CHỮ 
NHẬT: 



(m) 


298 




http://tuhoctoan.net 


cv CHO HS CẢ LỚP 
NHẬN XÉT ĐẢNH 
ClA BÀI CỦA T BẠN 
TRÊN BẢNG, CHỮA 
BÀI SAI (NẾU CỎ) 

Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (20 ph) 


cv CHO HS LÀM BÀI 


299 





http://tuhoctoan.net 


90 (45 SGK) HS CẢ 
LỚP LÀM VÀO VỞ. 
SAU ĐÓ cv CỌI 5 
HS LÊN BẢNG ĐỔNG 
THỜI MỘT LƯỢT TỪ 
HS YÊU => TRUNG 
BÌNH => KHÁ. (MỖI 
HS LÀM 1 BÀI). 


HS1: A) x.| = | 

' 7 3 


2 3 

X = — : — 

3 7 


2 7 

X = — . — 

3 3 


X 


14 

~9~* 


HS2: B) X A " 

' 11 3 


300 



http://tuhoctoan.net 


X = 


n 

T 


_ 8 _ 

ĩĩ 


X 


8 

3 


HS5: C) ị:x = 4 

' ỉ 4 


X 


2 

5 


4 

' -1 


X 


8 _ -8 
^5 ~ T" 


301 



http://tuhoctoan.net 


Trong khi HS làm bài tập, GV đi 
quan sát, xem vở HS và nhắc nhở. 


HS4: D) 


4 2 

— . X - — 

7 3 


1 

5 


4 1 

- .X = - + 

7 5 


2 

3 



X 


13 

15 


4 

7 


X 


13 

15 


7 

4 


302 



http://tuhoctoan.net 


HS5:E) !-Ị.x = ị 

'98 3 


7 2 

— . X =- 

8 9 


1 

3 


7 

8 


. X 


-1 

~ 9 ~ 


303 



http://tuhoctoan.net 


X 


-1 7 
~ 9 ~ ' 8 


X 


-1 

~9~ 


8 

7 


X 


-8 

63 


HS6: C) 


4 5 1 

- + 3 : X = - 

5 7 6 


5 1 _ 

7 :x_ 6 


4 

5 


304 



http://tuhoctoan.net 


5 

— : X = 

7 


X 

5 


-19 
30 
_ 5 
“ 7 : 
30 


7 -19 
-150 


-19 

30 


X 


133 


cv YÊU CẦU HS 
CHỮA BÀI. 


BÀI 92 <44 SGK>. 
cv GỌI HS ĐÚNG 
TẠI CHỖ ĐỌC ĐÊ 
BÀI. 


GV: BÀI TOÁN NÀY 
LÀ BÀI TOÁN DẠNG 
NÀO TA ĐÃ BIẾT? 


305 



http://tuhoctoan.net 


HS: DẠNG TOÁN 
CHUYÊN ĐỘNG. 

Toán chuyển động gồm những đại 
lượng nào? 


HS: CỒM T ĐẠI 
LƯỢNG LÀ QUÃNG 
ĐƯỜNG (S), VẬN 
TỐC (V), THỜI GIAN 
(T). 

3 đại lượng đó có mối quan hệ như 
thế nào? Viết công thức biểu thị mối 


quan hệ đó. 


HS: QUAN HỆ 7 ĐẠI 
LƯỢNG LÀ: 

s = V . t. 


306 



http://tuhoctoan.net 


CV: MUỔN TÍNH 
THỜI GIAN MINH ĐI 
TỪ TRƯỜNG VỀ NHÀ 
VỚI VẬN TỐC 12 
KM/H, TRƯỚC HẾT 
TA CẦN TÍNH GÌ? 


CV: EM HÃY TRÌNH 
BÀY BÀI GIẢI. 


HS: TRƯỚC HẾT 
PHẢI TÍNH ĐƯỢC 
ỌUÃNG ĐƯỜNG 
MINH ĐI TƯ NHÀ 
TỚI TRƯỜNG. SAU 
ĐÓ MỚI TÍNH THỜI 
GIAN TỪ TRƯỜNG 
VỀ NHÀ. 


1 HS LÊN BẢNG GIẢI 
BÀI. 


QUÃNG ĐƯỜNG 
MINH ĐI TỪ NHÀ 
TỚI TRƯỜNG LÀ: 


307 



http://tuhoctoan.net 


10 . ị = 2 (km) 


THỜI GIAN MINH ĐI 

TỪ TRƯỜNG VỀ NHÀ 
LÀ: 

2:12 = 2. I UI( g i ờ ). 


GV CÓ THÊ CHO HS 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 
BÀI 97 (44) NÊU 
CẤC CÁCH LÀM 
(NÊU CÓ) 


KẾT OUẢ BẢNG 
NHÓM BÀI 97 



4 _ 8 _ 
7 : 35 


4 

7 


35 

8 


308 



http://tuhoctoan.net 



309 




http://tuhoctoan.net 


6 5 1 . _ 8 

7 + 7 ' 5 9 


6 18 
7 7 9 



Hoạt động 3 
CỦNG CỐ (8 ph) 


BÀ11: TÍNH 1 - 1 , Rổl HS: CÂU ĐÚNG 

3 4 r 

XÁC ĐỊNH SỎ 
NGHỊCH ĐẢO CỦA 

KẾT QUẢ. B: 12 


310 





http://tuhoctoan.net 


A: 12; 

J_. 

12 * 


B: 12: C: 
D: ạ 


BÀI 2: BÀI GIẢI SAU 
ĐÚNG HAY SAI 

l;f2 + n = 4 ; 2 + 4 ; 1_ 

7 \3 3 J 7 '3 7 '3 


4 3 4 3 

7 ' 2 + 7 ' 1 


HS OUAN SẮT VÀ 
PHÁT HIỆN BÀI GIẢI 

LÀ SAI. 

Phép chia không có tính chất phân 
phối. 


6 

7 


4 

7 


311 





http://tuhoctoan.net 


10 

7 


CV: THEO EM GIẢI 
ĐÚNG NHƯ THÊ 
NÀO? 


HS: LÊN BÁNG GIÁI 
LẠI. 

4 1 

7 13 3 J 1 


GV: CHỐT LẠI: 
KHÔNG ĐƯỢC 
NHẦM LẪN TÍNH 


312 



http://tuhoctoan.net 


CHẤT PHÉP NHÂIN 
PHÂN SÔ SANG 
PHÉP CHIA PHÂN 

SÔ. 

Phép chia phân số là phép toán 
ngược của phép nhân phân số. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 


. Bài tập SGK: Bài 89, 91 (43, 44 SGK). 


BÀI TẬP SBT: 98, 99, 100,105,106, 
107 SBT (20, 21). 


• Đọc trước bài, Hỗn số - Số thập phân - phần trăm. 


Tiết 89 


§13. HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 


A. MỤC TIÊU 

• Học sinh hiểu được các khái niệm về hỗn số, số thập phân, phần trăm. 

• Có kỹ năng viết phân số (có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1) dưới dạng hỗn số 
và ngược lại, biết sử dụng ký hiệu phần trăm. 


313 





http://tuhoctoan.net 


B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV : Phấn mầu, bảng phụ (máy chiếu) 

• HS: Bút viết bảng phụ. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BAI Cũ (7 ph) 

Hỗn số: lị;3^. 

2 5 

Số thập phân: 0,5; 12,34 


- EM HÃY CHO VÍ 
DỤ VÊ HỖN SỐ, SÔ 
THẬP PHÂN, PHẦN 
TRĂM ĐÃ ĐƯỢC 
HỌC ở TIỂU HỌC? 
(MỖI LOẠI CHO 2 VÍ 
DỤ?) 


Phần trăm: 3%; 15%. 


' MUỐN VIẾT 1 
PHÂN SÔ LỚN HƠN 
1 DẠNG HỖN SỎ 
(GỔM PHẦN 
NGUYÊN KÈM THEO 
PHÂN SÔ NHỎ HƠN 
1) BẰNG CÁCH: 
CHIA TỬ CHO MẪU, 
THƯƠNG TÌM ĐƯỢC 


314 






http://tuhoctoan.net 


- EM HÃY NÊU CÁCH 
VIẾT PHÂN SÔ LỚN 
HƠN T DƯỚI DẠNG 
HỖN SỐ. 


- NGƯỢC LẠI, MUỐN 
VIẾT MỘT HỖN SÔ 
DƯỚI DẠNG MỘT 


LÀ PHẦN NGUYÊN 
CỦA HỖN SỐ, SÔ 
Dư LÀ TỬ CỦA 
PHÂN SÔ KÈM 
THEO, CÒN MẪU 
GIỮ NGUYÊN. 


' MUỐN VIẾT MỘT 
HỖN SÔ DƯỚI 
DẠNG MỘT PHÂN 
SỎ TA NHÂN PHẦN 
NGUYÊN VỚI MẪU 
RÓI CỘNG VỚI TỬ, 
KẾT OUẢ TÌM 
ĐƯỢC LÀ TỬ CỦA 
PHÂN SỐ, CÒN 
MẪU VẪN LÀ MẪU 
ĐÃ CHO. 


315 



http://tuhoctoan.net 


PHÂN SỎ EM LÀM 
NHƯ THÊ NÀO? 


' cv NHẬN XÉT CHO 
ĐIỂM KIÊM TRA CỦA 
HỌC SINH. 


- cv ĐẶT VẤN ĐỀ. 

Các khái niệm về hỗn số, số thập 
phân, phần trăm các em đã được biết 
ở Tiểu học. Trong tiết học này 
chúng ta sẽ ôn tập lại về hỗn số, số 
thập phân, phần trăm và mở rộng 
cho các số âm. 

Hoạt động 2 
1. HỖN sồ (8 ph) 


cv CÙNG HS VIẾT 
PHÂN SÔ Ị DƯỚI 

4 


HS GHI BÀI. 


316 





http://tuhoctoan.net 


DẠNG HỖN SỐ NHƯ 
SAU: 





- THựC HIEN PHÉP 
CHIA: /=7:4. 


4 

1 


- VẬY Ị=i4=iỊ 

• 4 4 4 

(Đọc là một ba phần tư). 

n 

cv HỎI HS ĐÂU LÀ 
PHẦN NGUYÊN? 
ĐÂU LÀ PHẦN PHÂN 
SÔ? (DÙNG PHẤN 
MÀU VIẾT PHẦN 
NGUYÊN). 

Củng cố: làm ?1 

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn 


DƯ THƯƠNG 



PHẦN NGUYÊN 
PHẦN PHÂN SỎ 


Khi phân số đó lớn hon 1 (hay phân 
số đó có tử số lớn hon mẫu số) 


317 




http://tuhoctoan.net 


17 21 


4 ’ 5 ' 


^ 4 _ 2.7 + 4 _ 18 
1 ~ 1 ~ 1 
3_ 4.5 + 3 _23 
5 _ 5 “ 5 


cv HỎI: KHI MÀO EM 
VIẾT ĐƯỢC MỘT 
PHÂN SỐ DƯƠNG 
DƯỚI DẠNG HỖN 
SỐ? 


GV: NGƯỢC LẠI TA 
CŨNG CÓ THỂ VIẾT 
MỘT HỖN SỐ DƯỚI 
DẠNG PHÂN SỐ. 

Làm ?2 viết các hỗn số sau dưới 
dạng phân số: 


T . .4 18^ -4 -18 

Ta có 2 — = —nên - 2 — = —— 
7 7 7 7 

3 23 3 -23 

= nên -4--= —. 
5 5 5 5 


318 



http://tuhoctoan.net 


- cv GIỚI THIỆU 
CÁC SỐ -2Í;-4; ... 

L 5 

CŨNG LÀ HỖN SỐ. 
CHÚNG LẦN LƯỢT 
LÀ SỎ ĐỐI CỦA 
CÁC HỖN SỎ lị-Aị. 

7 5 


- GV ĐƯA LÊN MÁY 
CHIẾU "CHÚ Ý": 

Khi viết một phân số âm dưới dạng 
hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó 
dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu 
trước kết quả nhận được. Ví dụ: 

7 , 3 -7 ’ 3 

— = 1 — nên — = -1 —. 

4 4 4 4 

._... .3-7 

và ngược lại: -1 —= —j-. 

Áp dụng : viết các hỗn số sau dưới 
4 .3 

dạng phân số : - 2 ý; - 4 J. 


319 



http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 (8 ph) 
2. SỐ THẬP PHAN 


* EM HÃY VIẾT CÁC 

PHÂN SỐ 73 

10 100 r 1000 

THÀNH CÁC PHÂN 
SÔ MÀ MẪU LÀ LUỸ 
THỪA CỦA 10? => 
CÁC PHÂN SỎ ma 
EM VỪA VIẾT ĐƯỢC 
GỌI LÀ CÁC PHÂN 
SỎ THẬP PHÂN. 
VẬY PHÂN SÔ THẬP 
PHÂN LÀ GÌ? 

Định nghĩa (SGK) - GV gọi HS phát 
biểu lại. 


3 -152 73 

10 1 10 2 10 3 


Phân số thập phân là phân sô mà 

* CÁC PHÂN Số m ^ U là caa ' 

THẬP PHÂN TRÊN 


320 




http://tuhoctoan.net 


CÓ THÊ VIẾT DƯỚI 
DẠNG SỎ THẬP 
PHÂN: 


GV YÊU CẦU HS 
LÀM TIẾP VỚI 2 
PHÂN SÔ THẬP 

PHÂN -2L VÀ -1^- 

1000 10000 

VÀ NHẬN XÉT VÊ 
THÀNH PHẦN CỦA 
SÔ THẬP PHÂN? 
NHẬN XÉT VÊ SÔ 
CHỮ SÔ CỦA PHẦN 
THẬP PHÂN SO VỚI 
SÔ CHỬSÔ 0 ở 
MẪU CỦA PHÂN SÔ 
THẬP PHÂN? 


73 

1000 


= 0,073; 


164 

10000 


= 0,0164. 


Số thập phân gồm hai phần : 

- Phần số nguyên viết bên trái dấu 
phẩy. 

- Phần thập phân viết bên phải dấu 
phẩy. 

Số chữ số của phần thập phân đúng 
bằng chữ số 0 ở mẫu của phân số 
thập phân. 


0,27 ; -0,013; 0,000261 

121 7 -2013 

100 ; 100 ; 1000 


321 




http://tuhoctoan.net 


cv NHẤN MẠNH VÊ 
SÔ THẬP PHÂN NHƯ 
SGK (CÓ THÊ ĐƯA 
LÊN MÁY CHIÊU 
HOẶC BẢNC PHỤ). 

Củng cố làm ?3 

Viết các phân số sau đây dưới dạng 
số thập phân 

21 -13 261 

ĩõõ’ ĩõõõ’ 1000000 

?4 Viết các số thập phân sau đây 


322 




http://tuhoctoan.net 


□ , , .. 

dưới dạng phân số thập phân : 1 , 21 ; 

0,07; -2,013.I 

Hoạt động 4 
3. PHẦN TRÀM (7 ph) 


cv CHỈ RÕ: NHŨNG 
PHÂN sbrcó MẪU 
LÀ TOO CÒN ĐƯỢC 
VIẾT DƯỚI DẠNG 
PHẨN TRĂM, KÝ 
HIỆU % THAY CHO 
MẪU. 

Ví dụ: -ị- = 3%; = 107%. 

100 100 

Củng cố làm ?5 Viết số thập phân 
sau đây dưới dạng phân số thập phân 
và dưới dạng dùng ký hiệu %: 

37 370 

3,7 = 7-7 = 77^7 = 370% 

10 100 

Áp dụng viết tiếp 6,3 = ... 

0,34 =... 


323 




http://tuhoctoan.net 


6,3= ^=^=630% 
10 100 
34 

0.34 = -^4-= 34%. 

100 


Hoạt động 5 
LUYỆN TẬP <15 ph> 


BẢ! 94. VIÊT CÀC 


324 





http://tuhoctoan.net 


PHÂN SỐ SAU DƯỚI 

6_ 1 1.7_ 0 1. 16 _ l 5 

5 5’3 3’ 11 11 

DẠNG HỖN SÔ : 

6 7 16 

5 ; 3 ; li* 


BẢI 9ỹ. VIẾT CÁC 
HỖN SỐ SAU DƯỚI 

5 1 _ 36 . 6 3 _ 27 . x 12 _-.25 
7 _ 7 : 4~ 4 13^ li 

22 1 ì 

7 7 o 1 

DẠNG PHÂN SÔ: 

5 —;6—1 —• 

7 4 13 

34_ 3 1 7 11 

11 ~ llj 

22 34 
=> —> —. 

7 11 

Sai; sửa là -3—=-3 + 1—1. 

4 u J 

đúng 

đúng 

đúng 

Sai. Sửa là -4,5 = -4 + (-0,5) 

BÀI 96. SO SÁNH 
CÁC PHÂN SÔ : 

22 v 34 
— và —. 

27 11 

7DM — — m = 0,3m 

10 


325 




http://tuhoctoan.net 


* BT TRÊIN BẢNG 
PHỤ (HOẶC PHIÊU 
HỌC TẬP). 


Nhận xét cách viết sau (đúng hoặc 
sai; nếu sai hãy sửa thành đúng) 


a) -3- = -3 + 

4 

b) -2ị = -2 + 

2 


1 

4 



c) 10,234 = 10 + 0,234 

d) -2,013 =-2 + (-0,013) 

e) -4,5 = -4 + 0,5 


85CM = ^-m = 0,85m 


52 MM = 


m = 0,052m 

1000 


BẢI TẬP 97. Đổ I RA 
MÉT (VIẾT KẾT OUẢ 
DƯỚI DẠNC PHÂN 
SỎ THẬP PHÂN RÓI 
DƯỚI DẠNC SÔ 
THẬP PHÂN) 

3dm; 85cm; 52mm 


326 



http://tuhoctoan.net 


GV chốt lại câu hỏi ở đầu giờ: Qua 
tiết học này ta thấy với một phân số 
lớn hơn 1 có thể viết được dưới dạng 
hỗn số, dưới dạng số thập phân và 
phần trăm. 

Em hãy trả lời câu hỏi trong khung 
dưới đầu bài: "Có đúng là 

- = 2- = 2,25 = 225% không. 

4 4 


225% LÀ ĐÚNG. 



225 _ 

= 2,25 = ^ = 225%. 

100 J 


Hoạt động 5 
BÀI TẬP VỀ NHÀ 

• Học bài 

• Làm bài trong SGK : 98; 99 

• Làm b ài trong SBT : 111; 112; 113. 

Tiết 90 I LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết cách thực hiện các phép tính vói hỗn số, biết tính nhanh khi cộng 
(hoặc nhân) hai hỗn số. 

• HS được củng cố các kiến thức về viết hỗn số dưới dạng phân số và 
ngược lại: viết phân số dưới dạng số thập phân và dùng kí hiệu phần trăm 
(ngược lại: viết các phần trăm dưới dạng số thập phân). 

• Rèn tính cẩn thận, chính xác khi làm toán. Rèn tính nhanh và tư duy sáng 
tạo khi giải toán. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 

• GV: Bảng phụ (hoặc máy chiếu, phim giấy trong). 

• HS: Bút viết bảng nhổm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 


327 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


HS1: 


' NÊU CÁCH VIẾT 
PHÂN SỎ DƯỚI 
DẠNG HỖN SÔ VÀ 
NGƯỢC LẠI. 


lh 15ph = 1 —h = —h 

4 4 

2h20ph= 2^-h = Ịh 
3 3 

3h 12ph = sịh = 

5 5 


ị = A = 0,4 = 40%. 

5 10 

3 15 

-Ễ- = TZZ = 0,15 = 15% . 


- CHỬA BÀI TẬP 111 
(SBT) 

Viết các số đo thời gian sau đây 
dưới dạng hỗn số và phân số với đơn 
vị là giờ: lh 15ph; 2h20ph; 3hl2ph. 


HS2: 


328 




http://tuhoctoan.net 


- ĐỊNH NGHĨA PHÂN 
SÔ THẬP PHÂN? 
NÊU THÀNH PHẨN 
CỦA SỎ THẬP 
PHÂN? 


' VIẾT CÁC PHÂN 
SÔ SAU DƯỚI DẠNC 
PHÂN SÔ THẬP 
PHÂN, SÔ THẬP 
PHÂN VÀ PHẦN 
TRĂM: ị; ị. 

5 20 

Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (37 ph) 


DẠNG 1: CỘNC HAI 


329 





http://tuhoctoan.net 


HỖN SÔ. 


BÀI 99 (SGK TRANG 
47) 

GV cho HS quan sát bài 99 trên máy 
chiếu: 

1 2 

Khi công hai hỗn số 3 — và 2 — ban 
5 3' 

Cường làm như sau: 

„1 „2 16 8 48 40 

5 3 5 3 15 15 

= — = 5 — 

15 15 


A. BẠN CƯỜNG ĐÃ 
TIÊN HÀNH CỘNG 2 
HỖN SÔ NHƯ THÊ 
NÀO? 

HS: Bạn Cường đã viết hỗn số dưới 
dạng phân số rồi tiến hành cộng hai 
phân số khác mẫu. 

HS thảo luận trong nhóm học tập. 
Trả lời: 

3 — + 2— = (3 + 2) + í— + -1 

5 3 Ì5 3j 

15 15 

B. CÓ CÁCH NÀO 



330 



http://tuhoctoan.net 


TÍNH NHANH 
KHÔNG? ở CÂU HỎI 
B GIÁO VIÊN CHO 
HỌC SINH HOẠT 
ĐỘNG NHÓM, KIÊM 
TRA VÀI NHÓM 
TRƯỚC LỚP. 


DẠNG 2: NHÂN, 
CHIA HAI HỖN SÔ. 


nỊ5 = ỊU5 = Ị65 =20 5 
2 4 2.4 8 8 

_ 19.38 _ 19 _9_ _ L3 
“ 3 : 9 “ 3 '38 “ 1.2 



BÀI 101. THỰC HIỆN 
PHÉP NHÂN HOẶC 
CHIA HAI HỖN SÔ 
BẰNG CÁCH VIẾT 
HỖN SÔ DƯỚI DẠNG 
PHÂN SÔ. 


331 




http://tuhoctoan.net 


a) 5 ~ - 3 f 

2 4 

b) 6^:4^ 

3 9 


BÀI 102 cv CHO HS 
ĐỌC BÀI 102 <SGK 
TRANG 47> 


Bạn Hoàng làm phép nhân 4^-.2 


4.2 = 

7 


31 2 
7 'l 1 


Có cách nào tính nhanh hơn không? 
Nếu có, hãy giải thích cách làm đó? 


HS làm bài tập, nêu cách làm: 


4^.2 = 4 + ^ .2 = 4.2 + ^.2 



6 

7 


DẠNG /.-TÍNH GIÁ 
TRỊ BIỂU THỨC: 


HS cả lớp làm bài, 2 HS lên bảng 
làm đồng thời: 



332 





http://tuhoctoan.net 


BÀI 100 <47 SGK> 


= 6 _. 

5 

Nhận xét bài làm của bạn. 


A = 



B = 



- 6 


2 

9 


GV GỌI 2 EM LÊN 
BẢNG LÀM ĐÓNG 
THỜI. 


BÀI 10T <47 SGK> 


HS: A : 0.5 = A : I=a.2 
f 2 


GV cho HS đọc bài 103(a). Khi chia 
một số cho 0,5 ta chỉ việc nhân số 
đó với 2. 


333 



http://tuhoctoan.net 


Ví dụ: 37 : 0,5 = 37.2 = 74 

102 : 0,5 = 102.2 = 204 

Hãy giải thích tại sao lại làm như 
vậy? 

VÌ T7 : 0,5 = 57: 1 

f 2 

Sau khi HS giải thích GV nâng lên 
tổng quát: Vậy a : 0,5 = a.2. 

Tương tự khi chia a cho 0,25; cho 
0,125 em làm như thế nào? 

= 57.2 

= 74. 

102 : 0,5 = 102 : - 
2 

= 102.2 = 204. 

a : 0,25 = a : - = a.4 

4 

Em hãy cho ví dụ minh họa? 

a : 0,125 = a : — = a.8 

8 

Ví dụ: 32 : 0,25 = 32.4 = 128 

124 : 125 = 124.8 = 992 

cv CHỐT LẠI VẤN 
ĐỀ: CẦN PHẢI NẮM 


VŨNG CÁCH VIẾT 


MỘT SÔ THẬP PHÂN 



334 



http://tuhoctoan.net 


RA PHÂIN SÔ VÀ 
NGƯỢC LẠI. 


GV NÊU 1 VÀI SÔ 
THẬP PHÂN 
THƯỜNG GẶP MÀ 
ĐƯỢC BIỂU DIỄN 
DƯỚI DẠNG PHÂN 
SÔ ĐÓ LÀ: 

0,25 = 0,5 = 4; 

4 2 

0,75=4; 0,125=4 

4 8 

Để thành thạo các bài tập về viết các 
phân sô dưới dạng số thập phân rồi 
dùng ký hiệu % và ngược lại. 


GV YÊU CẦU CẢ 
LỚP CÙNG LÀM 2 
BÀI TẬP 104; 105 


335 



http://tuhoctoan.net 


<47 SGK>. 


GV Tổ CHỨC CHO 2 
DÃY TROINC LÀM 
BÀI 104 XONG Rổl 
LÀM BÀI 105. 2 DÃY 
NGOÀI LÀM BÀI 105 
XONG Rổl LÀM BÀI 
104. 


GV HỎI: ĐÊ VIẾT 
MỘT PHÂN SÔ DƯỚI 
DẠNG SỎ THẬP 
PHÂN, PHẦN TRĂM 
EM LÀM THÊ NÀO? 


- HS LÀM BÀI TRÊN 
GIẤY TRONG 


- HAI EM HS LÊN 
BẢNG CHỮA 2 BÀI 
ĐÓNG THỜI. 


HS: TA CÓ THÊ 
VIẾT PHÂN SÔ ĐÓ 
DƯỚI DẠNG PHÂN 
SÔ THẬP PHÂN, 
RỒI CHUYÊN DƯỚI 
DẠNG SÔ THẬP 
PHÂN, PHẦN TRĂM. 


336 



http://tuhoctoan.net 


cv GIỚI THIỆU 

BÀI 104 (SGK) 

CÁCH LÀM KHẮC: 
CHIA TỬ CHO MẪU. 

—=7 : 25 = 0,28 

25 

Viết các phân số dưới dạng số thập 
phân và dùng ký hiệu %: 

7 28 

— = — = 0,28 = 28% 

25 100 

19 

— = 4,75 = 475% 

4 

— = 0,4 = 40%. 

65 


BÀI 105 


Viết các phần trăm sau dưới dạng 
số thập phân: 


7% = — = 0,07 

100 

45 

45% = — = 0,45 

100 

216% = — = 2,16 

100 

cv CHO HS NHẬIN 


XÉT VÀ CHẤM ĐIỂM 



337 




http://tuhoctoan.net 


BÀI LÀM CỦA 2 EM. 

Kiểm tra bài làm trên giấy trong từ 
1 —> 3 em. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

• Ôn lại các dạng bài vừa làm. 

• Làm bài 111, 112, 113 (SGK trang 22) 

HS khá: BT 114, 116 (SBT trang 22). 


338 




http://tuhoctoan.net 


Tiết 91 


LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH 
VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN 
VỚI Sự TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH (Tiếtl) 


A. MỤC TIÊU 

• Thông qua tiết luyện tập, HS được rèn kỹ năng về thực hiện các phép tính 
về phân số và số thập phân. 

• HS luôn tìm được các cách khác nhau để tính tổng (hoặc hiệu) hai hỗn số. 

• HS biết vận dụng linh hoạt, sáng tạo các tính chất của phép tính và qui tắc 
dấu ngoặc để tính giá trị biểu thức một cách nhanh nhất. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ (giấy trong) để giải các bài tập 106, 108 (SGK tr 48). 

Bút màu, máy chiếu 

• HS: Bảng nhóm. 


c. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN số (33 ph) 


cv ĐƯA BÀI TẬP 
106 (SGK TR 48) LÊN 
MÀN HÌNH HOẶC 


339 







http://tuhoctoan.net 


TRÊN BANG PHỤ: 

Hoàn thành các phép tính sau: 

7 5 3 _ 7.4 5... 3.... 

9 + 12 4 _ 36 + 36 36 

_ 28 + ... - ... 

~ 36 

_ 16 
" 36 


HS quan sát để nhận xét. 


HS: phải quy đồng mẫu các phân 
số. 


GV ĐẶT CÂU HỎI: 
ĐÊ THỰC HIỆN BÀI 
TẬP TRÊN ở BƯỚC 
THỨ1 EM PHẢI LÀM 
CÔNG VIỆC GÌ? EM 
HÃY HOÀN THÀNH 
BƯỚC OUI ĐÓNG 
MẪU CÁC PHÂN SỎ 
NÀY 

(GV viết bút màu vào chỗ dấu ...) 
Thực hiện phép tính: 


ị + - ' . MC: 36 

9 12 4 

<4> <3> <9> 

Qui đồng mẫu nhiều phân số. 

_ 1A 5.3 3.9 

~ 36 36 36 

Cộng (trừ các phân số có cùng mẫu 
số. 

_ 28 + 15 - 27 
” 36 

_ 16 _ 4 
“ 36 “ 9 


340 





http://tuhoctoan.net 


Kết quả rút gọn đến tối giản. 


cv ĐƯA LÊN ĐÈN 
CHIÊU BÀI TRÌNH 
BÀY MẪU: 

l + ậr-ị MS: 36 
9 12 4 


28 15 _27 
36 36 36 
28 + 15 - 27 
36 

16 _ 4 
36 “ 9 


Em hãy dựa vào cách trình bày mẫu 
ở bài tập 106 để làm bài tập 107 
(SGK tr 48). 

1 3 7 -3 5 1 

Tính a) ^ + b) -ị + ị-ị 

3 8 12 14 8 2 

. 1 2 11 ,, 1 , 5 17 

4 3 18 4 12 13 8 

Sau đó GV gọi 4 HS lên bảng chữa. 


Bài tập 107 (SGK tr 48) 


1 3 7 

a) 7 + 7 - ; MC: 24 

3 8 12 


341 




http://tuhoctoan.net 


BÀI TẬP 108 (SGK 
TR 48) 


- GV ĐƯA BÀI TẬP 
LÊN MẢY CHIÊU 


<8> <3> <2> 




8 + 9-14 

3 _ 1 



24 

“ 24 " 8 


-3 

5 

1 

b) 


+ - - 

- ; MC: 56 

14 

8 

2 


<4> 

<7> 

<28> 



-12 + 35- 

28 _ -5 



56 

- 56 

c) 

1 

2 

— ; MC: 36 

4 

3 

18 


<9> 

<12> 

<2> 



9-24-22 

_ - 37 _ 1 



36 

“ 36 “ 36 

d) 

1 

5 1 

f —-— 

--;MC: 8.3.13 

4 ’ 

12 13 

8 


<78> <26> <24> <39> _312 


78 + 130-24-273 -89 

312 “312 

Cho HS hoạt động nhổm bài 108 
(SGK). Kết quả: 

a. Tính tổng: 1 — + 3 — 

4 9 


Cách 1: 


, 3 

. ,5 

7 32 

1- 

+ 3 — — 


4 

9 

4 + 9 


63 

128 


—-h 



36 

36 


191 

_ 5 li 


“ 36 = 

36 

Cách 2: 


, 3 

„5 

, 27 0 

1- 

+ 3- = 

1— + 3 

4 

9 

36 


= 5“ 


36 36 

b) Tính hiệu: 3 4 - 1 Ẹ- 
6 10 


342 








http://tuhoctoan.net 


' YÊU CẦU HS 
NGHIÊN cúu 


- SAU ĐÓ THẢO 
LUẬN TRONG NHÓM 
HỌC TẬP ĐÊ HOÀN 
THÀNH BT 108. 


Cáchl 

3 5 _iA- 

23 19 


6 10 

= T 10 


115 

57 


30 

30 


_58_ 

1 28 -1 

14 

30 

30 

15 

Cách 2: 



3 5 -! 9 

-3 25 -l 

27 

6 10 

30 

30 

-2 55 . 

-2 27 


30 

15 


. 28 

. 14 


= 1 — 

= 1 — 


30 

15 



343 



http://tuhoctoan.net 


344 



http://tuhoctoan.net 


345 



http://tuhoctoan.net 


- CÁC INHÓM CỬĐẠI 
DIỆN TRÌNH BÀY BÀI 
LÀM CỦA NHÓM 
MÌNH. MỖI NHÓM 
TRÌNH BÀY MỘT 
CÂU (2 CÁCH) 


NHẬN XÉT: HAI 
CÁCH LÀM ĐỀU 
CHO KẾT QUẢ DUY 


346 



http://tuhoctoan.net 


NHẤT. 


BÀI TẬP 110 <SGK 
TR 49> A, c, E 


Áp dụng tính chất các phép tính và 
qui tắc dấu ngoặc để tính giá trị các 
biểu thức sau: 

A = 11-^ - ịlị + 5Ậ- 
13 ^ 7 13 

^ -5 2-5 95 

c = —— + —-.-—+I3 

7 11 7 11 7 


E = (-6,17 + 3^ 
l 9 



HS cả lớp chuẩn bị, sau gọi 3 HS 
lên bảng làm đồng thời. 

Bài giải: 



c 


-5 2-5 9 



7 7 


5 

7 

5 

7 



1 

12 


347 



http://tuhoctoan.net 


= í_ 6 , 17 + 3 Ẽ_ 2 ^íỉ_i__L' 

^ 9 97j V3 4 12, 


H _ 6 , 17+3 4 2 4 . A_3_1 
1 9 97J yl2 12 12 

= I -6,17 + 3^-2^\o = 0. 

1 9 97 ) 


Hoạt động 2 

DẠNG TOÁN TÌM X BIÊT 


Bài 114 (SBT tr 22) 
a) Um X biết 

2 7 

0,5X - 

3 12 
Em hãy nêu cách làm? 

GV ghi lại bài giải trên bảng. 


>(f4 


(-4) = - 


Bài 114 (SBT tr 22) 

a) 0,5x - ậx = -7- 
3 12 



-1 _ 1 _ 

6 x ~ 12 

x “ 12 : 6 

x ! t 6> 

d) íf + 1 i' 28- <4) 


348 






http://tuhoctoan.net 


GV Gọi HS lên bảng trình bày 


3x 1 

— +1 = - 
7 7 

3x _ 1 _ 


7 7 

3x -6 


7 7 

-6 3 

X =-: 

7 7 


-6 7 


X = — 


7 '3 


X = -2. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 


Xem lại các BT đã chữa với các phép tính về phân số. 

SGK: làm bài 111 (tr49) 

SBT116, 118, 119(23) 

GV hướng dẫn bài 119(c) 

Nhân cả tử và mẫu của biểu thức vói (2. 11. 13) rồi nhân phân phối. 
T ín h hợp lý: 



Tiết 92 


LUYỆN TẬP CÁC PHÉP TÍNH 
VỀ PHÂN SỐ VÀ SỐ THẬP PHÂN (Tiết2) 


A. MỤC TIÊU 


349 







http://tuhoctoan.net 


• Thông qua tiết luyện tập học sinh đuợc củng cố và khắc sâu các kiến thức 
về phép cộng, trừ, nhân, chia số thập phân. 

• Có kỹ năng vận dụng linh hoạt kết quả đã có và tính chất của các phép 
toán để tìm được kết quả mà không cần tính toán. 

• Học sinh biết định hướng và giải đúng các bài tập phối hợp các phép tính 
về phân số và số thập phân. 

• Qua giờ luyện tập nhằm rèn cho học sinh về quan sát, nhận xét đặc điểm 
các phép tính về số thập phân và phân số. 

B- CHUẨN Bị DẠY HỌC 

• GV : Bảng phụ (giấy trong), máy chiếu 

• HS : Bảng nhóm, bút viết bảng nhóm. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA KIẾN THỨC cũ (5 ph) 


1. KHOANH TRÒN 
VÀO KẾT OUẢ 
ĐÚNG. 


Đáp số : ——. 

Vì-3.4- = 1. 

-3 

3 7 

Số nghịch đảo của ^ là —. 

I 19 

Số nghịch đảo của 6 — (hay 


Số nghịch đảo của -3 là : 


350 






http://tuhoctoan.net 


3; . 

3 -3 

là —. 

19 

Số nghịch đảo của là -12 

31 

Số nghich đảo của 0,31 (hay —— 
100 

100 

là 

31 

2. CHỮA BÀI TẬP 111 


(CSK TR 49). 

Tìm số nghich đảo của các số sau: 



7 3 12 

Hoạt động 2 
LUYỆN TẠP (39 ph) 


BÀI112 <49 SGK> 

HS đọc kỹ đề bài. 

CTUỮA NỘI TONG 
BÀI TẬP LEN máy 


-CHIÊU. 

Hãy kiểm tra các phép cộng sau đây 
rồi sử dụng kết quả của các phép 



351 








http://tuhoctoan.net 


cộng này để điền số thích hợp vào ô 
trống mà không cần tính toán. 


a) 2678,2 

b) 36,05 

+ 

+ 

126 

13,214 

2804,2 

49,264 

c) 2804,2 

d) 126 

+ 

+ 

36,05 

49,264 

2804,25 

175,264 

e) 678,27 

g) 3497,37 

+ 

+ 

2819,1 

14,02 

3497,37 

3511,39 


(36,05 + 2678,2) + 126 = 

(126 + 36,05) + 13,214 = 

(678,27 +14,02) + 2819,1 = 
3497,37 - 678,27 


cv Tổ CHỨC HOẠT 
ĐỘNG NHÓM CHO 
HS VỚI YÊU CẦU. 


HS thảo luận theo nhóm học tập. 
Kết quả thảo luận nhóm 
(36,05 + 2678,2) + 126 

= 36,05 + (2678, 2 + 126) 

= 36,05 + 28 04,2 (theo a) 

= [2840,25 I (theo c) 

(126 + 36,05) + 13,214 

= 126+ (36,05 + 13,214) 

= 126 + 49,264 (theo b) 

= 175,264 (theo d) 

(678,27 + 14,02)+ 2819,1 

= (678,27 + 2819,1) + 14,02 
= 3497,37 + 14,02 (theo e) 

= 3511,39 (theo g) 
3497,37 - 678,27 = 2819,1 (theo e) 


' ỌUAN SẮT, NHÂN 


352 





http://tuhoctoan.net 


TÍNH CHẤT CỦA 
CÁC PHÉP TÍNH ĐÊ 
CHI KẾT OUẢ VÀO 
Ô TRỐNG. 


- GIẢI THÍCH MIÊNG 
TÙNG CÂU (MỖI 
NHÓM CỬI EM 
TRÌNH BÀY). 

GV cho các nhóm nhận xét lẫn nhau 
để rút kinh nghiệm. 

GV nhận xét chung và đánh giá cho 
điểm các nhổm làm nha nh và đúng. 


BẢI W (SGK TR 50) 

GV đưa nội dung bài tập lên máy 
chiếu : 

Hãy kiểm tra các phép nhân sau đây 
rồi sử dụng kết quả của các phép 
nhân này để điền số thích hợp vào ô 
trống mà không cần tính toán : 
a) 39.47 = 1833 







http://tuhoctoan.net 


b) 15,6.7,02 = 109,512 

c) 1833.3,1 = 5682,3 

d) 109,512.5,2 = 569,4624 

(3,1.47).39 = I I 

(15,6.5,2).7,02 = I I 

5682,3 : (3,1.47) = I I 

GV : em có nhận xét về bài tập này? 
Hãy áp dụng phương pháp làm như 
Bài tập 112 để điền số thích hợp vào 
ô trống mà không cần tính toán. 

GV gọi lần lượt 3 em lên điền kết 
quả vào ô trống và giải thích? 

GV kiểm tra bài làm từ 1 - 3 em trên 
giấy trong rồi cho điền. 


BÀỄ114 (SGK TR 50) 

Tính (-3,2).^+fo,8-2-ịì:3ậ 
v ' 64 ( 15 ) 3 

Em có nhận xét gì về bài tập trên ? 


Em hãy định hướng cách giải ? 

GV yêu cầu 1 em lên bảng làm bài. 


Tương tự như bài 112. 

HS độc lập làm bài trên giấy trong. 
Kết quả: 

(3,1.47).39 = 3,1.(47.39) 

= 3,1.1833 (theo a) 

= 15682,3 I (theo c) 
(15,6.5,2).7,02 = (15,6.7,02).5,2 

= 109,512.5,2 (theo b) 
= 1569,46241 (theo d) 
5682,3:(3,1.47) = (5682,3:3,1): 47 
= 1833 : 47 (theo c) 

= 39 (theo a) 

□ 


Bài tập trên gồm các phép tính 
cộng, trừ, nhân, chia số thập phân, 
phân số và hỗn số. Biểu thức bên 
còn có dấu ngoặc (.). 

Đổi số thập phân và hỗn số ra phân 
số rồi thực hiện phép tí nh . 

Cả lớp làm bài vào vở : 

(-3,2). ~ 15 + Ị 0,8 - 2 -ịì : 3 ị 
64 t 15 ) 3 

_ -32 -15 í 8 34\ 11 

10 ' 64 ụo 15/3 

- 3 + fl_34\li 

- 4 + ^5 15/3 


354 













http://tuhoctoan.net 


GV cho 1 HS nhận xét cách trình 
bày và nội dung bài làm của bạn. 

Chú ý khắc sâu các kiến thức : 

+ Thứ tự thực hiện phép tính. 

+ Rút gọn phân số (nếu có) về dạng 
phân số tối giản truớc khi thực 
hiện phép cộng (trừ) phân số. 

+ Trong mọi bài toán phải nghĩ đến 
tính nhanh (nếu được). 

GV : tại sao trong bài tập 114 em 
không đổi các phân số ra số thập 
phân 7 

GV kết luận : Quan sát bài toán, suy 
nghĩ và định hướng cách giải toán là 
một điều rất quan trọng khi làm bài. 


3 -22 11 

4 15 3 

3 -22 _3_ 

4 + 15 '11 

3 -2 15-8 
4 + 5 “ 20 
7 

20 ' 


Đáp : Vì trong dãy tí nh có 2— và 
2 

3 — khi đối ra số thập phân cho ta 

kết quả gần đúng. Vì vậy không 
nên sử dụng cách này. 


BÀI ĨĨ9 (SBT TR 25) 
TÍNH MỘT CÁCH 
HỢP LÝ: 

,,33* 3 

5.7 7.9 59.61 

Em hãy nhận dạng bài toán trên? 

Em hãy áp dụng tính chất cơ bản 


Đây là bài toán tính tổng dãy số 
viết theo qui luật. 

Có tử số giống nhau là 3. 

Có mẫu là tích hai số lẻ hên tiếp. 

3,3.3 

_ - + —— + ... + 

5.7 7.9 59.61 


ĩầ 


355 



http://tuhoctoan.net 


của phân số và các tính chất của 
phép tính để tính hợp lý tổng trên ? 


5 7 7 9 
1 
5 


1 _J_ 
59 61 



56 

_ 84 

61 J 2' 

'305 

“305 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

• Ôn lại các kiến thức đã học từ đầu chương III. 

• Ôn tập để kiểm tra 1 tiết. 


Tiết 93 KIỂM TRAI TIẾT 


A. MỤC TIÊU 

• Cung cấp thông tin nhằm đánh giá mức độ nắm vững 1 cách hệ thống về 
phân số (Phân số bằng nhau, rút gọn phân số, cộng, trừ nhân chia phân 
số). Nắm vững và hiểu khái niệm phân số, hỗn số, số thập phân, phần 
trăm. 

• Cung cấp thông tin về mức độ thành thạo kỹ năng tính đúng, nhanh; vận 
dụng linh hoạt các định nghĩa, tính chất vào giải toán nhất là giải toán về 
phân số. Rèn luyện tính kiên trì, linh hoạt, cẩn thận, chính xác các phán 
đoán và lựa chọn phương pháp hợp lý. 


B- ĐỀ KIỂM TRA 

ĐỂI 

Câu 1 (2đ) : Điền số thích hợp vào ô vuông: 

. -3 15 


'2 □ . 

a) — = ——— ; b) r _, 

5 20 4 □ 

Câu 2 ị0,5đ) : Số nghịch đảo của ^ là: 


3 _ 21 _ □ _ -18 

n~- 35 “ 25 = n 


356 





http://tuhoctoan.net 


A) - J- ; B) 1 ; C) 5 ; 


D) -5 


Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng. 
Câu 3 (l,5đ) : Rút gọn các phân số: 

-63 . JL6^ . 7.2 + 8 
81 ; 9.35 ; 2.14.5 


Câu 4 (2đ) : Tìm X 

a) 5 % : X = 13 
7 

Câu 5 (2đ) . Tính giá trị biểu thức: 

A = i 3 ■'(- 
5 


3 

biểu thức: 

(f*õ. 

3 i-l|:ị. 

8 5 4 


1 5 

- —X = — 

2 12 


Câu 6 (2đ) : Một người đi xe máy đoạn đường AB với vận tốc 36 km/h hết 

2 . v ' , f v . . 

1 ỹ giờ. Lúc về người ấy đi với vận tốc 40 km/h. T ính thời gian lúc 

về của người ấy. 

ĐỂ 2: 

Càu 1 (2đ) : Điền dấu > , <, = vào ô trống 


Câu 2 (0,5đ) : Khi đổi - 5 A ra phân số ta được 


A)- 


-14 


B) 


-16 


Q- 


3 3 3 

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước kết quả đúng. 
Càu 3 (l,5đ) : Rút gọn các phân số 

-25. 7.34 12,3 - 2.6 

125 ; 17.56 ; 4.5.6 

Câu 4 (2đ) : Tìm X 


a) X : 3 Ặ- = 1 ; 

15 12 

Câu 5 (2đ) : T ín h giá tậ biểu thức: 


3 2 

b) -X + ^x = 1 

4 5 


357 




http://tuhoctoan.net 



Câu 6 (2đ) : Lúc 6g 30' bạn Quang đi xe đạp từ A để đến B với vận tốc 10 
km/h. Lúc 6g 40' bạn Vinh đi xe đạp từ B đến A với vận tốc 12 
km/h. Hai người gặp nhau tại c lúc 7 giờ (C nằm trên quãng đường 
AB). Tính quãng đường AB. 


358 


http://tuhoctoan.net 


\ Tiết 94 §14. TÌM GIÁ TRỊ PHÂN số 

1 - 1 CỦA MỘT SỐ CHO TRƯỚC 

A. MỤC TIÊU 

• HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước. 

• Có kỹ năng vận dụng qui tắc đó để tìm giá trị phân số của một số cho 
trước. 

• Có ý thức áp dụng qui tắc này để giải một số bài toán thực tiễn. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu (hoặc bảng phụ). Máy tính bỏ túi. 

• HS: Bảng nhóm, giấy trong, bút dạ, máy tính bỏ túi. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

CỦNG CỐ QUY TẮC NHÂN MỘT số TựNHIÊN VỚI MỘT PHÂN số 
(5ph) 



359 








http://tuhoctoan.net 


Từ cách làm trên, hãy điền các từ 
thích hợp vào ô trống: 

Khi nhân một số tự nhiên với một 
phân số ta có thể: 

HS 2 lên bảng điền vào chỗ trống 

- NHÂN SỐ NÀY VỚI 
TỬ SỐ Rồl LẤY KẾT 


QUẢ CHIA CHO 

' NHÂN SO NÀY VỚI 


... RÓI LẤY KẾT 
QUẢ 

MẪU SỐ. 

HOẶC 


Chia số này cho ... rồi lấy kết quả 

Chia số này cho mẫu số rồi lấy kết 


quả nhân với tử số. 


Hoạt động 2 

TÌM TÒI PHÁT HIỆN KIÊN THỨC MỚI (15 ph) 


360 




http://tuhoctoan.net 


1. VÍ DỤ: (SGK) 


1. VÍ DỤ: 


GV GỌI HS ĐỌC VÍ 
DỤ. 

Đề bài cho ta biết điều gì và yêu cầu 
làm gì? 


HS ĐỌC VÍ DỤ. 

Đề bài cho biết tổng số HS là 45 cm. 

. 2 . .... 

Cho biết y số HS thích đá bóng, 

60% thích đá cầu. 

2 . 

— thích chơi bóng bàn 
9 

4. . 

— thích choi bóng chuyến. 

Yêu cầu tính số HS thích đá bóng 
đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền của 
lớp 6A. 


cv DẪN DẮT HS: 
MUỐN TÌM SỐ HS 
LỚP 6A THÍCH ĐÁ 
BÓNG, TA PHẢI TÌM 
ị CỦA 45 HS. 


LỜI GIẢI 

SỐ HS thích đá bóng của lớp 6A là: 
45.1 = 30 (HS) 


361 



http://tuhoctoan.net 


2 

Muốn vậy, ta phải nhân 45 với —, 

hãy sử dụng 1 trong 2 cách đã làm ở 
hoạt động 1. 

Ta chia 45 cho 3 rồi nhân kết quả 
với 2. 

Hoặc nhân 45 với 2 rồi lấy kết quả 
chia cho 3. 

Tương tự GV yêu cầu HS làm các 
phần còn lại. 

Số HS thích đá cầu là: 

60 

45.60% = 45,— = 27 

100 

(HS) 

Số HS thích chơi bóng bàn là: 

45.1 = 10 (HS) 

Số HS thích chơi bóng chuyền là: 

45.— = 12 (HS) 

15 

Sau khi HS làm xong, GV giới thiệu 
cách làm đó chính là tìm giá trị phân 
số của một số cho trước. 

Vậy muốn tìm phân số của một số 

cho trước ta làm thế nào? 


CV: MUỐN TÌM m 

n 


CỦA SÔ B CHO 



362 



http://tuhoctoan.net 


TRƯỚC TA LÀM THÊ 
NÀO? 

HS: MUỐN TÌM 
PHÂN SỎ CỦA MỘT 
SÔ CHO TRƯỚC, TA 
LẤY SÔ CHO 
TRƯỚC NHÂN VỚI 
PHÂN SỎ ĐÓ. 

HS: NÊU NHƯ QUY 
TẮC SGK TRANG 
51. 

2. QUY TẮC: 


cv CỌI HS ĐỌC 

HS ĐỌC HAI QUY 


363 



http://tuhoctoan.net 


QUI TẮC TRONG 
SGK VÀ GIẢI THÍCH 
KỶ CÔNG THỨC B . 
™ VÀ NÊU NHẬN 

XÉT CÓ TÍNH THỰC 
HÀNH: ™ CỦA B 

CHÍNH LÀ B (M, N 

eN; 

N*0). 


TẮC. 


GV LUU Ý HS: BÀI 
TOÁN TRÊN CŨNG 
NHẮC NHỞ CHÚNG 
TA: NGOÀI VIỆC 
HỌC TẬP CẦN 
THAM GIA TDTT ĐÊ 
KHOẺ HƠN. 


364 



http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 
LUYỆN TẬP VẬN DỤNG QUY TẮC (16 ph) 


□ 


CHO HS LÀM ?2 


A) TÌM 1 CỦA 76 CM 


B) 62,5% CỦA 96 
TẤN 


C) 0,25 CỦA 1 CIỜ 


□ 


?2 


A) 76.1 = 57 (CM) 


B) 96.62,5% = 96.-^- 
' 1000 

60 (TẨN) 


C) 1.0,25 = 0,25 
: (CIỜ). 


365 



http://tuhoctoan.net 


BÀI 115 (SGK TR 51) 


BÀI 115 


TÌM 


2 

a) — của 8,7 ; 

3 

, , 2 11 

b) — của — 

7 6 

c) 2^ của 5,1; 

d) 2-J- của 6^ 

11 5 


ĐS A) 5,8 

b) II 
21 

c) 11,9 

d) 17 ị 

5 


BÀI 116 (SGK TR 51) 

Hãy so sánh 16% của 25 và 25% 
của 16. Dựa vào nhận xét đó tính 
nhanh: 

a) 84% của 25 


BÀI 116. 


366 



http://tuhoctoan.net 


b) 48% của 50. 

16% . 25 = 25% . 16. 


A) 25.84% = 25% . 


84 = -.84 = 21 

4 


B) 50.48% = 50% . 


48 = -.48 =24 

2 


Hoạt động 4 

SỬDỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (8 ph) 


cv HƯỚNG DẪN HS 


HS Tự NGHIÊN CÚD 


367 





http://tuhoctoan.net 


SỬ DỤINC MÁY TÍNH 
BỎ TÚI ĐÊ TÌM GIÁ 
TRỊ PHÂN SÔ CỦA 
MỘT SỎ CHO 
TRƯỚC. 


CÙNG cv VÀ SỬ 
DỤNG MÁY TÍNH. 


BÀI 120. 


Phép tính 

Nút ấn 

Kết quả 

Tìm 9% của 70 

0 0 'â® 

6,3 

Tìm 6% của 87 

1 0 0 01 

5,22 

Tìm 12%, 26%, 

□ 0 li 0 00 

180 

35% của 1500 






1 @ tã 

390 



0 0 íg 

625 

Tìm 28% của 1200 

HlEHHEBISIllằ 

336 

của 4500 của 6800 






{SU 1 ® [Ộ]H 

1260 



111 

1904 


ÁP DỤNG TÍNH A, B 
BÀI 120 (SGK TR 52) 


368 










http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 


- HỌC LÝ THUYẾT. 


' LÀM BÀI TẬP 117,118,119,120 (C, D), 

121 . 


- INCHIÊN cúu CÁC BÀI TẬP PHẦN 
LUYỆN TẬP. 


Tiết 95 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• HS được củng cố và khắc sâu quy tắc tìm giá tri phân số của một số cho trước. 

• Có kĩ năng thành thạo tìm giá trị phân số của một số cho trước. 

• Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các bài tập mang tính thực tiễn. 


369 




http://tuhoctoan.net 


B - CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV : Đèn chiếu (hoặc bảng phụ) 

Phiếu học tập, Máy tính bỏ túi 

• HS: Băng nhóm, bút dạ, máy tính bỏ túi. 


c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (chữa bài tập) (8 ph) 

HS 1 : Trả lòi quy tắc như trong SGK 


cv KIỂM TRA ĐỔNG 
THỜI 2 EM HS. 

HS 1: Nêu quy tắc tìm giá trị phân 
số của một số cho trước. 


Bài 117: 

13,21.1 =(13,21.3) :5=39,63:5=7,926 
7,926. I =(7,926.5):3=39,63:3=13,21 

HS 2: Chữa bài tập 118 <SGK tr 52> 


CHỮA BÀI 117 <SGK 

TR 51> 

Biết rằng 13,21.3 = 39,63 và 
39,63 : 5 = 7,926. 

3 . _ .5 

Tìm _ của 13,21 và ^ của 7,926 
5 3 

mà không cần tính toán. 

HS 2: Chữa BT 118 <SGK tr 52>. 
Tuấn có 21 viên bi. Tuấn cho Dũng 


a) 9 viên 

b) 12 viên 

Bài tập 119 <SGK tr 52> 

An nói đúng vì 

1 lỴ 1 f ì 1) I 1 


ii.iiTjLii.l_ 

{2 2) 2 \2 2)2 2 2 

HS nhận xét bài làm của bạn. 


370 







http://tuhoctoan.net 


— số bi của mình. Hỏi: 

7 

a) Dũng được Tuấn cho bao nhiêu 
viên bi? 

b) Tuấn còn lại bao nhiêu viên bi? 


CHỮA BÀ1119 
<SGK> 

Đố : An nói : "Lấy -ị- của Ạ rồi 
2 2 

đem chia cho 2 . Sẽ được kết quả là 

một phần hai". Đố em, bạn An nói 
có đúng không ? 


cv CHO ĐIỂM 2 HS 
LÊN BẢNG KIÊM 
TRA. 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (26 ph) 

HS nhận phiếu học tập và suy nghĩ 
làm bài. 


Cột A 

Cột B 

1) — của 40 

a) 16 

5 

b) 3 

2) 0,5 của 50 

100 

3) 5 của 4800 

c)4000 

6 


„ „ 1 , 2 

4) 4 — của — 

d) 1,8 

2 5 


5) — của 4% 

e) 25 

4 



371 







http://tuhoctoan.net 


HỌC TẬP CHO HS. 

Hãy nối mỗi câu ở cột A với mỗi 
câu ở cột B để được một kết quả 
đúng ví dụ (1 + a). 


KẾT OUẢ : 

(l + a) 

(2 + e) 

(3 + c) 

(4 + d) 

(5 + b) 


GV kiểm tra trên giấy trong từ 1 - 3 
em và chấm điểm. 


2) ĐIÊN KẾT ỌUẢ 
VÀO Ỏ TRỎNG 


Số giờ 

1 .. 

2 giờ 

1 .. 

1 .. 

7 giờ 

0 

3 .. 

4« iờ 

2 . v 
f giù 

7 .. 

Ế giờ 

4 .. 

ử** 

Đổi ra 
phút 

30 phút 

20 phút 

10 phút 

45 phút 

24 phút 

35 phút 

16 phút 


GV tổ chức cho HS điền nha nh (thi 
đua giữa các nhóm học tập). 


Bài 121 <SGK tr 52> 


372 














http://tuhoctoan.net 




BÀI121 <SGK TR 

TÓM TÁT: 

52> 

GV gọi HS tóm tắt đề bài. 

- Quãng đường HN - HP : 102 km 

- Xe lửa xuất phát từ HN đi được 
^ quãng đường. 

Hỏi: Xe lửa còn cách HP ? km. 

GV gọi 1 em HS trình bày lời giải. 

LỜI GIẢI 

Xe lửa xuất phát từ Hà Nội đã đi 
được quãng đường là : 

102.1 = 61,2 (km) 

Vậy xe lửa còn cách Hải Phòng 

102 - 61,2 = 40,8 (km) 

Đáp số: 40,8 km. 

BẢ1122 <SGK TR 

BÀI 122 

ỹj> 


Nguyên liệu muối dưa cải gồm : rau 
cải; hành tươi; đường và muối. Khối 



373 



http://tuhoctoan.net 


lượng hành, đường và muối theo thứ 

1 3 „ 

tự bằng 5%; —và khối 
1000 40 

lượng rau cải. 

Hỏi nếu muối 2 kg rau cải thì cần 
bao nhiêu kg hành, đường và muối. 


cv : ĐỂ TÌM KHỐI 
LƯỢNG HÀNH EM 
LÀM NHƯ THÊ' NÀO ? 

Thực chất đây là bài toán gì ? 

Xác định phân số và số cho trước ? 


Tương tự gọi 2 HS tính khối lượng 
đường và muối ? 


374 



http://tuhoctoan.net 


Um 5% của 2 kg. 

Tìm giá trị phân số của một số cho 
trước. 

Phân số 5% = ——. 

100 

Số cho trước 2. 

=> 2.5% = 2. = 0,1 kg (hành) 


Đáp số: cần 0,002 kg đường 
0,15 kg muối. 

Hoạt động 3 

SỬDỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (10 ph) 


Ví dụ : Một quyển sách giá 8000đ. 
Tìm giá mới của quyển sách đó sau 
khi giảm giá 15%. 

Kết quả thảo luận. 

- Giá mới của quyển sách sau khi 
giảm giá 15% là : 

cv Tổ CHỨC CHO 


Nút ấn 

Kết 

quả 


IBS |.@II s 0 8 

680(^5 











http://tuhoctoan.net 


HS NGHIÊN CỨU 
SGK VÀ THẢO LUẬN 
THEO NHÓM HỌC 
TẬP VỚI YÊU CẦU 
SAU: 


Vậy giá mới của 
6800(1 


' NGHIÊN cúll SỬ 
DỤNG MÁY TÍNH Bỏ 
TÚI VỚI VÍ DỤ TRÊN 
TRONG <SGK TR 


Đáp số: 

Các mặt hàng B, 
đúng giá mới 


5T> 


A : 31500đ 
D : 405000đ 


- ÁP DỤNG ĐÊ KIÊM 
TRA GIÁ MỚI CỦA 
CÁC MẶT HÀNG 
TRONG BÀI TẬP 12T. 


quyển sách là 


c, E được tính 


376 




http://tuhoctoan.net 


BÀI TẬP J2J <SGK 
TR 

Nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9, một 
cửa hàng giảm giá 10% một số mặt 
hàng. Người bán hàng đã sửa lại giá 
của các mặt hàng ấy như sau: 


35000đ 

120000đ 

70000đ 

33000đ 

108000đ 

60300đ 

A 

B 

c 

450000đ 

240000đ 


420000đ 

216000đ 



377 




http://tuhoctoan.net 


D E 

Em hãy kiểm tra xem người bán 
hàng tính giá mới có đúng không? 


cv HỎI THÊM : EM 
HÃY SỬA LẠI CẤC 
MẶT HÀNG A, D HỘ 
CHỊ BAN HÀING? 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DAN về nhà (1 ph) 

• Ôn lại bài 

. Làm bài tập 125 <SGK tr 53>; 120; 121; 122; 124. <SBT tr 24> 

• Tiết sau (tiết 96) tiếp tục luyện tập 


Tiết 96 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• Tiếp tục củng cố quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước. 

• Rèn kĩ năng đổi đơn vị đo thời gian, kĩ năng giải bài toán tìm giá trị phân 
số của một số cho trước. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 


378 


GV: Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ). 
Máy tính bỏ túi. 





http://tuhoctoan.net 


• HS: Ôn tập quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước. 

• Bảng nhóm, bút dạ, máy tính bỏ túi. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (8 ph) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

- HS1: Phát biểu quy tắc tìm phân 
số của một số cho trước. 

Chữa bài tập 120 tr 23 SBT 
(Đề bài đưa lên màn hình) 


- HS2: Một giờ có bao nhiêu phút? 
Chữa bài tập 121 (a, b, c) và 122 
(a, b, c) tr 23 SBT. 

(Đề bài đưa lên màn hình) 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

- HS1: Phát biểu quy tắc tìm — 
n 


của số b cho trước (tr 51 SGK). 


Chữa bài tập 120 SBT. 

a) % của 40 là: ị AO = 16. 

5 5 

b) ^ của 48000 đồng là: 

6 


ị .48000 = 40000 (đồng) 
6 


c) 4 — của — kg là: 

„1 2 9 2 9 „4 

4 . = _ = 1- 

2 5 2 5 5 5 


(kg) 


- HS2: Một giờ có 60 phút. 
Chữa bài 121 SBT. 


a) Ặ giờ = -^.60 ph = 10 ph 

b) ỉ giờ = 1.60 ph = 20 ph 

c) I giờ = I .60 ph = 45 ph 
Chữa bài 122 SBT 

a) 3h30ph = 3^ h = 3,5 h 


379 







http://tuhoctoan.net 


b) 2hl5ph = 2-^-h = 2,25 h 

60 

45. 

c) 0h45ph = = 0,75 h 


GV nhận xét, cho điểm 


HS lớp nhận xét bài làm của các bạn. 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẠP (35 ph) 


Bài 123 (tr 23 SBT). 

Biểu thị các số đo thời gian sau 
bằng giờ và phút, 
a) 5,25 h b) 10,5h 

c) 3,75h d) 2,lh 

e) 4,6h. 

GV hướng dẫn HS làm câu a và b. 


Sau đó, GV yêu cầu HS tự làm tiếp 
các câu còn lại, rồi gọi 3 HS lên 
bảng trình bày. 


Bài 126 (SBT) 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS đọc và tóm tắt đề 
bài. 


HS làm dưới sự hướng dẫn của GV. 

a) 5,25h = 5^-h = 5Ậh 

100 4 

=5hl5ph. 

b) 10, 5 h = 10-ịh = loịh 

10 2 

=10h30ph. 

Ba HS lên bảng trình bày 

HS1. c) 3,75h = 3-^-h 
100 

= 3-^-h = 3h45ph. 

HS2. d) 2,lh = 2-^-h = 2h6ph 
10 

HS3. e) 4,6h = 4^h = 4h36ph. 

HS đọc và tóm tắt đề bài: 

Lớp có 45 HS. 

Số HS trung bình chiếm Ị- số HS 
15 

lớp. 


380 





http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS làm bài cá nhân, sau 
5 ph gọi 1 HS lên trình bày bài. 


Bài 127 (tr 24 SBT) 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV yêu cầu HS nêu tóm tắt cách 
làm. 

GV hướng dẫn HS có thể làm theo 
hai cách. 


Số HS khá bằng 4 số HS còn lại. 
8 

T ín h số HS giỏi? 

Bài giải: 

Số HS trung bình của lớp là: 

45.^7 = 21(HS) 

15 

Số HS còn lại là: 

45 - 21 = 24 (HS) 

Số HS khá là: 

24.^ = 15(HS) 

Số HS giỏi là: 

24 - 15 = 9 (HS) 

Hai HS lên trình bày 2 cách giải. 
Cáchl 

Phân số chỉ số thóc thu hoạch ở 
thửa thứ tư là: 

1-Ị^- +0,4 + 15%1 

= 1-Íị + | + A 

u 5 20 


_ 4 _ 

~ 20 “ 5 ' 

Khối lượng thóc thu hoạch được ở 
thửa thứ tư là: 

1000 kg. i = 200kg 
Cách 2 

Số thóc thu được ở thửa 1 là: 

lOOOkg . ị = 250 kg. 

4 


381 




http://tuhoctoan.net 


Bài tập bổ sung: 

GV đưa đề bài lên màn hình hoặc 
in phát cho các nhóm, yêu cầu HS 
hoạt động nhổm. 

Đề bài: 

Ba lớp 6 của một trường PTCS có 
120 HS. Số HS lớp 6A chiếm 35% 
số HS cả khối. Số HS lớp 6B bằng 


số HS lớp 6A. Còn lại là HS 


lớp 6C. Tính số HS mỗi lớp. 


Bài tập trắc nghiệm 

Khoanh tròn chữ cái đứng trước 

kết quả đúng. 

a) — của 30 bằng: 

6 

A. 36 ; B. 18 ; c. 25 ; D. 30- 
6 

b) ^ giờ bằng: 

A. 20 ph ; B. 24 ph 
c. 40 ph ; D. 150 ph 

c) 25% của 60 kg là: 


Số thóc thu được ở thửa 2 là: 

1000 kg . 0,4 = 400 kg. 

Số thóc thu được ở thửa 3 là: 

lOOOkg.-^- = 150 kg. 

& 100 

Số thóc thu được ở thửa 4 là: 

1000 - (250 + 400 + 150) = 200 
(kg) 

HS lớp nhận xét, chữa bài. 

HS hoạt động theo nhóm. 


Bài làm của các nhóm. 
Bài làm của các nhóm. 


Số HS của lớp 6A là: 

120.-^- = 42 (HS) 

100 

Số HS của lớp 6B là: 

42.^ = 40(HS) 

21 

Số HS của lớp 6C là: 

120 - (42+40) = 38 (HS) 


HS làm bài cá nhân. 
Kết quả 

a)©.25 


b) (b). 24 ph 


c)@. 15 kg 


382 


o 



http://tuhoctoan.net 


A. 15 ; B. 25 kg. 

c. 24 kg ; D. 15 kg 
d) 0,3 của 1 giờ 30 ph là: 
A. 27 ph ; B. 4,5 giờ 
c. 0,39 giờ ; D. 39 ph 


d) A . 27 ph 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Bài 125 (tr 24 SBT). 


Bài tập bổ sung: Lóp 6B có 48 HS, số HS giỏi bằng ^ số HS cả lớp. Số HS 

6 

trung bình bằng 250% số HS giỏi, còn lại là HS khá. Tính số HS mỗi loại của 
lớp 6B. 


Tiết 97 § 15. TÌM MỘT số BIẾT GIÁ TRỊ 

MỘT PHÂN SỐ CỦA NÓ 


A. MỤC TIÊU 

• HS nhận biết và hiểu quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó. 

• Có kĩ năng vận dụng quy tắc đó để tìm một số biết giá trị một phân số 
của nó. 

• Biết vận dụng quy tắc để giải một số bài toán thực tiễn. 

B- CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV : Máy chiếu (bảng phụ), giấy trong, phiếu học tập. 

• HS : Bảng nhóm, bút dạ. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 


383 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (5 ph) 

Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số HS lên bảng làm bài. 
của một số cho trước ? Cả lớp theo dõi và nhận xét. 


CHỮA BT 12ĩ <SBT 
TR 24> 

GV nhận xét cho điểm HS. 


- TRẢ LỜI: MUỐN 
TÌM GIÁ TRỊ PHÂN 
SỐ CỦA MỘT SỐ 
CHO TRƯỚC TA 
LẤY SỐ ĐÓ NHÂN 
VỚI PHÂN SỐ. 

Tìm — của số b cho trước ta tính 
n 

b. — (m, neN;n?^0). 


BÀI 12ỹ <SBT TR 
24> 

Hạnh ăn : 6 quả 
Hoàng ăn : 8 quả 
Trên đĩa còn : 10 quả. 


384 




http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 2 

TÌM TÒI PHÁT HIỆN KIÊN THỨC MỚI (15 ph) 

HS đọc ví dụ trong SGK. 


1. VÍ DỤ : (<SGK 5T> 

3 

— số HS của lớp 6A là 27 bạn. 

5 

Hỏi lớp 6A có bao nhiêu HS. 

GV dẫn dắt HS giải ví dụ trên như 
trong SGK. 


Nếu gọi số HS lớp 6A là X theo đề 
bài ta phải tìm X sao cho ^ của X 


bằng 27. Ta có : 

3 ___ 
X. - =21 
5 

Vậy X = 27 : I 


X = 45 


Trả lời: lớp 6A có 45 HS. 


GV: NHƯ VẬY ĐÊ 
TÌM MỘT SÔ BIẾT ị 

5 

CỦA NÓ BẰNG 27. 
TA ĐÃ LẤY 27 CHIA 


2. Quy tắc : 

„ . m 

Muốn tìm một số biết — cua nó 
n 

bằng a, ta tính a : — (m, n G N*) 


CHO |. 

5 


385 



http://tuhoctoan.net 


CV: QUA Vỉ DỤ 
TRÊN, HÃY CHỎ 
BIẾT MUỐN TÌM MỘT 
SÔ BIẾT I CỦA NÓ 
BẰNG A EM LÀM 
NHƯ THÊ NÀO => 

2) Quy tắc : 

Gọi từ 1 - 3 HS phát biểu quy tắc. 

□ 


A) VẬY SỎ ĐÓ LÀ : 

a: — =14: ị »14. Ị =49. 
n 7 2 


B) ĐỔI 3 | = ụ. 

' 5 5 

Số đó là 

2 11 -2 5 -10 

3 : y 3 
HS đọc đề bài. 


CỦNG CỐ ?1 


a) Um một số, biết 


2 

7 


của nó 


bằng 14. 

GV phân tích cùng HS : 

\ là phân số — (trong quy tắc) 
7 n 

14 là số a (trong quy tắc) 

2 

b) Tìm một số, biết 3j của nó 


bằng -y-. 


350 (lít) 

1 - (dung tích bể) 

20 20 

Vậy a : — = 350 : ^-=350.^ 
n 20 7 

= 1000 (lít). 


386 



http://tuhoctoan.net 


□ 


CỦNG CỐ ?2 

Một bể chứa đầy nước, sau khi dùng 
hết 350 lít nước thì trong bể còn lại 
13 

một lượng nước bằng ^ dung tích 

bể. Hỏi bể này chứa được bao nhiêu 
lít nước ? 


cv : CHO HS PHÂN 
TÍCH ĐÊ TÌM T50 LÍT 
NƯỚC ÚNG VỚI 
PHÂN SÔ NÀO ? 

Trong bài a là số nào ? 

Còn — là phân số nào ? 


Hoạt động 3 
LUYỆN TẠP (24 ph) 

HS làm bài trên "Phiếu học tập". 


BÀỈĨ:G\ DÙNG 


a) a. - 


y 


387 




http://tuhoctoan.net 


BẢNG PHỤ HOẶC 
ĐƯA BÀI TẬP NÀY 

b) Giá trị phân số của một số cho 
trước. 

LÊN MÁY CHIÊU 

c) a : — (m, n G N*) 
n 

(PHIÊU HỌC TẬP). 
ĐIỀN VÀO CHỖ... 

a) Muốn tìm — của số a cho trước, 

y 

(x, y £ N; y # 0) ta tính .... 

b) Muốn tìm. ta lấy số đó nhân 

với phân số. 

c) Muốn tìm một số biết — của nó 

n 

bằng a, ta tính ... 

d) Muốn tìm .... ta lấy c : ^ 

b 

(a, b € N*) 

GV : Yêu cầu HS phân biệt rõ hai 
dạng toán trên. 

d) Một số biết ^ của nó bằng c. 
b 

HS làm bài vào vở. 

a) 10,8 

b) -3,5 

Kết quả thảo luận nhóm bài tập 127 

BẢỄ TẬP J2ố <SGK 

a) Số phải tìm là : 

3 7 93 24 

13,32: — = 13,32. — = (theo 1) 

7 3 3 

TR 54> 

Tìm một số biết: 

2 

a) — của nó bằng 7,2. 

3 

b) 1 y của nó bằng -5. 

= 31,08 (theo 2) 

b) Số phải tìm 


388 




http://tuhoctoan.net 


BÀ/ TẬP 127 <SGK 
TRAINC 54> 

GV yêu cầu HS thảo luận nhóm HT 
(viết trên bảng nhóm). 

Biết rằng 13,32.7 = 93,24 (1) 

và 93,24: 3 = 31,08 (2) 

Không cần làm phép tính, hãy 
a) Um một số, biết ^ của nó bằng 


31,08:1=31,08.!=^ (SUY 
3 7 7 ' 

TỪ 2) 

= 13,32 (suy từ 1) 

SỐ kg đậu đen đã nấu chín là : 

1,2 : 24% = 5 (kg) 


13,32. 


b) Tìm một số, biết -- của nó bằng 
31,08. 


Luợng sữa trong chai là : 
18 : 4,5% -400 (g). 


BÀ/ TẬP 128 (SGK 
TR 55) 


Trong đậu đen nấu chúi, tỉ lệ chất 


389 



http://tuhoctoan.net 


đạm chiếm 24%. T ín h số kg đậu đen 
đã nấu chín để có 1, 2 kg chất đạm. 


BÀI TẬP 129 <SGK 
TR ỹỹ> 

Trong sữa có 4,5% bơ. Tính lượng 
sữa trong 1 chai, biết rằng lượng bơ 
trong chai sữa này là 18g. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

• Học bài: So sánh 2 dạng toán ở § 14 và § 15. 

. Làm bài tập 130, 131 (SGK tr 35) 

Bài tập 128, 131 (SBT tr 24). 

• Chuẩn bị máy tính bỏ túi. 


Tiết 98 


LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 

• HS được củng cố và khắc sâu kiến thức về tìm một số biết giá trị một 
phân số của nó. 

• Có kỹ năng thành thạo khi tìm một số biết giá trị phân số của nó. 

390 





http://tuhoctoan.net 


• Sử dụng máy tính bỏ túi đúng thao tác khi giải bài toán về tìm một số biết 
giá trị phân số của nó. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Máy chiếu (hoặc bảng phụ). Máy tí nh bỏ túi. 

Hình vẽ 11 phóng to; 

• HS: Máy tính bỏ túi. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


HS1: PHÁT BIÊU QUY 
TẮC TÌM 1 SÔ KHI 
BIẾT m CỦA NÓ 

n 

BẰNG A. 


HS1: PHẮT BIÊU 
QUY TẮC. 


CHỮA BÀI TẬP VI 
(SGK TR 55) 


75% một mảnh vải dài 3,75m. Hỏi 


391 






http://tuhoctoan.net 


cả mảnh vải dài bao nhiêu m? 

CHỮA BÀI 151 SGK. 


Mảnh vải dài 3,75 : 75% = 5 (m) 

HS2: CHỮA BÀI TẬP 

HS 2 LÊN BẢNG 

128 (SBT TR 24) 

CHỮA BÀ1128 SBT. 

Tìm một số biết 

Kết quả 

2 

a) — % của nó bằng 1,5 

b) 3 của nó bằng -5,8 

a) 375 


b)-160. 

HS nhận xét bài làm của bạn và đề 
nghị cho điểm. 

Hoạt động 2 


LUYỆN TẬP (36 ph) 


DẠNG 1: TÌM X 


392 





http://tuhoctoan.net 


BÀI TẬP 152 (SGK 
TR 55) TÌM X BIẾT 

àịlị .x + sị = 3ị 
3 3 3 

b)3^.x-i = 2^ 

7 8 4 


GV: (PHÂN TÍCH 
CHUNG TOÀN LỚP) 

Ở câu a, để tìm được X em phải làm 
thế nào? 


HS: ĐẦU TIÊN TA 
PHẢI ĐỔI HỖN SÔ 
RA PHÂN SÔ: 


8... 26 10 
. x + . = . 
3 3 3 


Sau đó tìm 


8 

X 

3 


bằng cách lấy tổng 


trừ đi số hạng đã biết (hoặc áp 
dụng quy tắc chuyển vế đổi dấu). 
Rồi tìm X bằng cách lấy tích chia 
cho thừa số đã biết. 


A) 


2 


2 

— . X + 


3 


3 


= 3 


1 

3 


393 



http://tuhoctoan.net 


8 26 _ 10 
3 X+ 3 _ 3 


8 10 26 
3 X ~ 3 3 


X 


-16 .8 
3 : 3 


X 


-16 3 
3 ' 8 


394 



http://tuhoctoan.net 


2 


X = 


CV: CÂU B CŨINC 
GIẢI TƯƠNG Tự. GV 
YÊU CẦU CẢ LỚP 
LÀM BÀI TẬP, GỌI 2 
HS LÊN BẢNG LÀM 
BÀI. 


B) 


3 


2 1 

— .X- 

7 8 


-2Ì 

4 


23 111 

y x 8“ĩ 


23 11 1 

_ x - — + _ 
7 4 8 


23 _ 22 

_ X = — + 
7 8 


1 

8 


395 



http://tuhoctoan.net 



X 


23 . 
8 : 


23 

7 


X 


23 

8 


23 


X 


7 

8 


DẠNG 2: TOÀN Đố. 


#4/ SCK) (CV 


HS TÓM TẮT ĐỀ: 


396 



http://tuhoctoan.net 


ĐƯA ĐÊ BÀI LÊN 
MÀN HÌNH). 

Yêu cầu HS đọc và tóm tắt đề bài 
(GV ghi lên bảng). 


MÓN "DỪA KHO 
THỊT". 


Lượng thịt = ^ lượng cùi dừa. 


Lượng đường -5% lượng cùi dừa. 
Có 0,8 kg thít. 

Tính lượng cùi dừa? Lượng đường? 


CV: LƯỢNG THỊT 
BẰNG I LƯỢNG CÙI 

DỪA, CÓ 0,8KG 
THỊT HAY BIẾT 
0,8KG CHÍNH LÀ I 

LƯỢNG CÙI DỪA. 
VẬY ĐI TÌM LƯỢNG 
CÙI DỪA THUỘC 
DẠNG BÀI TOAN 
NÀO? 


397 



http://tuhoctoan.net 


Hãy nêu cách tính lượng cùi dừa? 


HS: ĐÓ LÀ BÀI 
TOÀN TÌM MỘT SÔ 
KHI BIẾT MỘT GIÁ 
TRỊ PHÂIN SÔ CỦA 
NÓ. 


Đã biết lượng cùi dừa là l,2kg, 
lượng đường bằng 5% lượng cùi 
dừa. Vậy tìm lượng đường thuộc 
dạng bài toán nào? 

Nêu cách tính? 


HS: LƯỢNG CÙI 
DỪA CẦN ĐÊ KHO 
0,8KG THỊT LÀ: 

0,8 : \ - 0,8 . ^ = 1,2 (kg) 

3 2 


HS: ĐÓ LÀ BÀI 
TOÁN TÌM CIÁ TRỊ 
PHÂN SỎ CỦA MỘT 
SÔ CHO TRƯỚC. 

Lượng đường cần dùng là: 


398 



http://tuhoctoan.net 



1,2.5 

1,2.5% = —— = 0,06(kg) 
100 

cv NHẤN MẠNH LẠI 
2 BÀI TOÁN Cơ BẢN 


VÊ PHÂN SỐ. 


BÀI TẬP 1JỹỌb 
SGK) 

GV gọi HS đọc đề bài. 

Tóm tắt đề bài. 

- GV phân tích để HS hiểu được: thế 
nào là kế hoạch (hay dự định) và 

trên thưc tế đã thưc hiên đươc — 
9 

kế hoạch là như thế nào. 

TÓM TẮT ĐỀ: 

Xí nghiệp đã thực hiện ^ 

hoạch, còn phải làm 560 SP. 
Tính số SP theo kế hoạch? 



http://tuhoctoan.net 


cv cdl Ý: 560 SP 
ÚNG VỚI BAO NHIÊU 
PHẦN KÊ' HOẠCH? 


LỜ! GIẢI: 


560 sản phẩm ứng với 1 —- = — 
9 9 

(kế hoạch). 

Vậy số sản phẩm được giao theo kế 
hoạch là: 


cv YÊU CẦU HS 
LÀM BÀI TẬP VÀO 
VỞ, Rổl GỌI 1 HS 
LÊN BẢNG TRÌNH 
BÀY HOẶC VIẾT 
TRÊN GIẤY TRONG, 
KIỂM TRA BẰNG 
ĐÈN CHIẾU. 


560 : ị = 560,- = 1260 (SÁN 
9 4 ' 

PHẨM) 


DẠNG SỬ DỤNG 
MẢY TÍNH BỎ TÚI. 


400 



http://tuhoctoan.net 


BÀI 1T4 <n SGK> 

GV yêu cầu HS tự đọc và thực hành 
theo SGK. 


HS ĐỌC VÀ THỰC 
HÀNH THEO SÁCH 
CIẢO KHOA. 


BÀI TOÀN: 

NÚT ẤN 

KẾT 

OUẢ 

Tìm một số biết 60% 
của nó bằng 18. 

[7 

ẽl 7 



0 m 8 

50 


VẬY SÔ PHẢI TÌM LÀ 
TO. 


401 

















http://tuhoctoan.net 


cv YÊU CẦU HS SỬ 
DỤINC MÁY TÍNH ĐÊ 
KIỂM TRA LẠI ĐÁP 
SỎ CỦA CẤC BÀI 
TẬP 128,129,1X1. 


ĐỐ: BÀI 176 (SGK TR 
56) 


GV TREO HÌNH VẼ 11 
PHÓNG TO, ĐỌC ĐÊ 
BÀI SGK 

Cân đang ở vị trí thăng bằng. 

Đố em viên gạch nặng bao nhiêu kg? 


402 



http://tuhoctoan.net 


VIÊN CẠCH NẶNC 5 
KC. 

Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Học bài 

Làm bài 128, 129, 130 (SBT tr 24) 

Chuẩn bị máy tính bỏ túi, tốt nhất là loại CASIO íx-220. 

Tiết sau tiếp tục luyện tập chuẩn bị kiểm tra 15'. Ôn hai quy tắc (tìm giá 
trị phân số của một số cho trước và tìm một số biết giá trị phân số của 
nó). 


Tiết 99 LUYỆN TẬP 

A. MỤC TIÊU 


403 




http://tuhoctoan.net 


• Tiếp tục củng cố quy tắc tìm một số biết giá trị một phân số của nó. 

• Rèn kĩ năng thành thạo tìm một số biết giá trị phân số của nó. 

• Rèn kĩ năng phân tích đề bài để giải các bài toán đố. 

• Kiểm tra giấy 15 ph để đánh giá kiến thức HS. 


B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: - Máy chiếu, bút dạ (hoặc bảng phụ) 

- Máy tính bỏ túi. 

. HS: 

- Ôn tập quy tắc tìm giá trị phân số của 1 số cho trước và tìm 1 số biết giá trị 
một phân số của nó. 

- Máy tính bỏ túi. Chuẩn bị giấy kiểm tra. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thày 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (7 ph) 


GV nêu yêu cầu kiểm tra. 

- HS1: Phát biểu quy tắc tìm một số 

biết — của nó bang a. 
n 

Chữa bài tập 128 tr 24 SBT 
(Đề bài đưa lên màn hình) 


Hai HS lên bảng kiểm tra. 

- HS1: Phát biểu quy tắc tr 54 
SGK. 


Chữa bài tập 128 SBT. 
a) Số đó là: 

. 2 

1,5 : 4% = 1,5 : 

5 500 

= 1,5™ =375. 

2 


b) Số đó là: 

-5,8 : 3^-% = 5,8 : 
8 


29 

800 


404 






http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của thày 

Hoạt động của trò 


= -5,8.—= -160. 

29 

- HS2: Chữa bài số 130 tr 24 SBT. 

- HS2: Chữa bài 130 SBT. 


Số tuổi của Mai cách đây 3 năm là: 


6:- = 6.- = 9 (tuổi) 

3 2 

GV nhận xét, cho điểm. 

Số tuổi hiện nay của Mai là 

9 + 3 = 12 (tuổi) 

HS lớp nhận xét bài của bạn. 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (27 ph) 


Bài 131 (tr 24 SBT) 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV hướng dẫn HS phân tích theo sơ 
đồ: 

Cả cuốn sách-.- 

Ngày 1 đọc _ I 

Ngày 2 đọc I 

Ngày 3 đọc i_ 


HS đọc đề bài. 

Nghe GV hướng dẫn và vẽ sơ đồ. 


90 

trang 

- Hãy tìm phân số chỉ 90 trang sách 
đọc ngày thứ ba. 


- HS: Phân số chỉ 90 trang sách 
đọc ngày thứ ba là: 

5 3 ,. 

1 - ^ ^ (sô trang còn lại sau 


- Vậy số trang còn lại sau ngày thứ 
nhất tính thế nào? 


ngày thứ 1). 

Số trang còn lại sau ngày thứ nhất 
là: 

90 :1 = 90.ị = 240 (trang) 

8 3 


- Tìm phân số chỉ số trang còn lại 
sau ngày thứ nhất. 


Phân số chỉ số trang còn lại sau 
ngày thứ nhất là: 


405 









http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của thày 

Hoạt động của trò 


1 2 

1 - ^ — (sô trang sách) 

- Hãy tìm số trang của cuốn sách. 

Bài 133 (tr 24 SBT) 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Số trang của cuốn sách là: 

240 : - = 240,- = 360 (trang) 

3 2 6 

GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ. 

Số trứng: - 

Bán : - 1 

2q|iả 

Còn : '- 

28 quả 

HS vẽ sơ đồ bài toán. 

- Hãy tìm phân số chỉ 30 quả trứng 

- HS: phân số chỉ 30 quả trứng là: 

(2q + 28q = 30q). 

1 - - = ị (sô trứng) 

- Tính số trứng mang đi bán. 

Bài 134 (tr 24 SBT) 

Số trứng mang đi bán là: 

30 : - = 30,- = 54 (quả) 

9 5 4 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

Một HS đọc đề bài. 

- GV: Lúc đầu số sách ở ngăn A 

- HS: Lúc đầu số sách ở ngăn A 

V 3 ^ 7 

bằng y số sách ở ngăn B, em hiếu 

v 3 y 7 

băng y sô sách 0 ngăn B nghĩa là 

điều ấy như thế nào? 

ngăn A có 3 phần bằng nhau thì 
ngăn B có 5 phần bằng nhau. 

- Lúc đầu cả hai ngăn có 8 phần 

,3 

- Khi ấy số sách ở ngăn A bằng — 

bằng nhau, vậy khi ấy số sách ở 

8 

ngăn A bằng bao nhiêu phần số 

số sách ở cả hai ngăn — = —-— . 

sách ở cả hai ngăn? 

18 3 + 5j 

- Sau khi chuyển 14 quyển từ ngăn 
B sang ngăn A thì số sách ở ngăn A 

- Sau khi chuyển, số sách ở ngăn 


406 








http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của thày 

Hoạt động của trò 

25 

bằng ^ số sách ở ngăn B, vậy sau 

. , 4 25 25 * , , 

A bang -= — sô sách ở cả 

& 25 + 23 48 

khi chuyển số sách ở ngăn A bằng 
bao nhiêu phần số sách ở cả hai 

hai ngăn. 

ngăn? 

- Hãy tính phân số chỉ 14 quyển 

- Phân số chỉ 14 quyển sách là: 

sách chuyển từ ngăn B sang ngăn A. 

25 3 25 18 7 . . 

48 8 48 48 48 6 


sách) 

- Tổng số sách ở hai ngăn là bao 

- Tổng số sách ở hai ngăn là: 

nhiêu? 

14 : — = 14.— = 96 (quyển) 

48 7 

- Tính số sách lúc đầu ở mỗi ngăn. 

- Số sách lúc đầu ở ngăn thứ nhất 
là: 


96.^ = 36 (quyển) 


- Số sách lúc đầu ở ngăn thứ hai 
là: 

96 - 36 = 60 (quyển) 

Bài 135 (tr 25 SBT) 

(Đề bài đưa lên màn hình) 

GV hướng dẫn HS phân tích đề. 

Một HS đọc to đề bài. 

- Hãy tính tỉ số của HS lớp 6A so 
với số HS cả 4 lớp. 

- Số HS lớp 6A bằng —-— = — 
25 + 9 34 


số HS cả 4 lớp. 

- Tương tự, hãy tính số HS lớp 6B, 

Số HS lớp 6B bằng 

lớp 6C so với số HS cả 4 lớp. 

21 21 , ,,, 

——— = — sô HS cả 4 lớp. 

64 + 21 85 

- SỐ HS lớp 6C bằng = — 

13 + 4 17 


số HS cả 4 lớp. 

- Vậy phân số chỉ số HS lớp 6D 
tính thế nào? 

- Phân số chỉ số HS lớp 6D là: 


407 








http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của thày 


Hoạt động của trò 


ÍẪ- 

134 


127 

170 


= -2^- (số HS cả 4 lớp) 
170 


- Từ đó, tính ra số HS cả 4 lớp và số 
HS từng lớp. Công việc này GV 
giao cho HS về nhà làm tiếp. 


Hoạt động 3 
KIỂM TRA (10 ph) 

GV phát đề in sẵn cho HS. 

Đề bài 


Câu 1 (4 điểm): Bài tập trắc nghiệm. 

Khoanh tròn chữ cái đứng trước kết quả đúng. 
3 , 

a) ^ của 15 kg là: 


A. 25 kg; B. 24kg; c. 9kg; D. lOkg. 

b) Biết 25% của một số là 16. Số đó là: 

A. 4; B. 64; c. 32; D. 8. 

Câu 2 (6 điểm): Bạn Bình đọc một cuốn sách trong 3 ngày. 

.' 3 T . ^ 1 

Ngày thứ nhất Bình đọc được cuốn sách. Ngày thứ hai Bình đọc được — 

cuốn sách. Ngày thứ ba Bình đọc nốt 18 trang. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu 
trang? 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1 ph) 

Hoàn thành bài tập 135 tr 25 SBT. 

Đọc trước bài §16. Tìm tỉ số của hai số. 


408 






http://tuhoctoan.net 


I Tiết 100 I §16. TÌM TỈ SỐ CỦA HAI SỐ 

A. MỤC TIÊU 

• HS hiểu được ý nghĩa và biết cách tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm, tỉ 
lệ xích. 

• Có kỹ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích. 

• Có ý thức áp dụng các kiến thức và kĩ năng nói trên vào việc giải một số 
bài toán thực tiễn. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi định nghĩa tỉ số, quy tắc tìm tỉ 
số phần trăm, khái niệm về tỉ lệ xích và các bài tập. Bản đồ Việt Nam. 

• HS: Giấy trong, bút dạ hoặc bảng phụ để hoạt động nhóm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

1. TỈ SỐ HAI SÔ (20 phút) 


Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều 
rộng 3 m, chiều dài 4 m. Tìm tỉ số giữa 
số đo chiều rộng và số do chiều dài 
của hì nh chữ nhật đó (GV đưa đề bài 
lên màn hình) 

- GV: Vậy tỉ số giữa hai số a và b là 
gì? 

- GV đưa định nghĩa tỉ số của 2 số lên 
màn h ìn h và nhân mạnh: điều kiện 
của b (số chia) phải khác 0. 

a 

Ký hiệu: — hoặc a: b. 

b 

- Hãy lấy ví dụ về tỉ số. 


HS: Tỉ số giữa số đo chiều rộng và số 
đo chiều dài của hình chữ nhật là 

3:4 = - =0,75. 

4 

- HS: Tỉ số giữa hai số a và b (b 5* 0) 
là thương trong phép chia số a cho 
sốb. 


- HS lấy 1 số ví dụ về tỉ số. 


409 








http://tuhoctoan.net 


GV có thể đưa thêm một số ví dụ về 
tỉ số để thấy tính đa dạng của a và b, 
chỉ yêu cầu b ^ 0. 

Vậy tỉ số và phân số ^ khác 
b b 

nhau như thế nào? 


VD: 


4 

5 


1,7 . 3 
3,85 ’ 7 


(7) 


- HS: tỉ số — với b ^ 0 thì a và b có 
b 

thể là các số nguyên, có thể là phân 
số, là số thập phân... 

Còn phân số ^ (b 9* 0) thì a và b 
b 


BÀI TẬP 1: TRONG 
CẤC CÁCH VIẾT 
SAU, CÁCH VIẾT 
NÀO LÀ PHÂN SỎ? 
CÁCH VIẾT NÀO LÀ 
TỈ SÔ: 

-3 . 2/75 . 4 _0_ 

5 ; 3 ; 9 ; _ 3 2 

4 7 

■ GV: Ở ví dụ đầu, ta tìm tì số giữa số 
đo chiều rộng và số đo chiều dài của 
hình chữ nhật, hai đại lượng đó cùng 
loại (đo độ dài) và đã cùng 1 đơn vị 


phải là các số nguyên. 
HS: 

-3 4 

Phân số: —- ; - 
5 9 

Tỉ số: cả 4 cách viết. 


- HS: AB = 20 cm 

CD = 1 m = 100 cm 
Tỉ số độ dài của đoạn thẳng AB và 

’ 20 1 
đoan thắng CD là: —— = — 

100 5 


đo. 


Xét ví dụ sau: 

VD: Đoạn thẳng AB dài 20 cm, 


410 



http://tuhoctoan.net 


đoạn thẳng CD dài lm. Um tỉ số độ 
dài của đoạn thẳng AB và đoạn 
thẳng CD 

Bài tập 2 (bài 137 trang 57 - SGK) 

Tìm tỉ số của: a) — m và 75 cm 

3 


b) — h và 20 phút 

10 

HS LÀM VIỆC ĐỘC 
LẬP Rổl HAI EM 
LÊN BẢNG CHỮA. 

, „ 75 3 

a) 75 cm = ——m = — m 

100 4 

23 2 4 _ 8 

3'4 _ 3 ’ 3 _ 9 

b) 20 phút = — h = — h 

60 3 

3.13 39 

10'3 _ 10 1 _ 10 

Bài tập 3 (bài 140 trang 58 SGK) 

Chuột nặng hơn voi! 

GV gọi HS đọc đề bài trong SGK 

HS hoạt động theo nhổm. 

HS: Bài làm sai ở chỗ khi tính tỉ số 
không đưa về cùng một đơn vị. Mà tỉ 
số giữa khối lượng của chuột và voi 
phải là: 

Đổi 5 tấn = 5 000 OOOg. 

30 _ 3 

Tỉ số đó có ý nghĩa như thế nào ? 

5000000 - 500000 

Tỉ số đó cho biết khối lượng của 
3 

chuôt chỉ bằng —--khối lương 

500000 

của voi. 

Qua bài toán này, em ghi nhớ điều 

gì? 

HS: ta chỉ lập được tỉ số giữa hai 
đại lượng cùng loại và phải đổi về 


411 








http://tuhoctoan.net 


I cùng 1 đơn vị. 


Hoạt động 2 

TỈ SỐ PHẦN TRẢM (10 ph) 


GV: Trong thực hành, ta thường 
dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm 

với ký hiệu % thay cho —-. 

100 

Ví dụ: Tìm tỉ số phần trăm của hai 
số: 78,1 và 25. 

- Ở lớp 5, để tìm tỉ số phần trăm của 
hai số, em làm thế nào ? 

- Áp dụng: Tỉ số phần trăm của 
78,1 và 25 là: 

ặ.ỊWioo.J_ 

25 25 100 

= % = 312,4% 

25 


HS: Để tìm tỉ sô phần trăm của hai 
số ta cần tìm thương của 2 số, nhân 
thương đó với 100 rồi viết thêm ký 
hiệu % vào kết quả. 

HS: phát biểu cách giải, GV ghi lại 
bài giải 


GV: Một cách tổng quát, muốn tìm tỉ 
số phần trăm của 2 số a và b, ta làm 
thế nào ? 

GV: đưa quy tắc lên màn hình, giải 
thích cách làm này và cách làm ở 
tiểu học cũng tương tự. 

GV yêu cầu HS làm I? 1 I 
Tìm tỉ số phần trăm của: 

a) 5 và 8 . 

3 

b) 25 kg và tạ. 


HS: Muốn tìm tỉ số phần trăm của 
hai số a và b ta nhân a với 100 rồi 
chia cho b và viết ký hiệu % vào 
kết quả. 


HS làm I ?1 ], GV gọi 2 HS lên bảng 
chữa: 

a) - 62,5% 

8 8 

. _ 3 

b) Đổi - 77 - tạ = 0,3 tạ = 30 kg 

10 

25 = 25T00 % = 83 1 % 

30 30 3 


412 





http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 
TỈ LỆ XÍCH (8 ph) 


- GV: Cho HS quan sát 1 bản đồ Việt 

- HS: Cả lớp quan sát bản đồ Việt 

Nam và giới thiệu tỉ lệ xích của bản 

Nam, 1 HS lên đọc tỉ lệ xích của 

đồ đó. 

bản đồ. 

Ví du: 1 

2000000 


- GV: Giới thiệu khái niệm tỉ lệ xích 
của một bản vẽ (hoặc một bản đồ 
(SGK) 

Ký hiệu: T: tỉ lệ xích 

HS nghe và ghi bài. 

a: khoảng cách giữa 2 điểm trên 


bản vẽ 


b: khoảng cách giữa 2 điểm tương 


ứng trên thực tế 


T = ^ (a, b có cùng đơn vị đo) 
b 


- Gọi HS đọc ví dụ SGK trang 57 yêu 

- HS: a = 1 cm 

cầu giải thích. 

b = 1 km = 100 000 cm 


=> T = a - 1 

b 100000 

Cho HS làm Ị?g ; 

- HS: a = 16,2 cm 

Tỉ lô xích của bản đồ là 1 

b = 1620 km = 162 000 000 cm 

a 10000000 

T _a_ 16,2 _ 1 

em hiểu điều đó như thế nào? 

b 162000000 10000000 


Hoạt động 4 

CỦNG CỐ LUYỆN TẬP (5 ph) 


GV: 

- Thế nào là tỉ số giữa 2 số a và b 
(với b ^ 0). 


HS: Phát biểu lại như SGK 


413 











http://tuhoctoan.net 


- Nêu quy tắc chuyển từ tỉ số ^ 
sang tỉ số phần trăm 


- Cho HS làm bài tập: Biến đổi tỉ số 

HS: 

giữa 2 số về tỉ số của hai số 

75 

nguyên: 

0,75 _ 100 _ 75 20 _ 5 

0,75 

1 7 ■ 27 ~ 100 27 _ 9 

! 7 

20 20 

20 


Bài tập 4: Lớp 6B có 40 HS. 

HS: 

Kết quả khảo sát Toán đầu năm có 


14 em dưới điểm trung bình. 

a) Số HS lớp 6B có điểm khảo sát 

a) Tính tỉ số phần trăm kết quả khảo 

Toán từ trung hình trở lên là: 

sát Toán từ trung hình trở lên. 

40 - 14 = 26 (HS) 

b) Em có suy nghĩ gì về kết quả 

Tỉ số phần trăm kết quả khảo sát 
Toán từ trung bình trở lên là: 

26 26.100 

40 40 

b) Kết quả này còn thấp. 

Chúng em phải cố gắng học tập 

trên. 

nhiều nữa. 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

• Học bài: Nắm vững khái niệm tỉ số của 2 số a và b phân biệt với phân số 
^, khái niệm tỉ lệ xích của 1 bản vẽ hoặc 1 bản đồ, quy tắc tính tỉ số 

phần trăm của 2 số a và b. 

• Bài tập về nhà số 138, 141 ctrang 58 - SGK> 

143, 144, 145 <59 SGK> 
số 136, 139 <25 - SBT> 


414 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 101 LUYỆN TẬP 


A. MỤC TIÊU 


Củng cố các kiến thức, quy tắc về tỉ số, tỉ số phần trăm, tỉ lệ xích. 


Rèn luyện kĩ năng tìm tỉ số, tỉ số phần trăm của hai số, luyện ba bài toán 
cơ bản về phân số dưới dạng tỉ số phấn trăm. 

HS biết áp dụng các kiến thức và kỹ năng về tỉ số, tỉ số phần trăm vào 
việc giải một số bài toán thực tế 


B. CHUẨN Bị GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Bảng phụ hoặc đèn chiếu và các phim giấy trong ghi câu hỏi, bài tập. 

Ản h "Cầu Mỹ Thuận" hình 12 trang 9 SGK phóng to. 

• HS: Giấy trong, bút dạ. Bảng phụ để hoạt động nhóm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (8 ph) 


HS 1: 


- MUỐN TÌM TỈ SÔ 
PHẦN TRĂM CỦA 


HS1: 

+ Phát biểu quy tắc như SGK trang 
57. 

a.100 „ 

Công thức: %. 

b 

+ Chữa bài tập 

a) 2-: 1—- — : — — 

a 7 : 21 - 7 : 21 - 7 ' 34 


415 







http://tuhoctoan.net 


HAI SÔ A VÀ B TA 
LÀM THÊ NÀO? VIẾT 
CÒNG THỨC. 

3 3.100 

= = ——% = 150%. 

2 2 

' CHỬA BÀI TẬP SÔ 

B) ĐỔI: 0,5 TẠ = 50 
KG. 

3Ọ = 3O00 % = 60% 

159 <TRANC 25 

50 50 

SBT> 

Tìm tỉ số phần trăm của 


A) 2 — VÀ 1 *L 

'7 21 


B) 0,5 TẠ VÀ 50 
KC. 

HS2: 

- Chữa bài tập 144 <59 SBT>. 

Biết tỉ số phần trăm nước trong dưa 
chuột là 97,2%. 

Tính lượng nước trong 4 kg dưa 
chuột. 

HS2: Chữa bài tập 

Lượng nước chứa trong 4 kg dưa 
chuột là: 

4.97,2% = 3,888 (kg) 

~ 3,9 (kg). 

Có ^ = p% => a = b . p% 


416 



http://tuhoctoan.net 


HÃY GIẢI THÍCH 

CÔNG THỨC SỬ 
DỤNG. 

GV: Nhận xét và cho điểm. 


HS nhận xét bài làm của bạn 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (27 phút) 


Bài 1 (Bài 138 trang 58 - SGK) 

Viết các tỉ số sau thành tỉ số giữa 
các số nguyên: 

1,28 ,, 2 „ 1 


a) 


3,15 


b) 5 :3 4 

2 ị 

rO _5 


c) 1^:1,24 ^ ^ 

’ 3Ỉ 

7 

Bài 2 (bài 141 trang 58 - SGK) 

Tỉ số của hai số a và b bằng 1 2 . 
Tìm hai số đó biết rằng a - b = 8. 


cv YÊU CÂU HS 
TÓM TẮT ĐỀ. 

Hãy tí nh a theo b, rồi thay vào 
a - b = 8. 


- Hai HS lên bảng chữa bài tập: 
HSl(a, c) HS2(b, d) 


315 
, 250 


i=iỉ-! = 

b 2 2 


65 

7 


,.|b 

2 


THAY a ^b.TA CÓ 
2 f 

-B B = 8 

2 


417 




http://tuhoctoan.net 


Bài 3 (Bài 142 trang 59 SGK) 

Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta 
hiểu rằng: Trong lOOOg "vàng" này 
chứa tói 999g vàng nguyên chất, 
nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 


= 99,9%. 

1000 

Em hiểu thế nào khi nói đến vàng 


bốn số 9 (9999). 


=> ^=8 =>b = 16 
2 

Cóa-b = 8 => a=16 + 8 
=> a = 24. 


HS: VÀNG BÔN SÔ 9 


(9999) NGHĨA LÀ 
TRONG 10000G 
"VÀNG" NÀY CHỨA 
TỚI 9999G VÀNG 
NGUYÊN CHẤT, TỈ 
LỆ VÀNG NGUYÊN 
CHẤT LÀ: 


418 



http://tuhoctoan.net 


Bài 4 Luyện tập toàn lớp. 


A) TRONG 40 KG 
NƯỚC BIÊN CÓ 2 KG 
MUỐI. TÍNH TỈ SÔ 
PHẤN TRẦM MUÔI 
CÓ TRONG NƯỚC 
BIỂN. 

HS NÊU CÁCH LÀM 

A) TỈ SÔ PHẦN 
TRĂM MUỐI TRONG 

NƯỚC BIÊN LÀ: 

2.100 

—— % = 5%. 

40 

B) TRONG 20 TẨN 
NƯỚC BIÊN CHỨA 
BAO NHIÊU MUÔI? 

Bài toán này thuộc dạng gì? 

Đây là bài toán tìm giá trị phân số 
của một số cho trước, 
b) Lượng muối chứa trong 20 tấn 
nước biển là: 

20.5% = 20 . — = 1 (tấn). 
100 


419 



http://tuhoctoan.net 


C) ĐÊ CÓ 10 TẤIN 
MUỐI CẦN LẤY BAO 
NHIÊU NƯỚC BIỂN? 


Bài toán này thuộc dạng gì? 


cv HƯỚNG DẪN HS 


Bài này thuộc dạng tìm một số khi 
biết giá tậ 1 phân số của nó. 
c) Để có 10 tấn muối thì lượng nước 
biển cần là: 

. 0:1 ,0 - ,()0 200 

100 5 

(tấn) 

a = b . p%. 

b = p% <c 

b = a: p%. 


XÂY DỤNG CÔNG 
THỨC LIÊN HỆ GIỮA 
T BÀI TOÁN VÊ 
PHẦN TRĂM. 


Bài 5 (bài 146 trang 59 - SGK) 

Trên một bản vẽ kỹ thuật có tỉ lệ 
xích 1: 125, chiều dài của một chiếc 
máy bay Bô-inh 747 là 56, 408 cm. 
Tính chiều dài thật của chiếc máy 
bay đó. 


HS ĐỌC ĐÊ BÀI, 


420 



http://tuhoctoan.net 


CV: NÊU CÔNG 
THỨC TÍNH TỈ LỆ 

TÓM TẮT ĐỀ: 

T = — 

125 

a = 56,408 cm 

Tính b? 

XÍCH? 

Từ công thức đó suy ra cách tính 
chiều dài thực tế như thế nào? 

HS: T = — 

b 

với a là khoảng cách giữa hai điểm 
trên bản đồ. 

b là khoảng cách giữa hai điểm 
tương ứng trên thực tế. 

=> b = — 

T 

Chiều dài thật của máy bay là: 

b= 5^8=56,408.125. 

Bài 6 (bài 147 trang 59 SGK) 

GV treo ảnh "Cầu Mỹ Thuận" (hình 
12 trang 59) phóng to, yêu cầu HS 
đọc đề bài SGK và tóm tắt đề. 

125 

b = 7051 (cm) = 70,51 (m) 

- HS quan sát ảnh "Cầu Mỹ Thuận". 
Tóm tắt đề: 

b = 1535 m; T = 1 

20000 

Tính a (cm)? 

Giải: 

T = — => a = b T 

b 

a = 1535 . 1 

20000 


421 



http://tuhoctoan.net 


a = 0,07675 (m) 
a = 7,675 (cm). 


- NÊU CÁCH GIẢI? 


GV GIẢO DỤC 
LÒNG YÊU NƯỚC VÀ 
Tự HÀO VÊ Sự PHÁT 
TRIỂN CỦA ĐẤT 
NƯỚC CHO HS. 


422 



http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 
CỦNG CỐ (8 phút) 


BÀI 7 (BÀI 147 
TRANG 26 SBT) 

Lớp 6 C có 48 HS. Số HS giỏi bằng 
18,75% số HS cả lớp. Số HS trung 
bình bằng 300% số HS giỏi. Còn lại 
là HS kha. 


HS hoạt động theo nhóm. 

a) Số HS giỏi của lớp 6 C là: 

48 ĩ 18,75% - 9 (HS). 

Số HS trung bình của lớp 6 C là: 

9.300% = 27 (HS). 

Số HS khá của lớp 6 C là: 

48 - (9 + 27) = 12 (HS). 

b) Tỉ số phần trăm của số HS trung 
bình so với số HS cả lớp là: 

56,25% 

48 


A) TÍNH SÒ HS MỖI 
LOẠI CỦA LỚP 6C. 


B) TÍNH TỈ SÔ PHẤN 
TRĂM SÔ HS TRUNG 
BÌNH VÀ SÔ HS KHÁ 
SO VỚI SÔ HS CẢ 
LỚP. 


Tỉ sô phần trăm của số HS khá so với 


423 




http://tuhoctoan.net 


Các nhổm làm việc khoảng 6 phút 

HS cả lớp là: 

25%. 

48 

thì dừng lại. 

Đại diện một nhóm trình bày bài giải. 

GV nhấn mạnh lại cách làm. 

HS trong lớp góp ý kiến. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 phút) 

Ôn tập lại các kiến thức, các quy tắc và biến đổi quy tắc về tỉ số, tỉ số 
phấn trăm, tỉ lệ xích. 

Bài tập về nhà số 148 ctrang 60 SGK> 

số 137, 141, 142, 146, 148 <trang 25, 26 SBT> 

Tiết sau cả lớp mang máy tính bỏ túi để học "Thực hà nh toán học trên 
máy tính". 


Tiết 102 


§17. BIỂU ĐỔ PHẦN TRĂM 


A. MỤC TIÊU 

• HS biết đọc các biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông và hình quạt. 

• Có kỹ năng dựng các biểu đồ phần trăm dạng cột và ô vuông. 

• Có ý thức tìm hiểu các biểu đồ phần trăm trong thực tế và dựng các biểu 
đồ phần trăm với các số liệu thực tế. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi đề bài, cách 
vẽ biểu đồ phần trăm dạng cột, ô vuông. 

Tranh phóng to hì nh 13, 14, 15 trang 60, 61 SGK. Tài liệu thực tế về kết 
quả học tập, hạnh kiểm của truờng (hoặc lớp), mức tăng trưởng kinh tế, 
thành tựu về y tế, giáo dục... của địa phương hoặc cả nước. 


424 





http://tuhoctoan.net 


HS: Thước kẻ, ê ke, com pha, giấy kẻ ô vuông, giấy trong, bút dạ, máy 
tính bỏ túi. 


c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 
Kiểm tra bài cũ (7 ph) 


HS1: CHỮA BÀI TẬP 
CHO VỀ INHÀ. 

Một trường học có 800 HS. Số HS 
đạt hạnh kiểm tốt là 480 em, số HS 
đạt hạnh kiểm khá bằng 7/12 số HS 
đạt hạnh kiểm tốt, còn lại là HS đạt 
hạ nh kiểm trung bình, 
a) Tính số HS đạt hạnh kiểm khá, hạnh 
kiểm trung hình. 


b) T ính tỉ sô phần trăm của số HS đạt 
hạnh kiểm tốt, khá, trung bình so 
sánh với sô HS toàn trường (GV đưa 
đề bài lên màn hình). 


HS lên bảng chữa bài tập 


a) Số HS đạt hạnh kiểm khá là: 

480.-4- = 280 (HS) 

12 

Sô HS đạt hạnh kiểm trung h ìn h là: 
800 - (480 + 280) = 40 (HS) 

b) Tỉ số phần trăm của số HS đạt 
hạnh kiểm tốt so với số HS toàn 
trường là; 

480.100 


800 


b = 60% 


Sô HS đạt hạnh kiểm khá so vói số 
HS toàn trường là: 

280.100 0 
800 


9 = 35% 


425 








số phần trăm 


http://tuhoctoan.net 


(GV bố trí bảng để các số liệu câu b Số HS đạt hạnh kiểm trung b ìn h so 

được giữ lại trên bảng). với số HS toàn trường là 

100% -(60% + 35%) = 5%. 

Hoạt động 2 


BIEU ĐO PHAN 

GV đặt vấn đề: Để nêu bật và so 
sánh một cách trực quan các giá trị 
phần trăm của cùng một đại lượng, 
người ta dùng biểu đồ phần trăm. 
Biểu đồ phần trăm thường được 
dựng dưới dạng cột, ô vuông, hình 
quạt. Với bài tập vừa chữa, ta có thể 
trình bày các tỉ số này bằng các 
dạng biểu đồ phần trăm sau: 

1) Biểu đồ phần trăm dạng cột. 


GV đưa hình 13 trang 60 SGK lên 
để HS quan sát. 



Các loại hạnh kiểm 

Ở biểu đồ hì nh cột này, tia thẳng 
đứng ghi gì? tia nằm ngang ghi gì? 
Trên tia thẳng đứng, bắt đầu từ gốc 
0, các số phải ghi theo tỉ lệ. 

Các cột có chiều cao bằng tỉ số phần 
trăm tương ứng (dóng ngang), có 
mầu hoặc ký hiệu khác nhau biểu thị 
các loại hạnh kiểm khác nhau. 


TRAM (30 ph) 

HS ghi bài và nghe GV đặt vấn đề. 


HS quan sát hì nh 13 SGK, trả lời 
câu hỏi và vẽ hình vào vở dưới sự 
hướng dẫn của GV. 


HS: Ở biểu đồ h ìn h cột, tia thẳng 
đứng ghi số phần trăm, tia nằm 
ngang ghi các loại hạnh kiểm. 


426 












http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS làm ly? I trang 61 
SGK (đề bài đưa lên màn hình) 


Câu a) HS đứng tại chỗ đọc kết quả, 
GV ghi lại: 

Số HS đi xe buýt chiếm: 

ã - = 15% (số HS cả lớp) 

40 

Số HS đi xe đạp chiếm: 

-!Ặ = 37,5% (số HS cả lớp) 

40 

Số HS đi bộ chiếm: 

100% - (15% + 37,5%) = 47,5% (số 
HS cả lớp) 

Sau đó gọi 1 HS lên bảng vẽ. 


- HS tóm tắt đề bài: _ 

Lóp 6B có 40 HS _ 

Đi xe buýt: 6 bạn 
Đi xe đạp: 15 bạn 
Còn lại đi bộ. 

a) Tính tỉ số phần trăm của số HS đi 
xe buýt, đi xe đạp, đi bộ so với số 
HS cả lớp. 

b) Biểu diễn bằng biểu đồ cột. HS 
toàn lớn làm bài tập vào vở, 1 HS 
đọc bài giải câu a, sau đó 1 em lên 
bảng vẽ biểu đồ cột (câu b) 



SỐHS 


2) Biểu đồ phần trăm dạng ô vuông 
GV đưa hình 14 trang 60 SGK để 
HS quan sát. 

- GV đặt câu hỏi: 

Biểu đồ này gồm bao nhiêu ô vuông 
nhỏ? (100 ô vuông nhỏ) 100 ô 
vuông nhỏ đó biểu thị 100%. Vậy số 
HS có hạnh kiểm tốt đạt 60% ứng 
với bao nhiêu ô vuông nhỏ? 

Tương tự với hạnh kiểm khá và hạnh 
kiểm trung bình. 


HS quan sát hình 14 SGK 


427 











http://tuho( 



- GV yêu cầu HS dùng giấy kẻ ô 
vuông làm bài tập 149 SGK. 

Gọi 1 HS lên bảng vẽ biểu đồ ô 
vuông trên bảng phụ có kẻ sẵn ô 
vuông. 

3) Biểu đồ phần trăm dạng hình quạt 
GV đưa h ìn h 15 trang 61 SGK, 
hướng dẫn HS đọc biểu đồ 



GV giải thích: hình tròn được chia 
thành 100 hình quạt bằng nhau, mỗi 
h ìn h quạt đó ứng với 1%. 

- GV yêu cầu HS đọc tiếp 1 biểu đồ 
h ìn h quạt khác. 


- HS vẽ biểu đồ ô vuông. 
Bài tập 149 SGK 
Số HS đi xe buýt: 15% 

Số HS đi xe đạp : 37,5% 
SỐ HS đi bộ : 47,5% 


HS đọc: 

Số HS đạt hạnh kiểm tốt 60% 
Số HS đạt hạnh kiểm khá 35% 
Số HS đạt hạnh kiểm TB 5% 


Kết quả xếp loại văn hóa 1 lớp: 





















http://tuhoctoan.net 


Hoạt động 3 
CỦNG Cồ (5 ph) 

GV đưa ra hai biểu đồ phần trăm biểu thị tỉ số giữa số dân thành thị, số dân 
ở nông thôn so với tổng số dân (Theo kết quả điều tra ngày 1/4/1999 của 
Tổng cục thống kê). 

CẢ NƯỚC HÀ NỘI 

số dân thành thị, số dân nông thôn trên tổng sô' dân 




GV yêu cầu HS đọc hai biểu đồ 
phần trăm này. 

Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (3 ph) 


429 





























http://tuhoctoan.net 


HS cần biết đọc các biểu đồ phần trăm dựa theo số liệu và ghi chú trên 
biểu đồ. 

HS biết vẽ biểu đồ dạng cột và biểu đồ ô vuông. 

Bài tập số 150, 151, 153 trang 61, 62 SGK. 

Thu thập số liệu: Trong tổng kết học kỳ I vừa qua lớp em có bao nhiêu 
HS đạt loại giỏi, loại khá, loại trung bình, loại yếu. Tính tỉ số phần trăm 
mỗi loại so với tổng số HS cả lớp. Vẽ biểu đồ hình cột biểu thị. 


Tiết 103 LUYỆN TẬP 

A. MỤC TIÊU 

• Rèn luyện kỹ năng tính tỉ số phần trăm, đọc các biểu đồ phần trăm, vẽ 
biểu đồ phần trăm dạng cột và dạng ô vuông. 

• Trên cơ sở số liệu thực tế, dựng các biểu đồ phần trăm, kết hợp giáo dục ý 
thức vươn lên cho HS. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi đề bài và các 
số liệu thực tế. Phiếu học tập. Một số biểu đồ phần trăm các dạng, biểu 
đồ dạng cột hình 16 trang 61 SGK. 

• Bảng phụ có kẻ ô vuông, máy tính bỏ túi, phấn mầu. 


430 




http://tuhoctoan.net 


• HS: Giấy trong, bút dạ, giấy kẻ ô vuông, máy tính bỏ túi - thu thập số 
liệu điều tra theo yêu cầu của GV. 


c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BAI Cũ (10 ph) 


cv ĐƯA CÂU HỎI 
LÊN MÀN HÌNH: 


HS1: CHỮA BÀI TẬP 
151 <61 SGK>. 

Muốn đổ bêtông, người ta trộn 1 tạ 

ximăng, 2 tạ cát, 6 tạ sỏi. 

a) Tính tỉ số phần trăm từng thành 
phần của bêtông. 

b) Dựng biểu đồ ô vuông biểu diễn 
các tỉ số phần trăm đó (trên bảng 
phụ có kẻ ô vuông, dùng phấn 
mầu). 


HS LẼN BÂNG KIÊM 
TRA. 

HSl: 


a) Khối lượng của bêtông là: 

1 + 2 + 6 = 9 (tạ) 

Tỉ số phần trăm của ximăng là 

ị. 100 % * 11 % 

9 

Tỉ số phần trăm của cát là: 

ậ.100% « 22% 

9 

Tỉ số phần trăm của sỏi là: 

ị. 100% « 67% 

9 

HS dùng phấn khác màu vẽ 3 phần 




X 

măn 

111*5 

í> 







Cát 

??% 

















































Rỏi 

R7% 





























































http://tuhoctoan.net 



Bài 1: Đọc biểu đồ. HS đọc biểu đồ và nêu ý nghĩa của 

GV đưa một số biểu đồ khác dạng các số liệu đó. 

(dạng cột, dạng ô vuông, dạng hình 
quạt) phản ánh mức tăng trưởng 
k in h tế, những thà nh tựu về y tế, 


432 













http://tuhoctoan.net 


giáo dục, văn hóa, xã hội hoặc biểu 
đồ về diện tích, dân số (địa lý) để 
HS đọc. 


152 

TRAINC 61 SGK) 

Năm học 1998 - 1999 cả nước ta có 
13076 trường Tiểu học, 8583 trường 
THCS và 1641 trường THPT. Dựng 
biểu đồ hình cột biểu diễn tỉ số phần 
trăm các loại trường nói trên trong 
hệ thống Giáo dục phổ thông Việt 
Nam. 

GV hỏi: Muốn dựng được biểu đồ 
biểu diễn các tỉ số trên ta cần làm 

gì? 

GV yêu cầu HS thực hiện, gọi lần 
lượt HS lên tính. 


HS: ta cần tìm tổng số các trường 
phổ thông của nước ta, tính các tỉ 
số rồi dựng biểu đồ. 

HS: Tổng số các trường phổ thông 
của nước ta năm học 1998 - 1999 
là: 

13076 + 8583 + 1641 = 23300 
Trường Tiểu học chiếm: 

13076 

__ .100% » 56%. 

23300 

Trường THCS chiếm: 

^.100% * 37%. 

23300 

Trường THPT chiếm: 

1641 

-^-.100% * 7%. 


433 



http://tuhoctoan.net 


GV yêu cầu HS nói cách vẽ biểu đồ 
hình cột (tia thẳng đứng, tia nằm 
ngang...) 



Bài 3: Bài tập thực tế. 

Ví dụ: Trong tổng kết học kỳ I vừa 
qua, lớp ta có 8 HS giỏi, 16 HS khá, 
2 HS yếu, còn lại là HS trung bình. 
Biết lớp có 40 HS. Dựng biểu đồ ô 
vuông biểu thị kết quả trên. 


Bài 4: Phiếu học tập 
Kết quả bài kiểm tra toán của 1 lớp 


HS hoạt động nhổm. 


BÀI GIẢI 

Số HS giỏi chiếm: = 20%. 

40 

Số HS khá chiếm: ^ = 40%. 

40 

2 

Số HS yếu chiếm: = 5%. 

40 

Số HS trung h ìn h chiếm: 

100% - (20% + 40% + 5%) = 35%. 
Sau đó các nhóm vẽ biểu đồ trên 
giấy kẻ ô vuông. 

HS làm bài cá nhân trên phiếu học 


434 











http://tuhoctoan.net 


6 như sau: 

tập. 

có 6 điểm 5; 8 điểm 6; 14 điểm 7; 

Kết quả bài làm 

12 điểm 8; 6 điểm 9; 4 điểm 10. Hãy 

Điểm 5 chiếm 12% 

dựng biểu đồ hình cột biểu thị kết 

Điểm 6 chiếm 16% 

quả trên. 

Điểm 7 chiếm 28% 

HV kiểm tra vài bài, thu 1 số bài để 

Điểm 8 chiếm 24% 

chấm. 

Điểm 9 chiếm 12% 

Điểm 10 chiếm 8%. 


Hoạt động 3 

CỦNG Cồ (3 ph) 


CV: ĐÊ VẼ CẤC 

HS: - Phải tính các tỉ số phần trăm. 


' VẼ BIỂU ĐÓ. 

BIẾU ĐỐ PHẤN 
TRĂM TA PHẢI LÀM 
NHƯ THÊ' NÀO? 

- Nêu lại cách vẽ biểu đồ hình cột, 
biểu đồ ô vuông. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Tiết sau ôn tập chương III. HS làm các câu hỏi ôn tập vào vở, nghiên cứu 
trước bảng 1 “Tính chất của phép cộng và phép nhân phân số. Bài tập 154, 
155, 161 trang 64 SGK. 


435 






http://tuhoctoan.net 


Tiết 104 ÔN TẬP CHƯƠNG III (tiết 1 ) 


■■ MỤC TIÊ U 

—r — IIS đư ợc hệ thống lại các kiến thức trọng tâm của phân số và ứng dụng. 
So sánh phân số. 

Các phép tính về phân số và tính chất. 

• Rèn luyện kỹ năng rút gọn phân số, so sánh phân số, tính giá trị biểu 
thức, tìm X. 

• Rèn luyện khả năng so sánh, phân tích, tổng hợp cho HS. 


B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu, phim giấy trong hoặc bảng phụ ghi: 

- Tính chất cơ bản của phân số. 

- Quy tắc: cộng, trừ, nhân chia phân số. 

- Tí nh chất của phép cộng và phép nhân phân số và bài tập. 

• HS: Làm các câu hỏi ôn tập chương m và bài tập cho về nhà. 
Giấy trong, bút dạ, bảng phụ nhóm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

ÔN TẬP KHÁI NIỆM PHÂN số. 

TÍNH CHẤT Cơ BẢN CỦA PHÂN số (18 ph) 


1) KHÁI NIỆM PHÂN 

SỎ: 


HS: TA CỌI £ VỚI 

• b 

A, B e z, B * 0 LÀ 1 


436 









http://tuhoctoan.net 


- CV: THÊ NÀO LÀ 
PHÂN SỐ? CHO VÍ 
DỤ MỘT PHÂN SỐ 
NHỎ HƠN 0, MỘT 
PHÂN SỐ BẰNG 0, 
MỘT PHÂN SỐ LỚN 
HƠN 0. 

PHÂN SỐ, A LÀ TỬ 
SỐ, B LÀ MẪU SÔ 
CỦA PHÂN SÔ. 

Ví du: - —; —; —. 

2 3 3 

- CHỮA BÀI 154 
CTRANG 64 SCK>. 

a) — < 0 => X < 0. 

3 

b) - = 0 => X = 0. 

3 

X 0x3 

c) 0< — <1=> — < — <- 

3 3 3 3 

=>0<x<3vàxeZ 
=>x e {1; 2}. 

d) X =l = 3 ^x = 3. 

3 3 

. . X 3x6 

e) 1 < — < 2 => - < — < — 

3 3 3 3 

=>3<x<6=>xe {4; 5; 6}. 

2) TÍNH CHẤT Cơ 

- HS: PHẤT BIỂU 


437 



http://tuhoctoan.net 


BẢN VÊ' PHÂN SỐ. 


- PHÁT BIÊU TÍNH 
CHẤT Cơ BẢN VỀ 
PHÂN SỐ? NÊU 
DẠNG TỔNG QUÁT. 

SAU ĐÓ GV ĐƯA 
LÊN MÀN HÌNH "TÍNH 
CHẤT Cơ BẢN CỦA 
PHÂN SỐ" (TRANG 
10 SGK). 

Vì sao bất kỳ một phân số có mẫu 
âm nào cũng viết được dưới dạng 
một phân số có mẫu dương. 


TÍNH CHẤT Cơ BẢN 
CỦA PHÂN SỐ, NÊU 
DẠNG TỔNG QUÁT. 


- CÓ THÊ VIẾT MỘT 
PHÂN SÔ BẤT KỲ 
CÓ MẪU ÂM THÀNH 
PHÂN SÔ BẰNG NÓ 
VÀ CÓ MẪU 
DƯƠNG BẰNG 


438 



http://tuhoctoan.net 


□ 

_ □ 

BẢI TẬP lỹỹ 

CTRANG 64 SGK> 

Điền số thích hợp vào ô vuông: 

-12 _ -6 ___ 21 

16 ~ -12 ~ 

Yêu cầu HS giải thích cách làm. 

Người ta áp dụng tính chất cơ bản 
của phân số để làm gì? 


CÁCH NHÂIN CẢ TỬ 
VÀ MẪU CỦA PHÂN 
SÔ ĐÓ VỚI (1). 

□ 

□ □ 

' HS GIẢI BÀI TẬP 
155 SGK 

-12 _ -6 _ 9 _ 21 

líT ~ ÍT - ^12 - ^28 



- HS: ÁP DỤNG TÍNH 
CHẤT Cơ BẢN CỦA 
PHÂN SÔ ĐÊ RÚT 
GỌN PHÂN SỘ, 
QUY ĐÓNG MẪU 
SÔ CẤC PHÂN SỐ... 


439 



http://tuhoctoan.net 


BÀI m <TRANG 64 
SGK>. RÚT GỌIN: 


- HS LÀM BÀI TẬP 
196 SGK, GỌI 2 HS 
LÊN BẢNG CHỮA: 

7.25 - 49 _ 7.(25 - 7) 
a 7.24 + 21 - 7.(24 + 3) 

_ 18 _ 2 
“ 27 “ 3 


a) 


7.25-49 
7.24 + 21 


2.(-13).9.10 
J (-3).4.(-5).26) 


2.10. (-13). (-3). (-3) 
4.(-5).(-3).(-13).(-2) 


-3 

2 


- GV: MUỒN RÚT 
GỌN MỘT PHÂN SÔ 
TA LÀM THÊ NÀO? 


- HS: MUÔN RÚT 
GỌN MỘT PHÂN 
SỐ, TA CHIA CẢ TỬ 
VÀ MẪU CỦA PHÂN 
SÔ CHO MỘT ƯỚC 
CHUNG (KHÁC 1 VÀ 


440 








http://tuhoctoan.net 



1) CỦA CHÚNG. 

* CV: TA RÚT CỌN 
ĐẾN KHI PHÂN SÔ 
LÀ TỐI GIẢN. VẬY 
THÊ NÀO LÀ PHÂN 
SÔ TỎI GIẢN? 

' HS: PHÂN SÔ TÔI 
GIẢN LÀ PHÂN SÔ 
MÀ TỬ VÀ MẪU CHỈ 
CÓ ƯỚC CHUNG LÀ 
1 VÀ (1). 

BÀI />#<TRANG 64 
SGK> SO SÁNH HAI 
PHÂN SÔ: 

a) — và — 

-4 -4 

,. 15 . 25 

b) — và —. 

17 27 


Để so sánh hai phân số, ta làm thế 
nào? 



441 



http://tuhoctoan.net 


- HS: MUÔIN SO 
SẢNH 2 PHÂN SÔ: 

+ Viết chúng dưới dạng 2 phân số 
có cùng 1 mẫu dương. 

+ So sánh các tử với nhau. 

Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn 
hơn. 


' cv YÊU CẦU HS 
LÀM BÀI TẬP RÓI 
CỌI 2 HS LÊN CHỮA. 

GV nhấn mạnh; nếu 2 phân số có 
cùng mẫu âm phải biến đổi để có 


A) 



Vi - 3 < 1 
_-3 1 

=> . < — 
4 4 


442 



http://tuhoctoan.net 


cùng mẫu dương. 

=^> 

3 -1 

——<—- 

-4 -4 


B) CÁCH ĩ: LÀM 
THEO QUY TẮC. 

15 = 15.27 = 405 1 405 425 

17 17.27 459 [459 < 459 

25 15.17 425 p 15 < 25 

27 ~ 17.17 - 459 J 17 27 

' EM INÀO CÓ CÁCH 
KHÁC ĐÊ SO SẢNH 
HAI PHÂN SÔ NÀY? 

CÁCH 2: — = 1 - — 

17 17 

25 _ 1 2 

27 “ 27 ' 

_ 2 2 2 2 

Vì —> — =>1- — <1 —— 

17 27 17 27 

15 25 

hay — < —. 

17 27 


Hoạt động 2 

CÁC PHÉP TÍNH VỂ PHÂN số (20 ph) 


443 




http://tuhoctoan.net 


1) OUY TẮC CÁC 
PHÉP TÍNH VỀ PHÂN 
SỎ 


HS TRẢ LỜI CÁC 
CÂU HỎI. 


PHÁT BIÊU QUY 
TẮC CỘNG 2 PHÂN 
SÔ TRONG TRƯỜNG 
HỢP: CÙNG MẪU, 
KHÔNG CÙNG MAU. 


PHẮT BIÊU QUY 
TẮC TRỪ PHÂN SỐ, 
NHÂN PHÂN SỐ, 
CHIA PHÂN SÔ. 


444 



http://tuhoctoan.net 


- cv ĐƯA RA 1 
BẢNG PHỤ, YÊU 
CẦU HS ĐIỀN TIẾP 
CÁC CÔNG THỨC: 

Các phép tính về phân số 

a) Cộng 2 phân số cùng mẫu số: 

a b 

— + — = 

m m 

b) Trừ phân số: 4 - 4 = 

b d 

c) Nhân phân số: 4 • 4 = 

b d 

d) Chia phân số: 4:4 = 

b d 


HS điền công thức: 


a + b 



a. c 

b. d 


a 

b 


d 

c 


ad 

b.c 


(c*0). 


2) TÍNH CHẤT CỦA 
PHÉP CỘNG VÀ 
PHÉP NHAN PHÂN 

SỐ. 

GV đưa ra bảng "Tí nh chất của phép 
cộng và phép nhân phân số (trang 63 
SGK). 


' HS PHẮT BIỂU 
CẤC TÍINH CHẤT 


445 



http://tuhoctoan.net 


Yêu cầu HS phát biểu thành lòi nội 
dung các tính chất đó. 


BẢÍ /0/(TRANG 64 
SGK) 

Tính giá trị của biểu thức 


CỦA PHÉP CỘNG, 
PHÉP NHÂN PHÂN 
SÔ THÀNH LỜI. 


HS TRẢ LỜI CÂU 
HỎI Rổl LÀM BÀI 
TẬP. 


Phép tính 

Tính chất 

Cộng 

Nhân 

Giao hoán 

a c c a 
— + — — —1— 

b d d b 

a c ca 

b d"d b 

Kết hợp 

ía + c\p = aíc + pì 
u dj q b [d q J 

í—.í—ì 

d) q b [d q ) 

Cộng với số 0 

a +0=0+ a = a 
b b b 


Nhân với số 1 


a .l = l. a = a 
b b b 

Số đối 

H-i)- 


Số nghịch đảo 


— =l(a,b * o) 
b a 

Phân phối của phép 
nhân đối với phép cộng 

a íc p^Ị_ a c a p 
b\d qj _ b d b'q 


446 














http://tuhoctoan.net 


B=M.íUl + ’]:2* 

49 ^5 3 J 5 

2 HSLÊN BẢNG 
LÀM: 

-16 /3 2) 8 3 _ - 24 

10 \3 + 3) 5'5 ~ 25 

B= - —. 

21 

INÊU THỨTựTHựC 
HIỆN CÁC PHÉP 
TOÀN TRONG TÙNG 
BIỂU THỨC A, B 

Nhận xét, bổ sung bài giải. 

- YÊU CẦU HS LÀM 
BÀI TẬP. 


BÀ/ JỹJ (TRANG 27 

-HS HOẠT ĐỘNG 


447 



http://tuhoctoan.net 


SBT) VÀ BẢI 1Ỗ2A 
(TRANG 65 SGK) 

THEO NHÓM. 

BÀI ZF7(SBT): TÌM X 
e z BIẾT: 

BÀI 151 SBT 

-1- < X < => x = — 1 . 

9 18 

4ỈÍi-iì íx a.íi-i- 3 ì 

3 v6 2) 3Ì3 2 4j 


BÀI 162A) SGK. TÌM 

BÀI 162 SGK: 

X BIẾT: 

2,8x - 32 = -90. - 
3 

(2,8x - 32): | = -90. 

GV yêu cầu 1 nhóm lên bảng trình 
bày bài giải của mình. 

GV kiểm tra thêm vài nhóm nữa. 

2,8x - 32 = -60 

2,8x = -28 

X = -10. 


Hoạt động 3 
CỦNG Cồ (7 ph) 


448 





http://tuhoctoan.net 


BÀI TẬP 1. KHOANH 
TRÒN VÀO CHỮ 
ĐÚNG TRƯỚC CÂU 
TRẢ LỜI ĐÚNG: 

-3 9 

‘>T- — 


Số thích hợp trong ô trống là: 
A: 12; B: 16; C: -12 



Số thích hợp trong ô trống là: 
A: -1;B: 1; C: -2. 


o 

BÀI GIẢI 

1) c : -12 


2 ) ®:1 


1) Đúng vì: 

-11 4 _-15 _ 1= -7 

15 15 _ 15 “ “ 7 ' 

2) Sai vì rút gọn ở dạng tổng. 


□ 


3) Sai thứ tự thực hiện phép toán. 


BÀI TẬP 2: ĐÚNG 
HAY SAI 


— 11 _ 4 _ —7 
1 15 

12.3 + 1 3 + 1 


2) • = = 4 

12 1 

3 ) 1 + 1 ( 2 - 11 - 2.1 = 3 . 

2 2{ 2j 2 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 


449 




http://tuhoctoan.net 


• Ôn tập các kiến thức chương III, ôn lại ba bài toán cơ bản về phân số. 
Tiết sau tiếp tục ôn tập chương. 

. Bài tập về nhà: 157; 159; 160; 162b); 163 (65 - SGK) 152 (27-SBT). 


Tiết 105 


ÔN TẬP CHƯƠNG III (tiết2) 


A. MỤC TIÊU 

• Tiếp tục củng cố các kiến thức trọng tâm của chương, hệ thống ba bài 
toán cơ bản về phân số. 

• Rèn luyện kỹ năng tính giá trị biểu thức, giải toán đố. 

• Có ý thức áp dụng các quy tắc để giải một số bài toán thực tiễn. 


B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu, phim giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi 3 bài toán cơ bản về 
phân số và các đề bài tập. 

• HS: Ôn tập chương III, làm các bài tập đã cho. 

Giấy trong, bút dạ, bảng phụ nhóm. 


c. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (10 ph) 


cv ĐƯA CÂU HỎI 
LÊN MÀN HÌNH. 


450 


HAI HS LẼN BÂNG 
KIÊM TRA. 







http://tuhoctoan.net 


HS1: Phân số là gì? 

Phát biểu và viết dạng tổng quát tính 
chất cơ bản của phân số. 

Chữa bài tập 162b) (65 SGK) 

Tìm X biết: 


(4,5 - 2x). 


li-Ịl. 

7 14 


- HS1: TRẢ LỜI CÂU 
HỎI VÀ GHI: 

a am ni G z 
f- vói 
b bm 1 m + 0 


HS2: Nêu quy tắc phép nhân phân 
số? Viết công thức. 

Phép nhân phân số có những tính 
chất gì? 


ặ- = với n G ưc (a, b) 
b b:n 

Chữa bài 162(b) SGK 
X = 2. 

HS2: Trả lời câu hỏi và ghi: 
a c _ a.c 
b d b.d 


CHỬA BÀI TẬP SÔ 
152 (TRANG 27 SBT). 


Ao,75- 
15 


+ 25% .^-3^:3 


CHỬA BÀI TẬP. 

_28 3 í_8_ O 24_51 1 
~ 15'4 1^15 + 4 J ’ 47 13 3 
_7 í 32 + 15 ^1 24 _ 17 
~5 t 60 J' 47 13 

= 7 _ 2 _ 17 
“ 5 5 13 

= ĩ-ịL 

13 

_ _ 4 
13' 


451 




http://tuhoctoan.net 


HS trả lời câu hỏi của GV, nhận xét 
bài làm của bạn. 


Sau khi HS 2 chữa bài, GV hỏi lại 
HS về cách đổi STP, số phần trăm, 
hỗn số ra phân số, thứ tự thực hiện 
phép toán... 

Cho điểm hai HS. 

Hoạt động 2 

ÔN TẬP BA BÀI TOÁN cơ BẢN VỀ PHÂN số (25 ph) 


BẢI 1Ố4 (TRANG 65 
SGK) 

Khi trả tiền mua một cuốn sách theo 
đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng 
trả lại 1200đ vì đã được khuyến mại 


TÓM TẮT: 


452 




http://tuhoctoan.net 


10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách 
với giá bao nhiêu? 

10% giá bìa là 1200đ. 

Tính số tiền Oanh trả? 

' cv YÊU CẦU HS 


TÓM TẮT ĐÊ BÀI. 

Để tính số tiền Oanh trả trước hết 
ta cần tìm giá bìa. 

^ ĐÊ TÍINH SỎ TIỀN 
OANH TRẢ, TRƯỚC 
HẾT TA CẦN TÌM GÌ? 

Hãy tìm giá bìa của cuốn sách (GV 
lưu ý HS: đây là bài toán tìm một số 
biết giá trị phần trăm của nó. nêu 
cách tìm). 

BÀI LÀM: 

Giá bìa của cuốn sách là: 

1200: 10% = 12000 (đ) 

Số tiền oanh đã mua cuốn sách là: 

12000 - 1200 = 10800đ 
(hoặc: 12000.90% = 10800(đ)). 

- GV: NÊU TÍNH 


BẰNG CÁCH: 

12000.90% = 10800(đ) là bài toán 
tìm giá trị phần trăm của một số, 
nêu cách tìm. 

HS ỌUAN SÁT VÀ 
GHI NHỚ. 


453 



http://tuhoctoan.net 


GV ĐƯA BẢNG BA 
BÀI TOÁN Cơ BẢN 
VỀ PHÂN SỐ 
TRANG 6? SGK LÊN 
TRƯỚC LỚP. 

Bài tập 2 (đưa đề bài lên màn hình). 
Một hình chữ nhật có chiều dài bằng 
125% chiều rộng, chu vi là 45m. 
Tính diện tích của hình chữ nhật đó? 


- cv YÊU CẦU HS 
TÓM TẮT VÀ PHÂN 
TÍCH ĐÊ BÀI. 


- NÊU CÁCH GIẢI. 


TÓM TÁT: HÌNH 
CHỬNHẬT. 

Chiều dài = ^ Ị - chiều rộng 
100 v & 

= 4 chiều rộng 
4 

Chu vi = 45m. 

Tính s? 


BÀI GIẢI 

Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

45 m: 2 = 22,5 m. 

Phân số chỉ nửa chu vi hình chữ 
nhật là: 

5,4 9 

—I— = — chiêu rộng. 

4 4 4 

Chiều rộng hình chữ nhật là: 

22,5 : - = 22,5.ị = 10 (m) 

4 9 

Chiều dài hình chữ nhật là: 

10,- = 12,5 (m). 

4 

Diện tích hình chữ nhật là: 

12,5.10 = 125 (m 2 ). 


454 



http://tuhoctoan.net 


BÀI 1ỐỐ (TRANG 65, 
SGK) 


Học kỳ I, số HS giỏi của lớp 6D 
2 ", iTo 

bằng — số HS còn lại. Sang học kỳ 

II, số HS giỏi tăng thêm 8 bạn (số 
HS cả lớp không đổi) nên số HS giỏi 
2 , 

bằng — sô còn lại. Hỏi học kỳ I lớp 
6D có bao nhiêu HS giỏi? 


- GV CÓ THÊ DÙNG 
Sơ ĐÓ ĐÊ GỢl ý 
CHO CÁC NHÓM. 


Học kỳ I: 


HS giỏi I I I 


HS HOẠT ĐỘNG 
THEO NHÓM. 


BẢ! GIẢI 


2 „„ 

Học kỳ I, số HS giỏi = — sô HS 
2 . TT _ 

còn lại = — sô HS cả lớp. 

9 

2 

Học kỳ H, số HS giỏi = ^ số HS 
2 

còn lại = ~ số HS cả lớp. 

Phân số chỉ số HS đã tăng là: 


2 _ 2 _ 18 - 10 _ 8 
5 9 ~ 45 ~ 45 

số HS cả lớp. 

Số HS cả lớp là: 

8 „45 

8 : = 8.-^- = 45 (HS). 

45 8 

Số HS giỏi học kỳ I của lớp là: 

45. ị = 10 (HS) 

9 

Một nhóm lên bảng trình bày các 
nhóm khác nhận xét, góp ý. 


455 








http://tuhoctoan.net 


HS còn lại I I I I I I I I 


HS cả lớp 9 phần 


Học kỳ II: 


HS giỏi I I 


HS còn lại I 


HS cả lớp 5 phần 

GV kiểm tra bài làm của một vài 
nhóm khác. 


456 



http://tuhoctoan.net 


BÀI /&F(TRANG 65 
SGK) 

Một người gửi tiền tiết kiệm 2 triệu 
đồng, tứih ra mỗi tháng được trả lãi 
11200đ. Hỏi người ấy đã gửi tiết 
kiệm với lãi suất bao nhiêu phần 
trăm một tháng? 

10 triệu đồng thì mỗi tháng được lãi 
suất bao nhiêu tiền? Sau 6 tháng 
được lãi bao nhiêu? 


HS LÀM BÀI TẬP, 1 
HS LÊN BẢNG GIẢI: 


Lãi suất một tháng là: 


11200 

2000000 


100% = 0,56%. 


Nếu gửi 10 triệu đồng thì lãi hàng 
tháng là: 

10000000.^ = 56 000 (đ) 
100 

Sau 6 tháng, số tiền lãi là: 

56 000.3 = 168000 (đ) 


#4/* (ĐƯA ĐÊ BÀI 
LÊN MÀN HÌNH). 
KHOẢNG CÁCH 
GIỮA HAI THÀNH 
PHÒ LÀ 105 KM. 
TRÊN MỘT BẢN Đổ, 
KHOẢNG CÁCH ĐÓ 
DÀI 10,5 CM. 


HS TÓM TẮT ĐỀ: 

Khoảng cách thực tế: 

105 km = 10500000 cm 
Khoảng cách bản đồ: 10,5 cm 

a) Tim ILX ? 

b) Nếu AB trên bản đồ = 7,2 cm thì 
AB thực tế = ? 

Kết quả: 

a) TLX = - —ị— 

1000000 

b) AB thực tế = 72 km. 


457 





http://tuhoctoan.net 


a) Tìm tỉ lệ xích của bản đồ. 

b) Nếu khoảng cách giữa hai điểm A 
và B trên bản đồ là 7,2 cm thì trên 
thực tế khoảng cách đó bao nhiêu 
km? 

Hoạt động 3 

BÀI TẬP PHÁT TRIỂN Tư DUY (8 ph) 


BÀ! 6: VIẾT PHÂN 


SỐ :: DƯỚI DẠINC 

15 


TÍCH CỦA 2 PHÂIN 
SỐ, DƯỚI DẠNG 
THƯƠNG CỦA 2 
PHÂN SÔ. 


VIẾT DƯỚI DẠNG 
TÍCH 2 PHÂN SÔ 


14 _ 2.7 _ 2 7 _ 2 7 _ 14 1 

15 “ 3.5 - 3'5 - 5'3 - 5 ' 3 '" 


VIẾT DƯỚI DẠNG 
THƯƠNG 2 PHÂN 
SỎ 

— - - — 3... 

15 ~ 3 : 7~5 : 7 ~ T : 


458 




http://tuhoctoan.net 


BÀI 7: SO SẢINH HAI 
PHÂN SÔ: 


b) A = 


10 8 + 2 
10 8 - 1 


và B = 


10 8 

10 8 - 3 


(bài 154 trang 27 - SBT) 


A) 


23 23 = 1 1 

47 < 46 ~ 2 23 1 25 

25 25 _ 1 147 2 49 

49 > 50 - 2 J 


B) A = 


10 8 + 2 
10 8 - 1 


10 8 -1 + 3 
10 8 -1 


10 8 -1 

10 8 _ 10 8 -3 + 3 

10 8 - 3 ~ 10 8 -3 

= 1 +^ 1 - 
10 8 -3 


Có: 10 8 -1 > 10 8 - 3 
3 . 3 


10 8 - 1 10 8 -3 


459 










http://tuhoctoan.net 



3 . 3 


110 8 -1 10 8 -3 


=> A < B. 

BÀI 8 : (BÀI 155 
TRAINC 27 SBT) 

BÀI GIẢI: 

Chứng minh: 

CÓ: 

s 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 < 1 

111 1111 

—1—1— < —1—1——— 

13 14 15 12 12 12 4 

_ 5 13 14 15 6162632 

111111 _ 1 

61 + 62 + 63 < 60 + 60 + 60 “ 20 

„111 10 1 

=> s < — + —+ —— = —— = — 

5 4 20 20 2 


=> s < -. 

2 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Ôn tập các câu hỏi trong “Ôn tập chương HI”, hai bảng tổng kết (trang 
63 - SGK). 

Ôn tập các dạng bài tập của chương, trọng tâm là các dạng bài tập ôn 
trong 2 tiết vừa qua. 

Chuẩn bị ôn tập và kiểm tra cuối năm. 


460 





http://tuhoctoan.net 


Tiết 106-107 


KIỂM TRA CUỐI NĂM 

(Thời gian 90 phút) 

ĐỂ I 


BÀI 7(1,9 ĐIỂM) 

a) Phát biểu quy tắc nhân một phân số với một phân số. Viết công thức. 
Cho ví dụ. 

b) Vẽ tam giác ABC biết AB = 3 cm 

BC = 5 cm 
AC = 4 cm 

Dùng thước đo góc, đo góc BAC. 


BAl 2(2 ĐIÊM) 

Mỗi bài tập sau có kèm theo các câu trả lời A, B, c. Em hãy khoanh 
tròn chữ đứng trước câu trả lời đúng. 

,-24 " 

a) Kết quả rút gọn phân số — đến tối giản là: 


461 



http://tuhoctoan.net 


b) Trong các phân số: ^ phân số nhỏ nhất là: 

12 

B:-' 4 : C:—/- 

15 -60 

c) -—— bằng 


5 a : - 

25 

B:—; C:— 

5 5 

d) 

4 4^2 3 J 

bằng 


BÀ!J(2 ĐIỂM) 


Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể) 


. -5 2-5 9 

a) M= _ . •+• _ . +1 

7 11 7 11 

b) N = ị + ị:5-^-.(-2Ý 

7 8 16 


5 

7 


Ã4/4(1 ĐIỂM) 

Tìm X biết: 

?H 2 H 


462 


http://tuhoctoan.net 


BÀI ĩ(2 ĐIỂM) 

Một lớp học có 40 HS gồm 3 loại: giỏi, khá và trung bình. Số HS giỏi 
1 ° _ . 3 , ° 

chiếm — số HS cả lớp. Số HS trung bình bằng ^ số HS còn lại. 

a) Tính số HS mỗi loại của lớp. 

b) Tính tỉ số phần trăm của số HS trung bình so với số HS 
cả lớp. 


BÀI6(\Ĩ ĐIỂM) 

Trên một nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho 
xOy = 100°, xOz = 20°. 

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa 2 tia còn lại ? Vì sao. 

b) Vẽ Om là tia phân giác của yoz. Tính xOm. 


ĐÊ I 


BÀI /(1,5 ĐIỂM) 

a) Phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu. Cho ví dụ. 

b) Thế nào là hai góc phụ nhau ? 

Hãy vẽ hai góc phụ nhau. 


463 


http://tuhoctoan.net 


BÀI2(2Đ\ÌM) 

Các bài giải sau "Đúng hay sai" ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng. 


a) Tỉ số của 60 cm và 1,5 m là 
2 , 

b) _ của X là 30 thì X = 50 
3 

c) BCNN(12;15) = 120 



Đúng 

Sai 










BÀU( 2 ĐIỂM) 


Thực hiện phép tính 

a)p = 50%. lị.10.^.0,75 
3 35 


b)Q=^+; 


-MU 

9 6 12 


BẢI 4 ạ ĐIỂM) 

Tìm X biết: 

3ịx + ụ = -13,25 
3 4 


464 








http://tuhoctoan.net 


BÀ!ĩ(2 ĐIỂM) 


Ở lớp 6A, số HS giỏi học kỳ I bằng 9 số HS cả lớp. Cuối năm có thêm 
5 HS đạt loại giỏi nên số HS giỏi bằng ^ số HS cả lớp. Tính số HS của 
lớp 6A. 


BÀ/6 ạ,ĩ ĐIỂM) 

Cho góc bẹt xOy. Vẽ tia Oz sao cho yOz = 60°. 
a) Tính số đo zOx 

b) Vẽ Om, On lần lượt là tia phân giác của xOz và zOy. Hỏi hai góc zOm và 
góc zOn có phụ nhau không? Giải thích? 


Tiết 108 ỒN TẬP CUỐI NĂM ( tiết 1 ) 

A. MỤC TIÊU 

• Ôn tập một số ký hiệu tập hợp: <E, Ể, <=, 0, n. 

Ôn tập về các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 

Số nguyên tố và hợp số. Ước chung và Bội chung của hai hay nhiều số. 

• Rèn luyện việc sử dụng một số kí hiệu tập hợp. Vận dụng các dấu hiệu 
chia hết, ước chung và bội chung vào bài tập. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi câu hỏi và bài tập. 

Phiếu học tập của HS. 


465 



http://tuhoctoan.net 


HS: Làm các câu hỏi ôn tập cuối năm phần Số học (trang 65, 66 SGK) và 
bài tập 168, 170 (trang 66^ 67 GSK). 

Giấy trong, bút dạ, bảng phụ nhóm. 


c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

ÔN TẬP VỀ TẬP HỢP (12 ph) 


cv NÊU CÂU 1 ÔN 


TẬP: 


a) Đọc các ký hiệu: e, Ể, c, 0, o. 


a) HS đọc các ký hiệu: e: thuộc; 

Ể: không thuộc; e; tập hợp con; 0: 
tập rỗng; n: giao. 

b) Ví dụ: 5 e N; -2 e Z; ị Ể N; 

2 

NcZ;NnZ = N. 

Cho A là tập hợp các số nguyên X 
sao cho: x.o = 4; A = 0. 

HS chữa bài 168 SGK: 


b) Cho ví dụ sử dụng các ký hiệu 
trên. 

HS trả lời đúng và lấy được ví dụ 
đúng, hay, GV nên cho điểm. 

cv CỌI HS LÊN 
BẢNG CHỮA BÀI 
TẬP 168 (66 SGK). 

Điền ký hiệu (e, Ể, (=, n) thích hợp 
vào ô vuông: 

z ; 0 Q N 


T HI z ’ ii" 

3,275 [Tị N ; N fn} Z = N 

n H i 


4 


HS GIẢI: c n L = 0 






http://tuhoctoan.net 


3,275 N; N Z = N 

*Ó Z 


- CHỮA BẢI TẬP 170 
(67 SCK) 

Tìm giao của tập hợp c các số chẵn 
và tập hợp L các số lẻ. 

Hãy giải thích. 

' cv YÊU CẦU HS 
HOẠT ĐỘINC NHÓM 
LÀM BÀI TẬP 'ĐÚNG 
HAY SAI" 

a) 1-21 e N 

b) (3 - 7) e z 



d) N* c= z. 

e ) U*(S) ^ ®( 5 ) = 0 

f) UCNL(a,b) e UC(a,b) với a,beN. 


HS: GIAO CỦA TẬP 
HỢP c VÀ L LÀ T 
TẬP RỖNG VÌ 
KHÔNG CÓ SÔ NÀO 
VỪA LÀ SÔ CHAN, 
VỪA LÀ SÔ LẺ. 


HS HOẠT ĐỘNG 
NHÓM. 

Đáp án: 

a) Đúng vì 1-21 = 2 e N 

b) Đúng vì 3 - 7 = -4 e z 

c) Sai vì ^ = -2 e z 

3 

d) Đúng. 

e) Sai vì ư (5) n B (5) = {5} 

f) Đúng. 


467 



http://tuhoctoan.net 


MỘT VÀI NHÓM 


KHÁC. 

cv CỌI MỘT NHÓM 


LÊN BẢNG TRÌNH 


BÀY BÀI LÀM. 


HS CẢ LỚP NHẬN 


XÉT, GÓP Ý. 


Hoạt động 2 

ÔN TẬP VỀ DẤU HIỆU CHIA HẾT (12 ph) 


cv YÊU CẦU HS 
TRẢ LỜI CÂU HỎI 7 
ÔN TẬP CUỎÌ NĂM. 


' PHÁT BIÊU CÁC 
DẤU HIỆU CHIA HẾT 


- HS PHÁT BIÊU 


468 





http://tuhoctoan.net 


CHO 2) ỹ; 9. 


- INHŨNC SÔ NHƯ 
THÊ NÀO THÌ CHIA 
HẾT CHO CẢ 2 VÀ 5 
? CHO VÍ DỤ. 


- NHŨNG SÔ NHƯ 
THÊ NÀO THÌ CHIA 
HẾT CHO CẢ 2; T; 5 
VÀ 9. CHO VÍ DỤ. 


CÁC DẤU HIỆU 
CHIA HẾT (SGK). 


' HS: NHŨNG SÔ 
TẬN CÙNG LÀ 0 THÌ 
CHIA HẾT CHO CẢ 
2 VÀ 5. 

Ví dụ: 10; 50; 200,... 


' HS: NHŨNG SỎ CÓ 
TẬN CÙNG LÀ 0 VÀ 
CÓ TổNC CẤC 
CHỬSỎ CHIA HẾT 
CHO 9 THÌ CHIA 
HẾT CHO CẢ 2} 5 

VÀ 9. 

Ví dụ: 270; 4230. 


469 



http://tuhoctoan.net 


BÀ/ TẬP l ĐIÊN 
VÀO DẤU * ĐÊ 

a) 6 * 2 chia hết cho 3 mà không 
chia hết cho 9 

b) * 53 * chia hết cho cả 2; 3; 5 và 9. 

c) * 7 * chia hết cho 15. 


BÀ/ TẬP 2: 

a) Chứng tỏ rằng tổng của 3 số tự 
nhiên liên tiếp là một số chia hết 
cho 3. 

b) Chứng tỏ tổng của một số có 2 
chữ số và số gồm 2 chữ số ấy viết 
theo thứ tự ngược lại là 1 số chia 
hết cho 11. 

GV gợi ý cho HS viết số có 2 chữ số 
là ab = lOa + b. Vậy số gồm 2 chữ 
số đó viết theo thứ tự ngược lại là 


- HS LÀM BÀI TẬP: 

a) 642; 672 

b) 1530 

c) * 7 *; 15 ^ *7 *: 3,; 5 

375; 675; 975; 270; 570; 870 


* HS: GỌI T SÔ Tự 
NHIÊN LIEN tiếp LA: 

N; N + 1; N + 2. 

Ta có: n + n + 1 + n + 2= 3n + 3 
= 3 (n + 1) i 3 


Số có hai chữ số đã cho là 
ab = lOa + b. 

Số viết theo thứ tự ngược lại là 
ba = lOb + a. 

Tổng 2 số: 

ab + ba = lOa + b + lOb + a 
= lla +llb 
= ll(a + b) ; 11. 


470 



http://tuhoctoan.net 


gì? 

Lập tổng 2 số rồi biến đổi.I 

Hoạt động 3 

ÔN TẬP VỀ SỐ NGUYÊN Tố, HỢP số, ƯỚC CHUNG, BỘI CHUNG (14 ph) 


' cv YÊU CẦU HS 
TRẢ LỜI CÂU 8 ÔN 
TẬP CUỐI NĂM. 

Trong định nghĩa số nguyên tố và 
hợp số, có điểm nào giống nhau, 
điểm nào khác nhau ? Tích của hai 
số nguyên tố là một số nguyên tố 
hay hợp số. 


HS TRẢ LỜI: 


SỐ nguyên tố và hợp số giống nhau 
đều là các số tự nhiên lớn hơn 1. 


' CV: ƯCLN CỦA HAI 
HAY INHIỀU SÔ LÀ 
GÌ? 


KHÁC NHAU: 

Số nguyên tố chỉ có 2 ước là 1 và 
chính nó. 

Hợp số có nhiều hơn 2 ước. 

Tích của 2 số nguyên tố là hợp số. 
Ví dụ: 2.3 = 6. 

6 là hợp số. 


471 




http://tuhoctoan.net 


- GV: BCNN của hai hay nhiều số là 
gì? 

- GV yêu cầu HS làm câu hỏi (số 9 
trang 66 SGK).Hãy điền các từ thích 
hợp vào chỗ (....) trong bảng so sánh 
cách tìm ƯCLN và BCNN của hai hay 
nhiều số. 


* HS: ƯCLIN CỦA HAI 
HAY INHIỀU SÔ LÀ 
SỎ LỚN NHẤT 
TRONG TẬP HỢP 
CẤC ƯỚC CHUNG 
CỦA CẤC SÔ ĐÓ. 


- HS: BCNN CỦA HAI 
HAY NHIÊU SÔ LÀ 
SÔ NHỎ NHẤT 
KHÁC 0 TRONG 
TẬP HỢP CAC BỘI 
CHUNG CỦA CÁC 
SÔ ĐÓ. 


472 



http://tuhoctoan.net 



473 












http://tuhoctoan.net 


Lập tích các thừa sô đã chọn, mỗi 
thừa số lấy với số mũ 



NH 

Ỏ 

LỚN 

NHẨ 




NH 

T 




ẤT 



cv YÊU CẦU HS 
LÀM BÀI TẬP 4. 

Tìm số tự nhiên X, biết rằng: 
a) 70 : x; 84 : X và X > 8 


HS HOẠT ĐỘNG 
THEO NHÓM. 

Kết quả: 

a) X e ƯC(70, 84) và X > 8 
=>x= 14. 


b) x: 12; x:25; x:30 và 0 < X < 500 


GV KIỂM TRA THÊM 


b) X e BC(12,25,30) và 0 < X < 500 
=> X = 300. 

Đại diện 1 nhóm HS lên bảng trình 
bày - HS khác góp ý, nhận xét. 


VÀI NHÓM. 


Hoạt động 4 

LUYỆN TẬP CUNG cố (5 ph) 


474 











http://tuhoctoan.net 


GV phát phiếu học tập cho HS. 

HS LÀM BÀI TRÊN 
PHIÊU HỌC TẬP. 

PHIẾU HỌC TẬP 

HO VÀ TÊN:. 

BÀI GIẢI 

BÀI LÀM 

ĐÚNC 

; SA! 

A) 1 e N 



A) SAI 


475 












http://tuhoctoan.net 


B) 


-15 

3 


B) ĐÚNG VI 

Ạ=ỹeZ 

3 


C)5^N 


C) SAI VÌ 5 
KHÔNG PHẢI 
LÀ TẬP CON 
CỦA N. 


D) (-2;0;2}cZ 


D) ĐÚNG. 


E) 2610 CHIA 
HẾT CHO 2; 5; 

9 


E) ĐÚNG 




476 







http://tuhoctoan.net 


/ 


F)542 18 


F) SAI VÌ 542 
18. 


C) 

UCLN(56;60;84) 
= 6 


C) SAI VÌ 


ƯCLN(56; 
60; 84) = 12 


H) 

BCNN(5ỹ,1ỹ,105) 
—105 


H) ĐÚNG. 


GV KIỂM TRA MỘT 


477 








http://tuhoctoan.net 


VÀI BÀI LÀM CỦA 

HS 


Hoạt động 5 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

• Ôn tập các kiến thức về 5 phép tính cộng, trừ, nhân, chia, luỹ thừa trong 
N, z, phân số; rút gọn, so sánh phân số. 

• Làm các câu hỏi 2, 3, 4, 5 trang 66 SGK. 

Bài tập số 169, 171, 172, 174 trang 66, 67 SGK. 


Tiết 109 ỒN TẬP CUỐI NĂM (tiết 2) 

A. MỤC TIÊU 

• Ôn tập các quy tắc cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên luỹ thừa các, số 
nguyên, phân số. 

Ôn tập các tính chất của phép cộng và phép nhân số tự nhiên, số nguyên, 
phân số. 

• Rèn luyện các kĩ năng thực hiện các phép tính, tính nhanh, tính hợp lý. 

• Rèn luyện khả năng trình bày bài khoa học, chính xác, phát triển tư duy 
cho HS. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi các bảng ôn tập các phép tính 
số nguyên, phân số, tính chất của phép cộng và phép nhân, các bài tập. 

• HS: Làm câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm. 

• Giấy trong, bút dạ. Bảng con hoạt động nhóm. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


478 



http://tuhoctoan.net 


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 

Hoạt động 1 

ÔN TẬP QUY TẮC VÀ TÍNH CHAT CÁC PHÉP TOÁN (18 ph) 


CV: YÊU CÂU HS 
TRẢ LỜI CÂU HỎI T 
ÔN TẬP CUỐI NĂM 
SGK. 

So sánh tính chất cơ bản của phép 
cộng và phép nhân sô tự nhiên, số 
nguyên, phân số. 


HS: PHÉP CỘNG VÀ 
PHÉP NHÂN SÔ Tự 
NHIÊN, SÔ NGUYÊN, 
PHÂN SÔ ĐÊU CÓ 
CẤC TÍNH CHẤT: 

- giao hoán 

- kết hợp 

- phân phối của phép nhân với phép 
cộng. 

Khác nhau: 

a + 0 = a;a. 1 = a; a . 0 = 0 
Phép cộng số nguyên và phân số 
còn có tính chất cộng với số đối: 
a + (-a) = 0 


ẹ^TiNHCHÃT HSiCẤCTÍNH 

C Ọ““ CÙAPHÉP chaTNAVCOUNC 
CỘNG VÀ PHÉP 


479 




http://tuhoctoan.net 


NHÂN CÓ ÚNG 
DỤNG GÌ TRONG 
TÍNH TOÁN. 


GV YÊU CẦU HS 
CHỮA BÀI TẬP 171 
TRANG 65 SGK 

Tính giá trị các biểu thức sau 


A = 27 + 46 + 70 + 
54 + 55 


B = 577 . (98*277) 


DỤNG ĐÊ TÍNH 
NHANH, TÍNH HƠP 
LÝ GIÁ TRỊ BIÊU 
THỨC. 

Gọi 3 HS lên chữa bài tập 171 
SGK. 

HS1 câu A, B. HS2 câu c, D. HS3 
câu E. 


A =(27+ 55)+ (46 
+ 54) + 79 

= 80 + 80 + 79 
= 239 


B = 577 98 + 277 

= (-377 + 277) - 98 
= -100 - 98 
= -198. 


c = 4,7 (2,5 + 5,7 + 


480 



http://tuhoctoan.net 


c = '1,7.2,5 + 1,7 . (' 


5 + 1) 

= -1,7.10 
= -17. 


5,7)'1,7.5 
' 0,17: 0,1 


D = 2f.('0,4)'lf. 
2,75 + ('1,2): ± 


D 


= "(,0,4)'1,6. 


11 

~4 


+ (' 1 , 2 ). ^ 



= 11.(-0,8) 
= -8,8. 


E _ (2 3 .5.7).(5 2 .7 3 ) 
(2.5.7 2 ) 2 


£ _ 2 3 .5 3 .7 4 
2 2 .5 2 .7 4 


= 2.5 
= 10 . 


HS nhận xét bài giải, sửa lại cho 
đứng. 


HS TRẢ LỜI: 


Hiệu của hai số tự nhiên cũng là số 


481 





http://tuhoctoan.net 


cv YÊU CẦU HS 
TRẢ LỜI CÂU HỎI 4 
TRANG 66 SGK. 

Vói điều kiện nào thì hiệu của hai số 
tự nhiên cũng là số tự nhiên? Hiệu 
của hai số nguyên cũng là số 
nguyên? Cho ví dụ. 


tự nhiên nếu số bị trừ lớn hơn hoặc 
bằng số trừ. 

Ví dụ: 17-12 = 5 
25 - 25 = 0 

Hiệu của hai số nguyên bao giờ 
cũng là 1 số nguyên 
Ví dụ: 12 - 20 = -8 


HS: THƯƠNG CỦA 
HAI SÔ Tự NHIÊN 
(VỚI SỎ CHIA * 0) 
LÀI SỐ Tự NHIÊN 
NÊU SỐ BỊ CHIA 
CHIA HẾT CHO SỐ 
CHIA. 

Ví dụ: 15:5 = 3. 

Thương của 2 phân số (với số chia 
* 0) bao giờ cũng là 1 phân số. 


482 




http://tuhoctoan.net 



HS LÊN BẢNG ĐIÊN: 

CÂU 5 TRAINC 66 

a n = a. a ... a với n^o. 

n thừa sô' 

Với a * 0 thì a° = 1. 

SGK. 

Với điều kiện nào thì thưong của hai 
số tự nhiên cũng là số tự nhiên ? 
Thương của hai phân số cũng là 
phân số ? Cho ví dụ. 

B) VỚI A, M, N € N 

a m . a" = a m+n 

a m: a n = a m ' n vói a * 0; m > n. 

CHỮA BÀI TẬP 169 


TRANG 66 SGK. 

Điền vào chỗ trống: 



483 



http://tuhoctoan.net 


a) Với a, n G N 

a n = a.a...a với.... 

Với a ^ 0 thì a° =. 

b) Với a, m, n e N 

a m . a n = ... 

a m : a n = ... với... 


Hoạt động 2 

LUYỆN TẬP VỀ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH (15 ph) 


BÀI TẬP (TRANG 
19 SBT) 

Áp dụng các tính chất của phép 
nhân phân số để tính nhanh 


-í 8 

3 n 

lí 2 

,o). 

19 

b' 



92 

— ị 

4 

19 

19 




92 = 

= 23 


.lị 

5 

2 

14 

1 

Á 

ĩĩ 

ĩĩ 

Ũ 

i 


5 -7_-5 
7*11 “ 11 ' 


' 7 11 


5 2 
7 11 


5 14 
7 11 


GV yêu cầu HS giải thích khi biến 
đổi đã áp dụng những tính chất gì? 


484 






http://tuhoctoan.net 


BÀ! 176 CTRANG 67 


SGK> TÍNH 


a)lj|.(0,5) 2 .3 + 



Đổi hỗn số, số thập phân ra phân số. 
Thứ tự phép toán ? 

Thực hiện. 


a) = 


28 í 1 ! 

Ví 8 . 

794 

' 47 

15 'UJ 

U5 

~6Ỡj 

24 


_ 28 \_ | 32-79 /7 

" 15'4' + 60 ’ 24 

_ 7 -47 24 
~ 5 ~6Õ”'47 
_ 7 -2 
" 5 + 5 

4 = 1 . 

5 


Hai HS lên bảng tính 
T= + 0,415^1 

[200 J 

-íj£ + 0 Ais) 

Uoo J 


: 0,01 

J_ 

: 100 


b)B = 


- + 0,415 :0,01 


-^-37,25+3^ 
12 6 


GV hướng dẫn HS có thể tính riêng 


tử, mẫu. 

T _ 

B = -4 với T là tử, M là mẫu. 

M 

Gọi 2 HS lên tính T và M. 

HS có thể tính theo số thập phân, 
cũng có thể tính theo phân số. 


= (0,605 + 0,415). 100 

= 1 , 02.100 = 102 . 

M= -^-37,25 + 3^ 

12 6 

= -^ + 3^-37,25 
12 12 

- 3^-37,25 
4 

= 3,25 - 37,25 
= -34. 

B=Ì^ = - 3 . 

M -34 


485 




http://tuhoctoan.net 


cv YÊU CẦU HS 
KIỂM TRA VIỆC TÍNH 
T VÀ M CỦA 2 HS, 
RỒI TÍNH B. 

Lưu ý HS, những biểu thức phức tạp, 
nhiều tầng nên tách ra tính riêng tử, 
mẫu. Sau đó mới tính giá trị biểu 
thức. 


Hoạt động 3 
TOÁN TÌM X (10 ph) 


BÀU: 4 9_0,125 

7 8 


' CV: ĐỔI SÔ THẬP 
PHÂN RA PHÂN số, 
THU CỌN VÊ PHẢI. 

Tính X? 


7 X 8 8 



7 

X = —. 

4 

7 ^4 

và _ là 2 số nghịch đảo của 
4 7 

nhau. 

HS: ĐẶT X LÀ NHÂN 
TỬ CHUNG 


486 


x(l - 0,25) = 0,5 
0,75 X = 0,5 





http://tuhoctoan.net 


„4 

Có Ị.x=l 
7 

Muốn tìm X làm thế nào: 

7 4 1N „ 

— và ý là 2 số có quan hệ gì ? 


3 1 



X — — 


2 

1 


X = — 


2 

2 


X = —. 

3 


3 

4 
4 
3 


«4/^ X - 25%x = i. 

2 

Vế trái biến đổi như thế nào ? 

Gọi HS lên bảng làm tiếp. 


BÀ! J: { 50%X+2-Ỉ-1 



_ x = 
2 


-2 17 
' 3 -~6~ 
17 _ -2 
6 : 3 
17 J_ 
6 '-2 
-17 
4 

-17 9 
4 4 


1 

—X = 
2 


-26 

4 



2 _ 

2 


X = -13. 


487 



http://tuhoctoan.net 


BẢU:[ 50%x+2ị \—-=^~ 
l 4j 3 6 

GV phân tích cùng HS để tìm ra 
hướng giải: 

- xét phép nhân trước, muốn tìm 
thừa số chưa biết ta làm thế nào ? 

- sau xét tiếp tới phép cộng ... Từ đó 

tìm X. 

Yêu cầu cả lớp tự giải, gọi 1 HS lên 


488 



http://tuhoctoan.net 


bảng làm. 


Hoạt động 4 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

Ôn tập tính chất và quy tắc các phép tính, đổi hỗn số, số thập phân, số 
phần trăm ra phân số. Chú ý áp dụng quy tắc chuyển vế khi tìm X. 

Làm bài tập SỐ 173, 175, 177, 178 <67, 68, 69 SGK> 

Năm vững ba bài toán cơ bản về phân số 

- Tìm giá trị phân số của một số cho trước 

- Tìm 1 số biết giá trị một phân số của nó 

- Tim tỉ số của 2 số a và b 

Xem lại các bài tập dạng này đã học. 


Tiết 110 ÔN TẬP CUỐI NĂM (tiết3) 

A. MỤC TIÊU 

• Luyện tập các bài toán đố có nội dung thực tế trong đó trọng tâm là ba 
bài toán cơ bản về phân số và vài dạng khác như chuyển động, nhiệt độ... 

• Cung cấp cho HS một số kiến thức thực tế 

• Giáo dục cho HS ý thức áp dụng kiến thức và kỹ năng giải bài toán vào 
thực tiễn. 

B. CHUẨN Bị CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 


489 






http://tuhoctoan.net 


• GV: Đèn chiếu và các phim giấy trong ghi bài tập. Hình 17, hình 18 trang 
68, 69 SGK, phóng to. Phiếu học tập của HS. 

• HS: Ôn tập ba bài toán cơ bản về phân số. 

Làm các bài tập trong Ôn tập cuối năm. 

Bảng phụ hoạt động nhóm. 

c- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 


Hoạt động của thầy 


Hoạt động của trò 


Hoạt động 1 

KIỂM TRA BÀI CŨ (8 ph) 


cv YÊU CÂU HS 
LÀM BÀI VÀO PHIÊU 
HỌC TẬP. 


Bài làm: 
1) Điền vào chỗ trống: 


1) Điền vào chỗ trống trong các câu 
sau: 

a) Muốn tìm — của số b cho trước, 


ĐÊ BÀI: 


A) MUON TỈM m 

n 

CỦA SỐ B CHO 
TRƯỚC, TA TÍNH B. 



n 

ta tính ... (với m, n e ...) 


0 ) 


490 






http://tuhoctoan.net 


b) Muốn tìm một số khi biết — của 
n 

nó bằng a, ta tính ... (với m, n e ...) 


2) Bài giải sau đúng hay sai ? 


B) MUỐN TÌM MỘT 
SÔ KHI BIẾT — CỦA 

n 

NÓ BẰNG A TA 
TÍNH A: — (VỚI M. 

n 

N e N*). 



Đúng 

Sai 

A) 1 CỦA 120 
LÀ 96. 




a) Đúng 


491 







http://tuhoctoan.net 


B) 1 CỦA X LÀ 
(150) THÌ 

X = -100 



C) TỈ SÔ CỦA 
25CM VÀ 2M 

LÀ I. 

8 



D) TỈ SÔ 
PHẦN TRĂM 
CỦA 16 VÀ 64 
LÀ 20%. 




HS làm xong, GV thu bài, kiểm tra 
và chữa bài của 2 HS trên màn hình. 


b) Sai, vì X = -150: 


2 

3 


X = -225. 


c) Đúng, vì 2m = 200cm 

25cm 1 
=> ——— = 

200cm 8 


d) Sai, vì 

4 64 


Hoạt động 2 
LUYỆN TẬP (35 ph) 


492 








http://tuhoctoan.net 


BẢI 1. (CV ĐƯA ĐÊ 
BÀI LÊN MÀN HÌNH) 

Một lớp học có 40 HS gồm 3 loại: 
giỏi, khá và trung bình. 

Số HS trung bình chiếm 35% số HS 
cả lớp. Số HS khá bằng ^ số HS 
còn lại. 

a) Tính số HS khá, số HS giỏi của 
lớp. 

b) Tìm tỉ số phần trăm của số HS 
khá, số HS giỏi so với số HS cả lớp. 


cv HƯỚNG DẪN HS 
PHÂN TÍCH ĐÊ BÀI 
ĐÊ TÌM HƯỚNG 
GIẢI: 

Để tính được số HS khá, số HS giỏi 
của lớp, trước hết ta cần tìm gì? Hãy 
tính. 

Vậy HS khá và giỏi của lớp là bao 
nhiêu ? 


493 



http://tuhoctoan.net 


Hãy tính số HS khá, số HS giỏi của 
lớp. 


Muốn tìm tỉ số phần trăm của sô HS 
khá so với số HS cả lớp ta làm thế 
nào? 

Tương tự tính tỉ số phần trăm của số 
HS giỏi so với số HS cả lớp. 


494 



http://tuhoctoan.net 


HS TRẢ LỜI CÁC 
CÂU HỎI CỢl Ý 
CỦA cv. 


HS: TRƯỚC HẾT TA 
CẦN TÌM SỐ HS 
TRUNG BÌNH CỦA 
LỚP. 

SỐ HS trung bình của lớp là: 

40.35% = 40. = 14 (HS) 

100 

Số HS khá và giỏi của lớp là: 

40 - 14 = 26 (HS) 

Số HS khá của lớp là: 

26 . -ị = 16 (HS) 

13 

Số HS giỏi của lớp là: 


495 



http://tuhoctoan.net 


26 - 16 = 10 (HS). 

Tỉ số phần trăm của số HS khá so 
với số HS cả lớp là: 

^.100% = 40%. 

40 

Tỉ số phần trăm của số HS giỏi so 
với số HS cả lớp là: 

^.100% = 25%. 

40 


BÀI 2 (BÀI 17Ỗ 
TRANG 68 SGK) "TỈ 
SÔ VÀNG". 

GV yêu cầu HS đọc đề bài và treo 
tranh phóng to hình 17; hình 18 
<68, 69 SGK> để HS xem. 

Sau đó yêu cầu HS hoạt động nhóm 
làm bài tập. 

a) Hình chữ nhật có tỉ số vàng 

( Dài 1 ì 
^Rộng - 0,618 J 
Chiều rộng = 3,09 m 
Tính chiều dài. 

b) a = 4,5 m. Để có tỉ số vàng thì 
b = ? 


496 



http://tuhoctoan.net 


c) a = 15,4 m 
b = 8 m. 

Khu vườn có đặt "tỉ số vàng" không? 


BÀẾKBM 177 
TRANG 68 SGK> 

Độ c và độ F. 

GV gọi HS đọc SGK và tóm tắt đề: 

_ 9 „ 

F = 7 -C + 32 . 

5 

a) c = 100°. Tính F ? 

b) F = 50°. Tính c ? 

c) Nếu c = F. Tìm nhiệt độ đó ? 

GV hướng dẫn HS thay số vào đẳng 
thức để tìm số chưa biết. 


HS HOẠT ĐỘNG 
NHÓM THEO T DÃY, 
MỖI DÃY LÀM 1 
CÂU. 

a) Gọi chiều dài là a(m) 
và chiều rộng là b (m). 

Có ặ- = \ và b = 3,09 m 
b 0,618 

_ „ _ b 3,09 _ , . . 
0,618 0,618 

b) ^=— 

b 0,618 

=> b = 0,618.a = 0,618.4,5 
= 2,781 » 2,8 (m) 

c) Lập tỉ SỐ — = 7 ^—»0,519 

a 15,4 

a_ 1 1 

^ b - 0,519 * 0,618 
Vậy vườn này không đạt "tỉ số 
vàng" 

GV yêu cầu đại diện các nhóm 
trình bày bài. 


497 



http://tuhoctoan.net 


HS nhận xét, góp ý. 

a) F = ị . 100 + 32 

5 

F = 180 + 32 = 212 (°F) 

b) 50 = |c + 32 

=> ^C = 50-32 


5 


9 _ 

^C= 18 
5 

9 

c= 18 : 4 

5 


c=18. I = 10 (°C) 

c) Nếu c = F = x°. 

9 

=> X = _ X + 32 
5 



X = -40 (°). 


498 



http://tuhoctoan.net 


BÀI 4 <BÀI 175 
TRAINC 67 SGK>. 

Tóm tắt đề? 


Vận tốc ca nô xuôi, vận tốc ca nô 
ngược quan hệ với vận tốc dòng 
nước thế nào ? 

Vậy v xuôi - v ngược = ? 

Ca nô xuôi 1 khúc sông hết 3h thì lh 
ca nô đi được bao nhiêu phần khúc 
sông ? 

Ca nô ngược khúc sông đó hết 5h thì 
lh ca nô đi được bao nhiêu phần 
khúc sông ? 


Ca nô xuôi hết 3h 
Ca nô ngược hết 5 h. 

v nuớc = 3 km/h 
Tính S khúcsỗng ? 


HS: v xuôi = v canô + v nuớc 

Vngưạc = Vcanô - V nuớc 
=> Vxuôi - v ngược = 2v nưởc 

Gọi chiều dài khúc sông là s (km) 

HS: Ca nô xuôi dòng lh được ị 


khúc sông = 


Ca nô ngược dòng lh được Ỷ khúc 


>^-t = 2.3 
3 5 

ì-iU 

3 5 


5-3 

15 


,4=6 

15 


s = 45 (km) 


499 



http://tuhoctoan.net 



TÓM TẮT: HAI VÒI 

CÙNG CHẢY VÀO 

BẾ. CHẢY 1 BỂ, VÒI 

2 f 

A MẤT 4IH 

2 

BÀI ỹ<B\ỉ 175 

TRANG 67 SGK> 

GV gọi HS đọc đề bài, yêu cầu tóm 
tắt đề. 

VÒI B 

MẤT 21. 

4 

Hỏi hai vòi cùng chảy bao lâu đầy 
bể. 

GV HỎI: NÊU CHẢY 
MỘT MÌNH ĐÊ ĐẦY 
BÊ, VÒI A MẤT BAO 
LÂU ? VÒI B MẤT 
BAO LÂU ? 

Sau đó GV đưa bài giải lên màn 

HS: NÊU CHẢY MỘT 
MÌNH ĐÊ ĐẦY BỂ, 
VÒI A MẤT 9H. 

1 9 

vòi B mất 4 — h= —h. 

2 2 

Vậy lh vòi A chảy được 1 bể 


500 



http://tuhoctoan.net 


hình để HS tham khảo. 


2 

lh vòi B chảy được: — bế 

lh cả 2 vòi chảy được: 

1,2 3 1 , 

bê. 

9 9 9 3 

Vậy 2 vòi cùng chảy sau 3h thì đầy 
bể. 


Hoạt động 3 

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (2 ph) 

• Tiết sau kiểm tra môn Toán học kỳ II (thời gian 2 tiết) 

Nội dung gồm cả lý thuyết và bài tập như trong Ôn tập cuối năm. Cần 
ôn lại các dạng bài tập và câu hỏi ôn tập kể cả các bài tập trắc 
nghiệm đúng sai (Số và Hình) 


501 



http://tuhoctoan.net 


MỤC LỤC 


Trang 

A. SÔ HỌC (Tiếp theo) 

ChươngII. SÒ NGUYÊN (Tiếp theo) 

Tiết 59 §9. Quy tắc chuyển vế.5 

Tiết 60 § 10. Nhân hai sô nguyên khác dấu.7 

Tiết 61 §11. Nhân hai số nguyên cùng dấu.11 

Tiết 62 Luyện tập.15 

Tiết 63 §12. Tính chất của phép nhân.19 

Tiết 64 Luyện tập.24 

Tiết 65 § 13. Bội và ước của một sô nguyên.28 

Tiết 66 Ôn tập chương II (tiết 1).32 

Tiết 67 Ôn tập chương II (tiết 2).37 

Tiết 68 Kiểm tra chương II.41 

Chương III. PHÂN SỐ 

Tiết 69 § 1. Mở rộng khái niệm phân số.44 

Tiết 70 §2. Phân sô bằng nhau.48 

Tiết 71 §3. Tính chất cơ bản của phân số.53 

Tiết 72 §4. Rút gọn phân số.58 

Tiết 73 Luyện tập.64 

Tiết 74 Luyện tạp.69 

Tiết 75 §5. Quy đồng mẫu nhiều phân số.73 

Tiết 76 Luyện tập.79 

Tiết 77 §6. So sánh phân số.83 

Tiết 78 §7. Phép cộng phân số.89 

Tiết 79 Luyện tập.96 

Tiết 80 §8. Tính chất cơ bản của phép cộng phân số.100 

Tiết 81 Luyện tập.106 

Tiết 82 §9. Phép trừ phân sô.111 

Tiết 83 Luyện tập.117 

Tiết 84 §10. Phép nhân phân sô.123 

Tiết 85 § 11. Tính chất cơ bản của phép nhân phân sô.128 

Tiết 86 Luyện tập.133 

Tiết 87 §12. Phép chia phân số.139 

502 
































http://tuhoctoan.net 


Tiết 88 Luyện tập.146 

Tiết 89 §13. Hỗn số. Sô thập phân. Phần trăm.152 

Tiết 90 Luyện tập.158 

Tiết 91 Luyện tập các phép tính về phân sô và sô thập phân vói sự trợ 

giúp của máy tính (Tiếtl).163 

Tiết 92 Luyện tập các phép tính về phân số và số thập phân (Tiết 2).... 168 

Tiết 93 Kiểm tra 1 tiết.174 

Tiết 94 § 14. Tìm giá trị phân số của một số cho truớc.176 

Tiết 95 Luyện tập.180 

Tiết 96 .Luyện tập 

185 

Tiết 97 § 15. Tìm một sô biết giá trị một phân sô của nó.190 

Tiết 98 Luyện tập.194 

Tiết 99 Luyện tập.199 

Tiết 100% 16. Tìm tỉ sô của hai số.204 

Tiết 101 Luyện tập.209 

Tiết 102% 17. Biểu đồ phần trăm.214 

Tiết 103 Luyện tập.220 

Tiết 104Ô n tập chuơng III (tiết 1) .224 

Tiết 105Ô n tập chuơng III (tiết 2) .230 

Tiết 106-107 .Kiểm tra cuối năm 

236 

Tiết 108Ôn tập cuối năm (tiết 1) .239 

Tiết 109Ô n tập cuối năm (tiết 2) .244 

TiếtllOÔn tập cuối năm (tiết 3) .250 

B. HÌNH HỌC (Tiếp theo) 

Chương II. CÓC 

Tiết 16 § 1. Nửa mặt phẳng.257 

Tiết 17 §2. Góc...1.263 

Tiết 18 §3. Sô đo góc 268 

Tiết 19 § 4. Khi nào xOy^TyOz=lcOz7^.274 

Tiết 20 § 5. Vẽ góc cho biết số đo.280 

Tiết 21 §6. Tia phân giác của góc.285 

Tiết 22 Luyện tập.291 

Tiết 23 - 24 .§7. Thực hành đo góc trên mặt đất 

295 


503 































http://tuhoctoan.net 


Tiết 25 §8. Đường tròn.299 

Tiết 26 §9. Tam giác.305 

Tiết 27 Ôn tập chương II.309 

Tiết 28 Kiểm tra chương II (1 tiết) .314 

Tiết 111 -29 Trả bài kiểm tra cuối năm (Phần Số-Hình học) . 316 


504 







